TUULKU THONDOP 


TUỆ PHÁP Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


Ỷ bầu 


NĂNG T1 
r 


~ 


LlÌU đu C, 0ÚA 


TÂM 


@ NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 





NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 
ÚN TÂM 





NẴNG LỰC CHỮA LÀNH GÚN TÂM 
TULKU THONDUP 
TUỆ PHÁP Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


Bản quyên thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản Liên Phật 
Hội. 
Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 


ISBN-13: 978-1539778370 
ISBN-10: 1539778371 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the publisher. 


TULẾU THONDUP 
TUỆ PHÁP Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIÊN hiệu đính 


NĂNG LỰC 
0HỮA LÀNH 
0ỦA TÂM 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


. LỜI NÓI ĐẦU 
CỦA ÔNG DANIEL GOLEMAN 


M: trong những thành tựu ngày càng sâu 
sắc hơn của khoa học hiện đại là sự khám 
phá rằng thân và tâm không tách biệt và độc lập, 
mà đúng hơn là cùng một thực thể được nhìn từ hai 
góc độ khác nhau. Descartes đã sai lầm trong việc 
tách rời thân và tâm, và y học phương Tây đi theo 
quan điểm của ông đã sai lầm tương tự trong việc 
xem nhẹ ý nghĩa những trạng thái tỉnh thần của 
bệnh nhân đối với điều kiện sức khỏe của họ. 

Một dấu hiệu về sức mạnh liên kết giữa thân 
và tâm - được tìm thấy trong sự phân tích hơn một 
trăm cuộc nghiên cứu về mối liên kết giữa những 
cảm xúc và sức khỏe - là những người bị phiền 
não kéo dài, cho dù đó là sự lo sợ, bồn chồn, thất 
vọng, bi quan, hay giận dữ, thù hận, đều sẽ có nguy 
cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao gấp hai lần trong 
những năm sau đó so với tỷ lệ trung bình thông 
thường. Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc 
bệnh nghiêm trọng là 60%; những cảm xúc phiền 
não dai dẳng làm gia tăng đến 100%. Nếu so sánh 
vói việc hút thuốc, những cảm xúc phiền não làm 
gia tăng nguy cơ cho sức khỏe gần gấp đôi. 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Những nhà nghiên cứu trong lãnh vực khoa 
học mới về khoa tâm thần kinh miễn nhiễm học 
(Psychoneuroimmunology), một ngành khoa học 
nghiên cứu về mối liên kết sinh học giữa tâm trí, 
não bộ và hệ thống miễn nhiễm, đã nhanh chóng 
lấp đầy những cơ cấu thiếu sót liên kết giữa thân 
và tâm. Họ phát hiện trung tâm cảm xúc của não 
bộ không chỉ liên kết chặt chẽ với hệ thống miễn 
nhiễm mà còn với cả hệ thống tìm mạch. Khi chúng 
ta bị căng thẳng tâm lý kéo dài - như khi cơ thể liên 
tục bị đẩy vào trạng thái “phải đương đầu hay trốn 
tránh”, khiến tiết ra những nội tiết tố căng thắng 
-, điều này sẽ làm yếu đi khả năng của hệ miễn 
nhiễm chống lại virus và ngăn chặn bệnh ung thư, 
thậm chí làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim làm cho 
cơ thể phải báo động. Kết quả cuối cùng là làm gia 
tăng sự dễ bị tổn hại bởi đủ loại bệnh. 


Ngược lại, một tâm thức an bình với chính nó sẽ 
bảo vệ sức khỏe cơ thể. Nguyên lý này là căn bản 
của y học cổ truyền Tây Tạng, một hệ thống cổ xưa 
không bao giờ đánh mất cái nhìn về mối liên kết 
trọng yếu giữa thân và tâm. 

Ngài Tulku Thondup, một vị thầy lỗi lạc thuộc 
phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, đã chắt 
lọc cho người phương Tây phần tinh chất của cách 
thức có được sức khỏe trong nền văn hóa của Ngài, 
không chỉ cho thân thể và trí óc, mà cả cho phần 
tâm linh nữa. Ngài chỉ rõ là cả ba yếu tố đó liên hệ 
chặt chẽ với nhau. Rhi chúng ta có thể “tháo lỏng 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA ÔNG DANIEL GOLEMAN 





^AS?2 


những trói buộc của sự bám chấp” tới một mức độ 
nào đó - nghĩa là buông bỏ những mối bận tâm nhỏ 
hay lồn đã làm hạn chế và đóng khung tầm nhìn 
của chúng ta - và thay vào đó là thư giãn trong cảm 
thức rộng lón, rỗng rang hơn của chính ta và trong 
chỗ ở thực sự của ta trong vũ trụ, khi đó ta sẽ có thể 
khôi phục năng lực chữa lành thương tổn của tâm. 


Ngài Tulku Thondup trao cho chúng ta nhiều 
hơn một khuôn khổ lý thuyết để đạt được sự khỏe 
mạnh: Ngài cho chúng ta những phương pháp thực 
hành đã được chứng minh trong thực tế qua nhiều 
thế kỹ ở Tây Tạng. Và khi làm việc đó, Ngài đã phác 
thảo một biện pháp hướng về việc chữa lành không 
chỉ thân thể, trí óc và tâm linh, mà còn cả tâm hồn 
nữa. Như thế, con đường chữa lành này là một sự tu 
tập tâm linh, một phương thức để chuyển hóa ngay 
chính cuộc sống của chúng ta. 


DANIEL GOLEMAN 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





LỜI CẢM TẠ 


T: rất biết ơn Ông Harold Thlbott đã sáng 
suốt, cẩn trọng và kiên nhẫn trong việc 
hiệu đính quyển sách này, và cảm ơn Ông Robert 
Garret với sự thành thạo trong nghệ thuật hiệu 
chỉnh đã giúp cho sách này được phổ biến rộng rãi. 
Tôi cũng cảm ơn Bà Emily Hilburn Sell về việc 
định dạng quyển sách như hiện nay với hiểu biết 
sâu sắc về chuyên môn và Ông lan Baldwin đã có 
những đóng góp vô giá về biên tập và sự hướng dẫn 
thành thạo không mệt mỗi. 


Tôi cũng cảm ơn Ông Daniel Goldman đã tử tế 
viết lời tựa làm sáng tỏ cho quyển sách. 


Tôi cám ơn LÙydia Segal đã giúp đố tôi trong 
nhiều giai đoạn viết và nghiên cứu, cám ơn Amy 
Hertz, Jonathan Miller, Brian Boland về những gợi 
ý giá trị, cám ơn David Dvore đã trợ giúp vi tính, 
cám ơn thư viện riêng của Ngài KyabJe Dodrupchen 
Rnpoche tại Điện Mahasiddha NyIngmapa và thư 
viện Lehman thuộc Đại học Columbia về nguồn tư 
liệu cần thiết, cám ơn Victor và uby Lam đã dành 
căn phòng ấm cúng cho tôi làm việc. 


Tôi rất cám ơn Michael Baldwin đã soi sáng 
cho chúng tôi với sự hướng dẫn không mệt mỏi, với 


9 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


nguồn cảm hứng vô tận và những người bảo trợ, 
những thành viên của tổ chức Buddhayana, với sự 
tài trợ hào phóng đã cho tôi cơ hội để làm công việc 
nghiên cứu viết lách trong suốt mười lăm năm qua. 


Cuối cùng, tôi biết ơn Samuel Bercholz và các 
nhân viên ở nhà xuất bản Shambala với sự quan 
tâm lồn lao trong việc dành những điều kiện hoàn 
hảo cho quyển sách này, bao gồm cả việc Bà Kendra 
Crossen đã trau chuốt quyển sách với sự nhiệt 
thành và kỹ năng biên tập tuyệt vời của bà. 


TULKU THONDUP 


10 


NHẬP ĐỂ 


TT: sinh ra trong căn lều một gia đình du 
mục tầm thường trên một cao nguyên cỏ 
xanh hoang dã thuộc miền Đông Tây Tạng, giữa 
những ngọn núi cao nhất và những con sông rộng 
nhất trên thế giới. Mặt đất bao phủ đầy tuyết suốt 
tám tháng trong một năm. Ca đình tôi thuộc bộ lạc 
du mục sinh sống trong lều, chăn nuôi gia súc như 
trâu Yak, ngựa và cừu. Nhiều lần trong năm chúng 
tôi thường cắm trại trên những thung lũng khác 
nhau để có đủ cỏ tươi cho gia súc. 


Lúc lên năm tuổi, một thay đổi mạnh mẽ làm 
lay chuyển cuộc sống tôi. Tôi được công nhận là 
tái sanh của một vị thầy nổi tiếng thuộc tu viện 
Dodrupchen, một học viện quan trọng ở miền đông 
Tây Tạng. Người Phật tử công nhận nguyên lý về 
nghiệp và tái sanh, vì vậy người Tây Tạng tin rằng: 
khi một đại sư viên tịch, vị ấy sẽ tái sanh như một 
người có khả năng lớn lao làm lợi ích cho kẻ khác. 


Vì tôi là đứa con duy nhất, nên cha mẹ tôi rất 
buồn khi phải xa tôi, nhưng họ vẫn dâng hiến tôi 
cho tu viện không một chút lưỡng lự. Cha mẹ tôi đã 
tự hào và cảm thấy vô cùng vinh dự vì con mình chỉ 
trong chốc lát đã trở thành một người được tôn kính 
trong vùng. 


Mọi phương diện cuộc sống tôi đột nhiên thay 
đổi. Tôi không có tuổi thơ bình thường: được chơi 


11 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


đùa với những đứa trẻ khác. Thay vào đó, những 
vị thầy phụ đạo phẩm giá săn sóc và đối đãi với 
tôi bằng sự tôn kính, vì tôi được công nhận là vị 
thầy tái sanh của họ. Tôi cảm thấy quen thuộc với 
cuộc sống mới, vì trẻ em luôn dễ dàng thích nghi 
với những hoàn cảnh mới hơn người lớn. Tôi thương 
cha mẹ tôi, nhất là bà ngoại, nhưng tôi bảo họ đừng 
vào tu viện nữa, dù họ được đặc biệt tạm thời cho 
phép. Người ta cho rằng đây là một dấu hiệu khác 
chứng tỏ rằng tôi đã từng sống ở tu viện trong đời 
trước. 


Từ bình minh đến khi chiều xuống, vòng thời 
gian của tôi đầy ắp việc học tập và cầu nguyện. 
Trong môi trường này, phần lớn thời gian trong 
lòng tôi tràn đầy sự hoan hỷ và an bình. Những vị 
thầy phụ đạo của tôi rất từ bi, thấu hiểu và thực 
tế. Họ không phải những tu sĩ kỷ luật cứng ngắt 
như bạn đã hình dung, dù đôi lúc có thể như vậy. 
Trái lại, họ hiền từ, khiêm tốn và mang lại cho mọi 
người niềm hoan hỷ và nụ cười. 


Đau một thời gian, tôi không còn ham chơi đùa, 
chạy nhảy vô ích. Tôi cũng cảm thấy không cần 
thiết phải nhìn quanh nhiều, và tôi có thể ngồi yên 
trong nhiều giờ. Trước tiên tôi thọ những lời nguyện 
cho người mới tu và sau đó là tu sĩ. Mỗi một tháng 
tôi được cạo tóc, và sau bữa trưa chúng tôi không ăn 
gì cho đến sáng hôm sau. Những ngày của chúng 
tôi đều đặn theo chu kỳ mặt trời và mặt trăng. Cho 
đến tuổi mười tám, tôi vẫn chưa nhìn thấy máy bay 


12 


NHẬP ĐỀ 





hay xe gắn máy. Một cái đồng hồ đeo tay là sản 
phẩm tỉnh vi nhất của kỹ thuật hiện đại mà tôi tình 
cờ thấy được trước khi rời tu viện. 


Với chúng tôi, đạo Phật không chỉ là thiền định, 
học tập hay nghi lễ, mà là một cách sống hằng ngày 
và toàn bộ cuộc đời. Đạo Phật dạy rằng đặc tính 
thiết yếu của tất cả chúng sanh là tâm, mà trong 
bản tánh chân thật của mình, tâm thì thanh tịnh, 
an bình và hoàn thiện đầy đủ. Tâm là Phật. Như 
chúng ta biết, khi tâm thức chúng ta thoát khỏi áp 
lực của cảm xúc và hoàn cảnh bên ngoài, tâm trở 
nên an bình, rỗng rang, sáng suốt và lồng lộng hơn. 

Trong tu viện, tôi đã được dạy về sự quan trọng 
của việc buông xả thái độ mà đạo Phật gọi là “chấp 
ngẩ`. Đó là nhận thức sai lầm về một thực thể 
thường hằng, cứng chắc trong chính mình, trong 
những chúng sanh khác và sự vật. “Cái ta” là một ý 
niệm được tạo tác bởi tâm trí thông thường, không 
phải là tâm trong thực tánh của nó. Chấp ngã 
là gốc rễ của sự rối loạn tâm trí và tình cảm, là 
nguyên nhân đau khổ của chúng ta. Đây là điểm 
mà chúng ta có thể qua đó hiểu được cốt lõi, tỉnh 
thần và mùi vị của đạo Phật. Bạn có thấy đạo Phật 
truy nguyên đến tận gốc rễ như thế nào không? 
Phật giáo nói rằng đau khổ do tâm thức chúng ta 
gây ra, thậm chí trước khi chúng ta có một cách ứng 
xử nào không khéo léo hay rắc rối, hoặc ngôn ngữ 
bất hòa; trước khi chúng ta lao vào chuỗi đau khổ, 
bệnh tật, tuổi già và cái chết, vốn là sự nghiệp của 


13 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tất cả chúng sanh. Trong đạo Phật, tất cả những 
phiền não xáo trộn đều gắn chặt với sự chấp ngã và 
phát sinh từ đó. 

Ngài Shantideva (Tịch Thiên), một đại sư Phật 
giáo đã mô tả cái bản ngã mà chúng ta bám víu vào 
như “con quái vật độc ác”: 

Mọi bạo lực, sợ hãi và đau khổ 

Hiện hữu trên thế gian 

Đu do chấp ngã. 

Vậy, con đại ác quỷ này có ích gì cho các bạn? 
Nếu bạn không buông bỏ bản ngã 

Thì khổ đau của bạn không khi nào chấm dút. 
Giống như bàn tay mình không lìa bỏ lửa 

Thì bàn tay không bao giờ ngừng bỏng. 


Nhưng, làm thế nào chúng ta có thể buông bỏ 
bản ngấ? Với tôi, việc chứng ngộ thật tánh không 
thể thực hiện lúc tôi còn quá bé và mới bắt đầu giai 
đoạn tu hành. Nhưng, khi tiến bộ qua nhiều mức 
độ rèn luyện thân thể và tâm linh khác nhau, tôi 
đã có cảm hứng với sự tỉnh thức, lòng bi mẫn, sùng 
mộ, tham thiền và tri giác thanh tịnh. Điều đó có 
từ những mức độ tiệm tiến của việc nới lỏng sự siết 
chặt tâm thức và cảm xúc của sự chấp ngã, và tôi 
thu hoạch sức mạnh, sự tỉnh giác và rộng mở bên 
trong nhiều hơn. Vì tôi dần dần đưa tâm mình vào 
bản tính bình an của nó, và tự rèn luyện buông xả 
trong nó, sự rối loạn của môi trường bên ngoài bắt 
đầu ít tác động đến cảm nghĩ của tôi và trở nên dễ 
xử lý. Những kinh nghiệm về bản tánh bình an và 


14 


NHẬP ĐỀ 





rỗng rang của tâm giúp tôi chữa lành những biến cố 
khó chịu của cuộc sống, duy trì sức mạnh và hạnh 
phúc trong cả hai môi trường tốt và xấu. 

Vào năm tôi mười tám tuổi, vì những thay đổi 
ở Tây Tạng, tôi đã phải vất vả vượt qua hàng ngàn 
dặm đường trong nhiều tháng từ Tây Tạng đến Ấn 
Độ với hai vị thầy và tám người bạn. Giữa đường, 
tại một hang động thiêng liêng trong một thung 
lũng trống có những ngọn núi xám sừng sững bao 
quanh, Thầy tôi, Ngài Kyala Khenpo, người đã săn 
sóc tôi như cha mẹ từ khi tôi năm tuổi, đã thở hơi 
cuối cùng. Đột nhiên tôi thấy mình là một người mồ 
côi, một kẻ cô độc không nhà. 

Cuối cùng, chúng tôi đến Ấn Ðộ, một miền đất 
giàu trí huệ và văn minh. Lần đầu tiên trong nhiều 
tháng, tôi có thể hưởng thụ cảm giác mát mẻ dưới 
những bóng cây và thoải mái trong sự ấm áp của 
những chỗ ở. Trong khoảng một trăm ngàn người 
Tây Tạng ở Ấn Độ, nhiều người đã chết vì sự thay 
đổi khí hậu, thực phẩm, nước và độ cao. Với những 
người còn sống, nỗi đau khổ của những người thân 
còn ở lại Tây Tạng vẫn tiếp tục ám ảnh chúng tôi cả 
ngày lẫn đêm. 


Trong những ngày đen tối đó, tất cả những gì 
đã dẫn dắt và an ủi tôi chính là ánh sáng trí huệ 
của đạo Phật trong tâm tôi. Nếu một vấn đề rắc 
rối có thể giải quyết và đáng để tham dự vào, tôi cố 
hết sức mình để giải quyết nó với một tâm thức an 
bình, một thái độ rộng mở, một tính cách hoan hỷ. 


15 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nếu vấn đề không thể giải quyết, tôi cố gắng không 
nóng nảy và lãng phí thời gian, năng lực vô ích. 
Trong cả hai trường hợp, tôi đều cố gắng buông xả 
những phiền não, những bám chấp của tâm thức, 
bằng cách không bám vào, không trụ nơi chúng, 
không lo âu về chúng, vì điều đó chỉ làm tình huống 
tôi tệ hơn. Ngài Shantideva đã nói: 


Nếu bạn có thể giải quyết những vấn đề của 
mình, 

Thì cần gì phải lo nghĩ? 

Nếu bạn không giải quyết được chúng, 

Thì lo nghĩ có ích gì? 

Suốt từ lúc tôi đến Ấn Độ, tôi không còn sống 
trong cộng đồng tu viện hay dưới sự giám sát của 
kỷ luật tu viện. Nhưng ấn tượng của sự an bình 
và hoan hỷ về tu viện thiêng liêng ở Tây Tạng vẫn 
sống động mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Tiếng vọng 
của những lời từ ái, êm dịu của những vị thầy đầy 
từ bi và trí huệ tột cùng hồi tôi còn bé vẫn vang lên 
trong tai tôi. Quan trọng hơn nữa, cái kinh nghiệm 
về sự rỗng rang, an bình, sức mạnh mà tôi đã trau 
giổi rồi được tỉnh lọc và chiếu sáng trong lòng tôi, 
qua việc đối mặt những gian khó trong cuộc sống, 
giống như vàng ròng được tinh luyện bằng sự nấu 
chảy và trui đập. Những hình ảnh, lời nói và kinh 
nghiệm ấy luôn luôn là ánh sáng dẫn đường và 
năng lực chữa lành qua những đau khổ, rối loạn và 
yếu đuối của đời tôi. 


Che chở cho ánh sáng của tâm thức an bình 


16 


NHẬP ĐỀ 





khỏi gió bão của những trận chiến cuộc đời, và tỏa 
ra ánh sáng của sự cởi mở và thái độ tích cực để đến 
với những người khác, là hai yếu tố giúp tôi vượt 
qua những lúc khó khăn. Bằng nhiều cách, những 
bi kịch lớn của đời tôi đã chuyển thành những gia 
hộ ban phước. Chúng làm rõ những giáo lý đạo Phật 
về tính như huyễn của cuộc sống, lột bỏ tấm màn 
che của sự an toàn giả tạo. Không còn nghi ngờ gì 
nữa về năng lực chữa lành của việc từ bỏ chấp ngã. 


Tôi đến nước Mỹ năm 1980, một xứ sở của tự do 
và dư dả. Nói chung, thật khó cho tâm trí an bình 
sống được qua những tấn công của dục vọng và sự 
quyến rũ của vật chất hơn là những nỗi đau đón, 
khổ sở. Nhưng hiệu lực của sự tu hành Phật giáo là 
trong lúc tôi hưởng thụ sự thịnh vượng vật chất của 
phương Tây, tôi mến phục hơn cuộc sống khiêm tốn, 
tự nhiên, trần thế của đạo Phật thời còn bé. Cũng 
vậy, tôi càng được hưởng thụ cuộc sống tâm linh 
của đạo Phật, tôi càng đánh giá cao lòng tin, lòng bì 
mẫn, sự rộng lượng đặt nền trên những giá trị của 
Do Thái, Cơ Đốc Giáo kết hợp với sự thịnh vượng 
của phương Tây, và điều này lại càng làm phong 
phú thêm cho sức mạnh tâm linh tôi. Sống trong 
ánh sáng trí huệ của đạo Phật, tôi luôn nhìn những 
phẩm tính tích cực của mọi hoàn cảnh qua cánh 
cửa bản tánh an bình của tâm thay vì để cho những 
phẩm tính tiêu cực tràn ngập. Đây chính là điểm 
tỉnh yếu của phương pháp chữa lành thương tổn. 


Năm 1984, lần đầu tiên trong hai mươi bảy 


17 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


năm tôi có thể về thăm quê nhà Tây Tạng. Đó là 
lúc tôi sung sướng gặp lại một số bạn cũ, những 
người thân còn sống sót, và một thời khắc buồn rầu 
nhớ lại những người tôi thương mến, những khuôn 
mặt thân yêu ấy đã ở trong ký ức tôi nhiều năm, 
và những vị thầy tôn kính, mà lời dạy của các vị là 
nguồn chữa lành của tôi, đã qua đời. Tu viện, trong 
ký ức tôi là nơi tu học, vẫn nằm đó im lìm qua mấy 
chục năm với những bức tường đổ nát. Gần đây một 
số tu sĩ đã bắt đầu trở về xây dựng lại tu viện và đời 
sống tu viện của họ. 


Hầu hết những người này đều có thể chấp nhận 
và tự chữa lành khỏi những kinh nghiệm không may 
của mình mà không cần trách cứ ai khác. Rõ ràng 
người ta có thể tạm thời cảm thấy tốt hơn khi trách 
cứ, đổ lỗi cho người khác về những sự không may 
của mình, nhưng điều này luôn dẫn đến kết quả là 
rối loạn và đau khổ lớn hơn. Chấp nhận không phiền 
trách là điểm chuyển hướng thật sự của việc chữa 
lành thương tổn. Đó là năng lực chữa lành của tâm. 
Đó là lý do tại sao Ngài Shanfideva viết: 


Nếu bạn không thể phát sinh lòng bi mẫn 

Hướng tới những người bị bắt buộc phải hại 

bạn 

Vì những phiền não của họ (vô minh và sân 

hận) 

Thì hãy cố hết sức để không nổi giận với họ. 

Ở Tây Tạng, người ta đến với những vị thầy tôn 

giáo để được ban phước và chỉ dạy về tâm linh hay 


18 


NHẬP ĐỀ 





cầu nguyện để chữa lành những khó khăn, hoặc để 
thành tựu những mục tiêu trần thế hay tâm linh 
của họ. Hiếm khi họ đến để tham khảo về những 
vấn đề tâm lý, xã hội hay thể chất. Tuy nhiên, trong 
nền văn hóa phương Tây, giới tăng lữ lại được tham 
khảo về tất cả các loại vấn đề đời sống. Từ khi tôi 
đến Mỹ, bất cứ khi nào gặp khó khăn, những người 
bạn đều đến gặp tôi để nhận lời khuyên. Tôi vô 
cùng ngạc nhiên khi mình có thể gợi ý những giải 
pháp chữa lành cho nhiều vấn đề khó khăn của họ. 
Điều bí ẩn không phải là tôi đã được trang bị bất cứ 
kỹ năng y học, nghệ thuật chữa lành hay năng lực 
thần bí nào, mà là do tôi đã tự tu hành trong ánh 
sáng trí huệ của đạo Phật và đã đạt được kỹ năng 
chữa lành những hoàn cảnh đau đớn trong đời sống 
của chính mình. Phát hiện đó gợi cảm hứng cho tôi 
giới thiệu cách nhìn và sự tu hành của đạo Phật 
về sự chữa lành thương tổn trong hình thức một 
quyển sách. 


Quyển sách này là một hướng dẫn thực hành 
cho bất cứ ai mong muốn tìm thấy an vui và chữa 
lành những lo lắng, căng thẳng và đau khổ. Nó là 
bản tóm tắt những lời dạy về trí huệ chữa trị mà 
tôi học được từ những kinh điển thiêng liêng của 
đạo Phật và đã được nghe từ những lời êm dịu của 
những vị đại sư. Trí huệ này trở thành nguồn chữa 
lành mạnh mẽ nhất cho tôi và những người bạn tôi. 
Đó là những giáo lý đạo Phật về sự chữa lành, và 
tôi chỉ cố đem chúng đến với bạn mà không làm lu 
mờ chúng bằng giọng điệu và ý niệm của riêng tôi. 


19 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Quyển sách này có ba phần. Phần đầu là một 
cái nhìn tổng quan về cuộc sống hằng ngày và thiển 
định, những thành tố cần thiết cho việc chữa lành. 
Phần hai giới thiệu những bài tập đặc biệt để chữa 
lành những vấn đề tâm trí, tình cảm, xã hội và tâm 
linh. Những vấn đề về thân xác là khó chữa lành 
nhất, nhưng chúng cũng có thể được giúp đỡ bằng 
những bài tập làm phát sinh sự an bình, sức mạnh, 
và năng lực tích cực, suối nguồn tối hậu cho sự khỏe 
mạnh thân thể của chúng ta. Phần cuối giới thiệu 
một số thiền định của đạo Phật không những liên 
quan đến những vấn đề trong đời sống hằng ngày 
mà còn với việc đánh thức Phật tánh sẵn có trong 
tất cả chúng ta và với sự mở rộng năng lực chữa lành 
vô tận của Tâm Phật cho chính mình và người khác. 


Những lời khuyên và hướng dẫn trong tập sách 
này bắt nguồn từ giáo lý đạo Phật, đặc biệt là từ 
một bản văn ngắn nhưng độc nhất vô nhị mang 
tựa “Chuyển hạnh phúc và đau khổ vào con đường 
giác ngổ” do Ngài 1odrupchen, .jJ1zme Tenpe NyIma 
(1865-1926), một trong những vị bama lãnh đạo 
và học giả có uy tín của phái Nyingma thuộc Phật 
giáo Tây Tạng trước tác; và từ những luận thư khác 
như Nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Shantideva (Tịch 
Thiên - thế kỷ thứ tám) một trong những vị thầy 
Ấn Độ vĩ đại của Phật giáo Đại thừa. 


Trên tất cả, bất cứ những lời dạy về trí huệ chữa 
lành nào được thấy trong những trang sách này đều 
được gợi hứng từ một người tốt bụng và trí huệ nhất 


20 


NHẬP ĐỀ 





mà tôi đã từng gặp trong đời thật, đó là vị thầy nhân 
từ Kyala Khenpo Chošchog (1892-1957) của tôi. Dưới 
sự chăm sóc của Ngài, tôi đã được nuôi dưỡng trong 
suốt mười bốn năm như một người con. Nếu có bất 
cứ lỗi lầm nào trong sách đều là do sự lơi lỗng tâm 
trí vô minh của tôi, và với trách nhiệm tinh thần, tôi 
cầu mong được sự tha thứ của tất cả các vị thầy đã 
giác ngộ và của những người đọc bi mẫn. 


Nếu bạn theo những bài tập trong sách này, bạn 
có thể chữa lành những đau khổ và vấn đề khó khăn 
của mình, phục hồi niềm vui và sức khỏe trong cuộc 
sống. Ít nhất thì chúng cũng có thể giúp bạn giảm 
bót mức độ đau khổ, nỗi khó khăn và làm gia tăng 
niềm hoan hỷ và sức khỏe. Hơn thế nữa, sự an vui 
và sức mạnh phát xuất từ năng lực chữa lành của 
tâm sẽ trang bị cho bạn để đón nhận những đau 
khổ và khó khăn với sự dễ dàng hơn, như một phần 
của cuộc sống, cũng giống như chúng ta chào đón 
đêm tối như một phần của chu kỳ một ngày. 


Tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp mọi người 
học được cách làm thế nào để hạnh phúc và mạnh 
khỏe hơn. Bất cứ người nào tâm thức rộng mở với 
năng lực chữa lành sẽ được lợi lạc bằng cách thực 
hành theo những bài tập chữa lành trong sách này, 
không cần thiết phải là Phật tử trong danh xưng. 
Tuy nhiên, những bài tập này không có nghĩa là 
những thay thế cho sự điều trị thông thường. Thuốc 
men thích hợp, cách sinh hoạt, chế độ ăn uống và 
thực tập luôn là thiết yếu cho sự chữa lành. 


21 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





22 


1. 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 


âm chúng ta sở hữu sức mạnh chữa lành 

đau khổ và tạo ra hạnh phúc. Nếu chúng ta 
sử dụng sức mạnh này cùng với lối sống đúng đắn, 
một thái độ tích cực và việc thiền định, ta có thể 
chữa lành không chỉ những phiền não tâm trí và 
tình cảm mà ngay cả những vấn đề thể chất. 


Khi chúng ta đã bám vào những mong muốn và 
lo nghĩ với tất cả năng lực của ta, chúng ta chỉ tạo 
ra căng thẳng và mệt mỏi. Bằng cách buông xả cái 
ý niệm mà đạo Phật gọi là “chấp ngấ”, chúng ta có 
thể mở ra với Thật Tánh của mình, đó là sự an vui 
và giác ngộ. Quyển sách này là một lời mời đánh 
thức trí huệ nội tại vốn có của chúng ta, nguồn chữa 
lành mà chúng ta đều có. Giống như một cánh cửa 
mở ra với trí huệ này, chúng ta có thể đem vào ánh 
nắng, sự ấm áp và làn gió êm dịu của sự chữa lành. 
Nguồn năng lực này là của chúng ta để tiếp xúc 
và chia sẻ bất cứ lúc nào, một năng lực bẩm sinh 
phổ quát có thể mang lại hạnh phúc cho ta ngay cả 
trong một thế giới biến dịch không ngừng và đau 
khổ này. 

Trong đạo Phật, trí huệ được dạy trong kinh 


. ^“ » ^ "VÀ *VÀ "z ^ 
điển chủ yếu nhằm đến việc thực hiện sự giác ngộ. 


25 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Tuy nhiên, những luyện tập tỉnh thần cũng có thể 
giúp chúng ta tìm được hạnh phúc và khỏe mạnh 
trong đời sống hằng ngày. Có những giáo pháp mở 
rộng trong đạo Phật dạy về sự cải thiện đời sống thế 
tục của chúng ta và cách để có được một đời sống an 
vui, hoan hỷ và lợi lạc ngay trong thế giới này. 


NHỮNG LỢI LẠC CỦA SỰ CHỮA LÀNH 


Đạo Phật khuyến khích sự buông bỏ những 
căng thẳng không lành mạnh và không cần thiết 
do chúng ta tạo ra trong cuộc sống, bằng cách nhận 
ra chân tướng sự vật thật sự là thế nào. Tôi đã từng 
thấy nhiều trường hợp điển hình về sức mạnh chữa 
lành của tâm đối với những vấn đề cảm xúc, tỉnh 
thần và cả bệnh về thể xác. 

Một trường hợp như thế đã xảy ra trong chính 
cuộc đời tôi. Khi tôi được mười tám tuổi, vị Thầy 
thân yêu Kyala Khenpo và tôi quyết định rời bỏ 
Tây Tạng, dù biết rằng chúng tôi phải mất nhà cửa, 
bạn hữu và cách sinh sống. Trong một thung lũng 
trống trải nhưng linh thiêng, Thầy Kyala Khenpo 
đã viên tịch vì bệnh tật và tuổi già. Ngài không chỉ 
là vị Thầy giác ngộ từ ái mà còn là người chăm sóc 
tôi như cha mẹ ruột từ khi tôi mới được 5 tuổi. Đây 
là khoảng thời gian đau buồn và bối rối nhất trong 
đời tôi. Tuy nhiên, sự hiểu biết về vô thường - sự 
thật là mọi sự luôn luôn thay đổi trong đời sống - 
khiến tôi dễ chấp nhận hơn. Những kinh nghiệm 


24 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





tâm linh giúp tôi vẫn giữ được sự bình thản và ánh 
sáng trí huệ của giáo pháp giúp tôi nhìn rõ hơn con 
đường tương lai của mình. Nói khác đi, việc nhận 
biết bản chất của sự việc đang xảy ra, mở ra với 
nó và dùng những nguồn sức mạnh mà tôi đã được 
trao cho, giúp tôi chữa lành những mất mát một 
cách dễ dàng hơn. 


Chúng ta sẽ thấy có ba bước cơ bản: nhận biết 
những khó khăn và đau khổ, mở rộng ra với chúng, 
và trau giổi một thái độ tích cực. Đó là toàn bộ quá 
trình chữa lành. 


Lama Pushul, một vị thầy khác của tôi, suốt 
thời còn bé đã có những vấn đề tinh thần. Vào tuổi 
thiếu niên, Ngài là người phá phách, gia đình buộc 
phải trói Ngài lại để bảo vệ cho chính Ngài và người 
khác khỏi sự bạo hành đó. Qua những thiền quán 
chữa lành, chủ yếu là lòng bi mẫn, Ngài đã tự chữa 
lành và sau đó trở thành một vị thầy, một học giả vĩ 
đại. Ngày nay, tôi chưa thấy có a1 vui vẻ, an bình và 
nhân từ hơn Ngài. 


Khi tôi sống ở Tây Tạng, việc chữa lành thân 
thể bằng thiền định và thái độ đúng là một phần 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày. Thế nên 
bây giờ nếu có a1 bảo tôi đưa ra những ví dụ về việc 
chữa lành thân thể, tôi cũng không dễ hình dung 
ra chuyện nào để kể. Đối với những người từ Tây 
Tạng, họ chấp nhận như một sự kiện bình thường 
rằng tâm có thể chữa lành cho thân thể. Tâm dẫn 
dắt những năng lực của cơ thể, và đó là lý do tại 


25 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sao tâm có thể chữa lành. Có nhiều sự chữa lành, 
khi còn bé tôi không để ý đến. Tuy nhiên, tôi thực 
sự biết một ví dụ gần đây, nhiều người cho đó là 
chuyện lạ, nhưng với quan điểm của đạo Phật thì 
cũng không đáng ngạc nhiên lắm. 


Hai năm trước, Ngài Dodrupchen linpoche, 
một vị Lama có tâm linh cao, trong lúc đến vùng 
ngoại ô xa xôi của Bhutan đã bị một cơn đau ruột 
thừa nghiêm trọng. Một phó thủ tướng đã sắp xếp 
trực thăng để đưa Ngài đi bệnh viện. Các bác sĩ sợ 
rằng ruột thừa của Ngài sẽ võ và sự đau đớn sẽ rất 
lớn. Ngược lại với lời khuyên mạnh mẽ của các bác 
sĩ, Ngài từ chối giải phẫu và tự chữa lành cho mình 
bằng thiền định và những chân ngôn (Mantra). 


BẤT CỨ AI CŨNG ĐƯỢC LỢI LẠC 


Khả năng chữa lành những bệnh nặng nhờ thiền 
định tùy thuộc vào mức độ lòng tin và kinh nghiệm 
tâm linh của người đó. Dĩ nhiên, phần lớn chúng ta 
sẽ rất vui được giải phẫu khi bị viêm ruột thừa sắp 
vỡ. Tôi kể câu chuyện này để minh họa sức mạnh 
của tâm, và vì người ta quan tâm mạnh mẽ về việc 
duy trì sức khỏe thân thể của họ. Một số chúng ta 
là những vị thầy tâm linh. Nhưng bất cứ a1 cũng có 
thể được lợi lạc từ thiền định và từ thái độ tích cực. 
Bắt đầu từ ngay bây giờ, chúng ta có thể sống một 
cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe hơn. 


Mặc dầu bệnh tật thân thể là một chủ đề bạn 


26 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





sẽ đọc ở đây, quyển sách này như một sách giáo 
khoa, giúp chúng ta ứng xử với những phiền não 
hằng ngày. Đây là nơi bắt đầu tốt nhất cho phần 
lớn chúng ta. Nếu chúng ta có thể học cách đem 
sự bằng lòng lớn hơn vào bất cứ việc gì mình làm, 
những ban phước khác sẽ tự nhiên tuôn chảy. 


Những quan niệm và bài tập thiền quán trong 
sách này được bắt nguồn từ giáo lý Nyingma của 
đạo Phật, một phái lâu đời nhất ở Tây Tạng, có từ 
thế kỷ thứ chín, một học phái gồm đủ cả ba truyền 
thống chính của Phật giáo: Tiểu thừa, Đại thừa và 
Kim Cương thừa. Tuy nhiên, bạn không cần phải 
là một Phật tử để sử dụng quyển sách này. Không 
may, nhiều người xem Phật giáo như là một tôn 
giáo được truyền bá bởi một đạo sư đặc biệt của lịch 
sử, đức Phật Thích Ca Mâu N, tôn giáo đó chỉ làm 
lợi lạc cho những người theo truyền thống này. 


Đạo Phật là một con đường phổ quát. Mục tiêu 
của nó là chứng ngộ chân lý phổ quát, trạng thái 
toàn giác, hay Phật tánh. Theo chính đức Phật 
Thích Ca Mâu N¡, có vô số những chúng sanh chứng 
ngộ Phật tánh trước khi Ngài đản sanh. Đang có, 
đã có, và sẽ có đạo Phật, con đường và những vị 
Phật (những người đã giác ngộ) trong thế giới này 
cũng như trong nhiều thế giới khác ở quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Có thật rằng cách đây hơn 2.500 năm, 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền bá những giáo 
lý được gọi là Phật giáo. Phật giáo được dạy bởi đức 
Thích Ca Mâu Ni là một trong những hình tướng 
biểu hiện của đạo Phật, nhưng không phải là loại 


27 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


đạo Phật độc nhất. Người nào với tâm thức rộng 
mở sẽ nghe được con đường thực sự, mà người Phật 
tử gọi là Pháp, thậm chí ngay trong thiên nhiên. 
Dharmasamgiti nói: “Người nào có tâm thức tốt, 
ngay cả vào thời không có Phật, sẽ nghe được Pháp 
từ bầu trời, tường vách và cây có. Với những người 
tìm cầu mà tâm thanh tịnh, những giáo pháp và 
những giáo huấn sẽ hiển lộ theo những mong muốn 
của người đó.” 

Đạo Phật nhận biết những khác biệt trong 
những nền văn hóa và thực hành của mọi người 
trong thế gian, và trong những sự nuôi nấng và 
nhân cách cá nhân. Nhiều nền văn hóa và tôn giáo 
khác có những truyền thống chữa lành, và đưa ra 
những lời khuyên đặc biệt về đối trị đau khổ. Ngay 
cả ở Tây Tạng cũng có nhiều cách tiếp cận với đạo 
Phật. Có nhiều sự khác biệt về cách tiếp cận là tốt, 
ngay cả đôi lúc chúng có vẻ mâu thuẫn với nhau, 
bởi vì con người khác nhau. Toàn bộ mục đích là 
làm cho thích hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân. 


SỰ THIÊN ĐỊNH, TÂM THỨC, THÂN 
THÊ 


Chữa lành bằng thiền định không giới hạn cho 
một niềm tin tôn giáo nào. Ngày nay, nhiều thầy 
thuốc được đào luyện trong truyền thống y khoa 
phương Tây đã giới thiệu những phương thức thiền 
định truyền thống như một cách hồi phục và duy 


28 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





trì sức khỏe tỉnh thần và cơ thể. Những thực hành 
này hiếm khi biết đến kinh nghiệm về cái mà đạo 
Phật gọi là Thật Tánh hay sự rộng mở vĩ đại, mà 
chỉ nhấn mạnh vào việc quán tưởng, sự phát triển 
thái độ và năng lực tích cực. 


Bệnh cao huyết áp, trong nhiều trường hợp được 
tạo ra và tiến triển nặng hơn do những căng thẳng 
tinh thần, đặc biệt phù hợp với những điều trị thay 
đổi luân phiên như vậy (thiển quán, thái độ tích 
cực...). Một số thầy thuốc đã giới thiệu việc chú tâm 
vào một điểm trên cơ thể ở những vùng bị co cơ và 
sau đó chủ động buông lỏng những cơ đó, kết quả 
đạt được sự giảm đau và thư giãn. Phương pháp 
này theo cùng nguyên lý của đạo Phật về cách nhận 
biết một vấn đề và nới lỏng sự bám chấp vào nó. 


Sự chữa lành có hiệu quả nhất nếu có kèm theo 
bất kỳ niềm tin tâm linh hay kinh nghiệm thiền 
quán nào. Tiến sĩ Herbert Benson, khoa y trường 
Đại học Harvard, người khởi đầu Liệu Pháp Thư Giãn 
đã viết như sau: “Nếu bạn thật sự tin tưởng vào 
triết lý cá nhân hay niềm tin tôn giáo - nếu bạn gắn 
chặt tâm hồn với thế giới quan của bạn - bạn có thể 
đạt được những sự kỳ diệu khác thường của tâm và 
thân mà thường chúng ta chỉ suy đoán về chúng.” 

Tiến sĩ Y Khoa Bernie Siegel, giáo sư và phẫu 
thuật gia của Đại học Yale, mô tả một số lợi ích 
của thiền định: “Thiền định làm bình thường hay 
giảm áp huyết, nhịp tim, những mức độ nội tiết tố 
căng thẳng trong máu, làm thay đổi những mẫu 


29 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sóng não, cho thấy não ít bị kích thích... Thiền định 
cũng làm nâng cao ngưỡng chịu đau và giảm tiến 
trình lão hóa sinh học của con người. Tóm lại, nó 
làm giảm sự hao mòn của thân, tâm, giúp con người 
sống khỏe mạnh và lâu hơn.” 


Nhiều nhà báo như BilI Moyers, đã ghi nhận 
chi tiết về sự liên hệ giữa thân, tâm với sức khỏe. 
Ông đã nói trong phần giới thiệu quyển sách “Tâm 
và sự chữa lành”, dựa theo nội dung loạt phát sóng 
của chương trình truyền hình Publie Broadcasting 
System: 


“Tôi cho rằng mình luôn quan tâm về mối liên 
hệ giữa thân và tâm, mặc dầu tôi đã lớn lên 
trong một nền văn hóa phân chia tách biệt 
tâm và thân. Tuy vậy, hằng ngày trong thế giới 
phân chia dứt khoát tâm và thân này, ngôn 
ngữ chúng ta đã phản bội giới hạn của những 
phạm trù của chúng ta. 


“Bà quả phụ Brown đã chết vì một cơn võ tim 
- bà ta không bị bệnh tim trước khi chồng bà 
qua đời. Cha mẹ tôi nói chuyện về người bạn 
bán tạp hóa của họ, người "hay tự lo rằng mình 
bệnh hoạn.” Chú tôi, Carl, tin rằng cái cười 
có thể làm dịu sự đau khổ, rất lâu trước khi 
Norman Cousins xuất bản câu chuyện của ông 
về cách đối phó với căn bệnh hiểm nghèo bằng 
cách xem những phim hài hước như “Anh em 
nhà Marx' và những bộ phim video hài “Candid 


30 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





Camera.” 


Trong những năm gần đây, y học phương Tây đã 
bắt đầu có cách nhìn xác thực hơn về thân và tâm, 
khảo sát sự liên hệ giữa tâm trí, những cảm xúc và 
sức khỏe. Trong những năm 70, các nhà nghiên cứu 
tìm ra bằng chứng ở não có những cái mà họ gọi 
là chất dẫn truyền thần kinh, là những sứ giả hóa 
chất đưa tín hiệu đến và đi từ bộ não. Một số chất 
này có tên là endorphin và enkaphalin có tác dụng 
như những loại thuốc giảm đau trong thiên nhiên. 
Một số khác dường như có liên quan đến trạng thái 
cá biệt của tâm trí như: giận dữ, sự bằng lòng, hay 
bệnh tâm thần. 


Người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những 
liên hệ sinh học giữa não bộ, hệ thần kinh và hệ 
miễn nhiễm. Mặc dầu y học phương Tây không 
phải chủ đề của sách này, nhưng những phát minh 
trong lãnh vực này rất đáng quan tâm. Bằng chứng 
mới về tâm và thân luôn luôn được đón nhận và có 
thể lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên, ý niệm căn 
bản phía sau những cuộc nghiên cứu này thật ra 
rất xa xưa. Đạo Phật tin vào sự quan trọng của tâm 
từ nhiều thế kỷ trước khi có những học thuyết về 
sinh học phân tử hiện đại. 


j1 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ĐƯỜNG LỐI CỦA Y HỌC TÂY TẠNG 
TRONG VIỆC CHỮA LÀNH TÂM LINH 


Trong đạo Phật, tâm phát sinh những năng lực 
chữa lành, trong lúc thân vốn là thể rắn và vững 
chắc, làm nền, quy tụ và làm mạnh cho chúng. Bản 
văn chính của y học Tây Tạng là Bốn Tantra (Gyud 
Zh), người Tây Tạng gọi là 7erma hay là sự Mặc 
khải huyền bí, được Ngài Trawa Ngonshey tìm ra 
ở thế kỷ mười một. Theo những bản văn cổ này, gốc 
rễ mọi bệnh tật của thân và tâm là sự chấp ngã. 
Những độc của tâm thức khởi lên từ sự bám chấp 
này là tham, sân, s1. 


Những bệnh tật của thân phân làm ba loại 
chính. Sự mất hài hòa của khí hay năng lượng, 
thông thường tập trung ở phần dưới cơ thể và có 
tính lạnh là do tham dục gây ra. Sự mất hài hòa 
của mật, thường tập trung ở phần trên cơ thể và có 
tính nóng là do sân hận gây ra. Sự mất hài hòa về 
thủy dịch, thường tập trung ở đầu, mang tính lạnh 
là do s1 (vô minh) gây ra. 


Ba phạm trù: tham, sân, s¡ này cũng như nhiệt 
độ phối hợp của chúng, ngày nay còn có thể rất ích 
lợi trong việc xác định những bài tập thiền quán 
nào có hiệu quả nhất, tùy theo những tính chất và 
trạng thái cảm xúc cá nhân. 


Theo y học Tây Tạng, sống trong an vui tự tại 
với phiền não và buông xả ngã chấp là phương 
thuốc tối hậu cho sức khỏe tỉnh thần lẫn vật chất. 


32 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





Bản ngã là gì mà chúng ta hay gặp trong sách 
này? Quan điểm của đạo Phật đôi lúc khó hiểu cho 
những người không phải đạo Phật. Dù bạn có thể 
thiền định mà không cần biết bản ngã là gì, một số 
hiểu biết về bản ngã sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong 
việc thực tập những bài tập chữa lành được giới 
thiệu ở phần sau. 

Ngôn ngữ có thể lừa dối chúng ta khi nói về chân 
lý tối hậu. Trong ý nghĩa hằng ngày, khi chúng ta 
nói về “bản thân tôi” hay “bản thân bạn” là hoàn 
toàn tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng 
tự hiểu biết là tốt, và tính ích kỷ có thể làm chúng 
ta không hạnh phúc. Nhưng hãy đi xa hơn một chút 
và thử nghiệm sự thật sâu hơn về bản ngã theo 
cách nhìn của đạo Phật. 


TẠI SAO CHÚNG TA ĐAU KHỔ? 


Tâm chúng ta tạo ra kinh nghiệm hạnh phúc 
lẫn đau khổ và khả năng tìm thấy an vui nằm trong 
chúng ta. Thật tánh của tâm là an bình và giác ngộ. 
Bất cứ ai hiểu được điều này là đã bước trên con 
đường đạt đến trí huệ. 


Đạo Phật đặt trọng tâm trên nguyên lý hai chân 
lý: chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Cái tuyệt 
đối là thật tánh của tâm thức chúng ta và của vũ 
trụ là giác ngộ, an bình, và toàn thiện. Thật tánh 
của tâm với Phật giáo Nyingma nghĩa là sự hợp 
nhất giữa tỉnh giác và rỗng rang, hay tánh giác và 


33 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tánh không. 


Chân lý tương đối hay quy ước là trong toàn bộ 
đời sống bình thường - cuộc sống trần tục vô thường 
qua đi của sanh tử mà đạo Phật gọi là luân hồi 
(samsara) - thế giới được kinh nghiệm như là nơi 
chốn của đau khổ, của sự thay đổi không ngừng 
và vọng tưởng, vì khuôn mặt của thật tánh bị che 
khuất do những thói quen tâm thức và phiền não 
mọc rễ trong sự chấp ngã của chúng ta. 


Trong tư tưởng phương Tây, “bản ngấẩ” thường 
mang nghĩa cá nhân hay ý thức bản ngã về “tôi, là 
tôi và của tôi. Đạo Phật bao gồm ý nghĩa bản ngã 
này đồng thời cũng hiểu “bản ngấ” là bất cứ hiện 
tượng hay đối tượng nào - tất cả mọi sự vật - mà 
chúng ta bám chấp như thể là một thực thể đang 
hiện hữu thực sự. Đó có thể là bản ngã của người 
khác, bản ngã của cái bàn, của đồng tiền hay bản 
ngã của một ý niệm. 

Nếu chúng ta bám chấp vào những sự vật đó, 
chúng ta đang kinh nghiệm chúng theo cách nhị 
nguyên, như một chủ thể bám chấp một đối tượng. 
Bấy giờ tâm trí bắt đầu phân biệt, chia tách và dán 
nhãn sự vật như ý niệm rằng “tô? thích “cái này, 
hay “£ô7 không thích “cái này”... Chúng ta nghĩ “cá! 
này” đẹp, vậy là trói buộc đến; hay “cái kia” không 
đẹp, thế là đau khổ đến. Chúng ta khao khát những 
gì mình không có hoặc cảm thấy buồn rầu khi mất 
chúng. Khi tâm thức chúng ta càng nắm siết hơn, 
ta càng cảm thấy gia tăng kích thích hay đau khổ 


34 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





và đây là chu trình đau khổ. 


Với tâm “tương đốT' hay tâm phàm tục, chúng 
ta chấp ngã như thể nó vững chắc và có thực. Tuy 
nhiên, bản ngã là một ảo giác, vì mọi kinh nghiệm 
trong luân hồi đều tạm thời, thay đổi và diệt mất. 
Tâm phàm tục của chúng ta nghĩ bản ngã như là 
một cái gì đó thực sự hiện hữu như một thực thể 
độc lập. Nhưng trong quan điểm đạo Phật, bản ngã 
không thực sự hiện hữu. Nó không cố định hoặc là 
một cái gì bền vững, mà chỉ là một mệnh danh, được 
dán nhãn bởi tâm. Bản ngã cũng không là một thực 
thể độc lập. Trong quan điểm Phật giáo, mọi pháp 
vận hành tùy thuộc lẫn nhau, bởi thế không có gì 
thực sự có một phẩm chất hay bản tính độc lập. 


Trong đạo Phật, luật nhân quả được gọi là nghiệp 
(karma). Mỗi một hành động đều có một hậu quả 
tương ứng, mọi sự tùy thuộc lẫn nhau. Hạt nẩy mầm 
thành cây, đơm hoa, kết trái rồi tạo ra hạt trở lại. 
Đó là một ví dụ rất đơn giản về nguyên nhân. Nhờ 
nghiệp, hành vi của chúng ta đã định hình thế giới 
mà chúng ta sống. Ngài Thế Thân (Vasubandhu), 
một luận sư vĩ đại của Đại thừa đã nói: “Do nghiệp, 
những thế giói khác nhau được tạo ra.” 


Bám chấp tạo ra nghiệp tiêu cực - những thói 
quen và khuynh hướng tiêu cực của chúng ta. Nhưng 
không phải mọi nghiệp đều xấu, dù có một số người 
suy nghĩ nhầm lẫn về điều này. Chúng ta cũng có 
thể tạo ra nghiệp tích cực và đó gọi là sự chữa lành. 
Sự bám chắc bản ngã tạo ra nghiệp tiêu cực. Nghiệp 


3đ 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tích cực tháo gỡ sự bám chấp này, và khi buông lỏng 
sự nắm chặt ấy, chúng ta tìm thấy sự an vui trong 
mình và trở nên hạnh phúc, mạnh khỏe hơn. 


CHÚNG TA ĐỀU LÀ PHẬT 


Đạo Phật tin rằng tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh. Trong thật tánh của mình, tất cả chúng 
ta đều là Phật. Tuy nhiên, khuôn mặt Phật tánh 
của chúng ta bị che lấp bởi nghiệp và những tì vết 
của nó, mà gốc rễ là sự chấp ngã giống như mặt trời 
bị mây che phủ. 


Tất cả chúng sanh đều giống nhau và đều là 
một sinh linh toàn thiện trong thật tánh. Chúng ta 
biết, khi tâm thức được tự nhiên, thoải mái và tự 
tại trước những tình huống, những áp lực tỉnh thần 
hoặc cảm xúc làm rối loạn, chúng ta thể nghiệm 
được sự an vui. Điều này hiển nhiên cho thấy tâm 
bản nhiên không bị nhiễm ô là an bình và không 
đau khổ. Dù rằng trí huệ, thật tánh thường an trú 
trong chúng ta, bị che phủ bởi sự nhiễm ô tỉnh thần, 
nó vẫn hoàn thiện và trong sáng. 


Tổ Long Thọ (Nagarj7una), người đặt nền tảng cho 
học phái Trung Đạo của Phật giáo Đại thừa đã viết: 


Nước trong trái đất không bị biến thể. 
Cũng vậy, trong phiền não. 
Trí huệ vẫn không biến thể. 


Tổ Long Thọ nói về sự an bình và giải thoát như 


36 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





Axx? 


là “cảnh giới tối hậư” của chính nó luôn luôn ở trong 
chúng ta mọi lúc nếu ta nhận ra nó, chứng ngộ nó: 
Trong bụng bà mẹ mang thai 
Dù có một đứa trẻ, ta không thể thấy. 
Tương tự, ta không thấy tự tánh mình 
Nó bị che lấp bởi phiền não của chúng ta. 

An bình là ở trong chúng ta, chúng ta không 
cần phải tìm kiếm ở đâu khác. Bằng cách dùng cái 
mà đạo Phật gọi là “phương tiện thiện xảơ” gồm sự 
thực hành thiền định, chúng ta có thể mở bày ra 
điện thờ thiêng liêng tối hậu này. 

Tổ Long Thọ mô tả cảnh giới tối hậu này - sự 
rỗng rang vĩ đại, sự hợp nhất giữa tâm và pháp giới 
- theo cách sau: 


Khi khuấy sữa, bơ tỉnh chất sẽ hiện ra, 

Tịnh hóa phiền não, cõi giói tối hậu sẽ hiển lộ 

toàn vẹn 

Như đèn trong bình, ánh sáng không xuất 

hiện. 

Phật tánh bị che phủ trong cái bình của phiền 

não khiến ta không thể thấy. 

Nếu ta đục một lỗ trên bất cứ chỗ nào của bình 

Từ chỗ đó ánh sáng chiếu ra mạnh mẽ 

Khi cái bình của những phiền não 

Bị hủy diệt bởi định như Kim Cương 

Ánh sáng chiếu soi vào hư không vô tận. 

Đức Phật Thích Ca Mâu NI, đức Phật có thật 

trong lịch sử, từng nói trong Haivajra: 


bXi 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Chúng sanh là Phật trong bản tánh chân thật 
của họ, 

Nhưng bản tánh của họ bị che ám bởi những 
phiền não duyên sanh 

Khi những phiền não được trừ sạch, chúng 
sanh là Chân Phật. 


Phật tánh hay giác ngộ là “vô ngấ”. Nó là sự an 
vui, rỗng rang, vô ngã, nhất thể và niềm vui toàn 
thể, vĩnh viễn, toàn khắp. Với đa số người, viễn 
cảnh đạt đến toàn giác là rất xa lạ và khó hiểu. Mục 
đích của quyển sách này là không vượt khỏi bản 
ngã, cũng không phải là toàn giác, mà chỉ là buông 
xả việc chấp chặt bản ngã một ít để được hạnh phúc 
và mạnh khỏe hơn. Dù thế, nó giúp ta có được một 
ý niệm về cái có nghĩa là sự rộng mở và nhất thể 
toàn triệt. 


Những câu chuyện chúng ta được nghe về 
“những kinh nghiệm cận tử" lúc hấp hối, hay trỏ về 
từ cõi chết, có thể cung cấp cho ta sự quán chiếu. 
Nhiều người sống lại từ quá trình hấp hối đã mô tả 
việc di chuyển qua một đường hầm, gặp ánh sáng 
trắng xúc chạm cho họ một cảm giác đại lạc, đại an 
bình. Tuy vậy, ánh sáng không phải là một cái gì 
tách rời khỏi kinh nghiệm này. Ánh sáng là sự an 
bình. Và họ là ánh sáng. Họ không kinh nghiệm và 
thấy ánh sáng theo lối nhị nguyên thông thường, 
như chủ thể và đối tượng. Thay vào đó, ánh sáng, 
sự an bình và con người là một. 

Trong một câu chuyện lúc cận tử, một người đàn 


ông đã thấy lại mọi việc xảy ra trong đời sống mình, 


38 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết, không chỉ là một 
sự kiện này tiếp theo một sự kiện khác, mà toàn bộ 
cuộc sống xảy ra cùng lúc. Và ông ta không thấy 
bằng mắt hay nghe bằng tai, ngay cả biết bằng ý, 
ông ta có một tỉnh giác sinh động và thuần khiết về 
cái thấy, biết và cảm nhận mà không có sự cách biệt 
giữa chúng. Trong trường hợp như vậy, khi những 
giới hạn và hạn chế không còn, đó là cái “Một”. Với 
cái “Một, không có đau khổ hay xung đột, vì xung 
đột chỉ hiện hữu khi nào ở đó có hơn “Một”. 

Với Phật tử, những kinh nghiệm như vậy được 
đặc biệt quan tâm, vì chúng có thể là một thoáng 
thấy “trung ấm quang minh của bản tánh tối hậư'”, 
là một giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết, cho người 
nào có một nhận biết nào đó về chân lý, vượt khỏi 
phạm trù không gian, thời gian và những ý niệm 
thông thường. Những chuyện như vậy không chỉ 
là về kinh nghiệm chết, mà chúng còn có thể cho 
chúng ta biết về sự giác ngộ có thể thực hiện trong 
lúc ta đang sống. 


Tâm giác ngộ thực sự không xa lạ lắm đâu. 
Tánh không hay sự rỗng rang luôn ở đây với chúng 
ta, dù chúng ta thường không nhận ra nó. Chúng 
ta có thể thể nghiệm toàn bộ về nó vào những thời 
điểm quan trọng trong cuộc sống, hay thậm chí là 
một thoáng thấy giữa cuộc sống hằng ngày của ta. 
Chúng ta không cần phải đợi tới lúc hấp hối. Dù cho 
những câu chuyện vào thời điểm cận tử này có thể 
gây cảm hứng và thích thú, nhưng giác ngộ không 


39 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


chỉ là một câu chuyện này hay câu chuyện khác. 
Nó không phải là kinh nghiệm “này” hay cách nhìn 
“k1a”; hoặc chúng sanh này chúng sanh kia. Toàn bộ 
tánh rỗng rang vượt khỏi những đối cực “hiện hữu” 
và “không hiện hữư”, cũng không phải “vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu” hay “vừa không hiện hữu 
vừa không phải không hiện hữu”. Nói cách khác, 
toàn thể tánh rỗng rang không thể ở trong mô tả 
và ý niệm. 


CON ĐƯỜNG CHỮA LÀNH 


Giác ngộ là nhất như (oneness) vượt lên sự 
chấp ngã, nhị nguyên, hạnh phúc hay phiền muộn, 
nghiệp xấu hay tốt. Tuy nhiên, khi ta nói về sự chữa 
lành như trong sách này, không cần thiết phải quá 
quan tâm đến giác ngộ. Chứng ngộ thật tánh của 
tâm ta là sự chữa lành tối hậu, nhưng với tâm thông 
thường cũng có những năng lực chữa lành. Chúng 
ta có thể dùng tâm nhị nguyên, thông thường để tự 
giúp đỡ chính mình. Phần lớn những bài thực hành 
trong sách này dùng những tiếp cận hằng ngày để 
trở nên thong dong và hạnh phúc hơn. 


Vậy, mục đích chúng ta đơn giản là đi từ tiêu 
cực đến tích cực, từ bệnh tật đến chữa lành. Nếu 
lúc này chúng ta đã ở trong một trạng thái tích cực, 
chúng ta có thể học làm sao để duy trì và tận hưởng 
nó. Tuy nhiên, càng buông xả nhiều bám chấp 
chúng ta sẽ càng cảm nhận được nhiều sự tốt đẹp. 


40 


NỀN TẢNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





Trên một hành trình dài, chúng ta có thể luôn 
ghi nhớ đích đến tối hậu, nhưng nếu mỗi ngày chúng 
ta có thể sống trọn vẹn và nghỉ ngơi suốt dọc con 
đường thì thật tốt. Nếu muốn buông lỏng sự chấp 
chặt bản ngã, chúng ta không nên quá cố gắng. Tốt 
hơn nên có một lối tiếp cận nhẹ nhàng. Mỗi bước ta 
đi, dù là những bước ngắn, điều quan trọng nhất là 
ta thích thú với những bước ngắn đó, và rồi chúng 
sẽ trở nên đầy sức mạnh. Luôn luôn chúng ta phải 
hoan hỷ với những gì mình có thể làm, và không 
nên cảm thấy điều chúng ta chưa làm được là xấu. 


Hãy rộng mở, tích cực, buông xả hơn một tí. Đây 
là những mục tiêu của quyển sách này. Nếu chúng 
ta là người mới thiền định và tu hành tâm linh, 
điều quan trọng là thực hành, dùng kiến thức của 
ta để thấy con đường đúng mà đi. Khi ta giữ một 
thái độ rộng mở, những khơi gợi về những thiền 
định đặc biệt chữa lành giúp chúng ta tiến nhanh. 
Sự hướng dẫn tốt nhất của tất cả là trí huệ trong 
chúng ta. Chúng ta không nên hạn chế trong vài 
phương pháp thiền định. Thay vào đó, tất cả đời 
sống suy nghĩ, cảm nhận, những hoạt động và kinh 
nghiệm hằng ngày - có thể là một phương tiện của 
sự chữa lành. 


4I 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


K-: tôi được sáu hay bảy tuổi, đôi lúc tôi 
chơi đùa với các bạn trên những đồng cỏ 
mênh mông, nơi người du mục Tây Tạng sinh sống. 
Đó là những ngày đầy nắng hạ trên cao nguyên 
phía bắc Tây Tạng. Mặt đất bao phủ cỏ xanh trông 
mút tâm mắt. Khắp nơi, khung cảnh ngoạn mục 
của những bông hoa đầy màu sắc choán đầy trong 
tâm mắt. Không khí tĩnh lặng, chim muông bay 
lượn, hót những điệu nhạc êm dịu; những con bướm 
nhảy múa dập dờn trong gió, những con ong bận 
rộn hút mật từ những bông hoa... Trên bầu trời 
xanh thắm, đó đây có những đám mây che bóng 
trên đất mẹ đầy quyến rũ và đẹp đẽ. Sự xúc chạm 
dịu dàng của không khí và ánh sáng, không cảm 
giác nào có thể so sánh. 


Khung cảnh hoàn toàn thanh tịnh và an bình, 
không có một dấu vết nào của sự nhiễm ô hay 
không hài hòa, chỉ có những âm thanh ngọt ngào, 
những khúc nhạc êm dịu của thiên nhiên. Mọi việc 
xảy đến tự nhiên, không có thời hạn để theo đuổi. 
Không có tiếng của đồng hồ hạn chế chúng ta, chỉ 
có những chu kỳ mặt trời, mặt trăng làm nhịp điệu 
và định lượng cuộc sống. 


Toàn thể cảnh vật hoàn toàn tự do, mở rộng và 
an bình ngây ngất. Tôi không nghĩ đến mùa đông 
lạnh giá liên tục chờ đợi chụp xuống đầu chúng tôi. 


42 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





Tôi lăn tròn trên đất mẹ đầy khoan dung luôn chào 
đón và chạy chân trần trên cánh đồng, thưởng thức 
những nụ hôn của có ướt. Toàn bộ hiện hữu của 
tôi, cả thân và tâm thể nhập toàn bộ vào một kinh 
nghiệm duy nhất - niềm vui. 

Đột nhiên, chân phải tôi đau nhói, toàn thân 
tôi co cứng vì đau. Lúc này tất cả những gì tôi cảm 
thấy đã chuyển thành kinh nghiệm đau đón. Thoạt 
tiên, tôi chưa có ý niệm gì về việc xảy ra, sau đó 
một âm thanh vù vù từ chân tôi, một con ong nghệ 
bị kẹt giữa hai ngón chân, nhưng tôi không thể mở 
ngón chân ra được. Con ong càng chích đau, chân 
tôi càng siết chặt, cơn đau lại gia tăng. Cuối cùng, 
một người bạn chạy đến và mở những ngón chân tôi 
cho con ong bay ra. Chỉ có làm như vậy mới chấm 
dứt cơn đau. 


Nếu chúng ta có thể thấy rõ ràng tâm thức bám 
chấp đã tạo ra những rối rắm của chúng ta như 
thế nào! Khi chúng ta bám chặt vào bản ngã, thân 
thể, tâm thức và tâm linh chỉ làm gia tăng cơn đau. 
Trong sự lầm lộn của mình, chúng càng bám chặt 
hơn và tự vận hành một chu kỳ đau khổ là đặc 
trưng của thế giới luân hồi sinh tử. Ngay khi chúng 
ta hạnh phúc, đau khổ có thể đến bất cứ lúc nào, và 
vì thế chúng ta thường bám chặt vào cái mình có vì 
e sợ sẽ bị mất. 


Theo triết học Phật giáo Đại thừa, chúng ta 
lang thang trong thế giới này vô mục đích, không 
thấy được sức mạnh nội tại có thể giải thoát chúng 


45 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ta. Tâm chúng ta tạo tác tham muốn, ghét bỏ; và 
giống như người say, chúng ta nhảy nhót lung tung 
vì bị điều khiển bởi vô minh, bám chấp và thù hận. 
Hạnh phúc thì thoáng qua, sự không hài lòng lại 
săn lùng chúng ta. Tất cả giống như một cơn ác 
mộng. Chừng nào còn tin vào giấc mơ là thật, chúng 
ta còn là nô lệ của nó. 

Để thức tỉnh, ta phải xua tan những đám mây 
khỏi bản tánh chân thật của tâm ta. Nhiều thế kỷ 
trước, một hoàng tử là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm (Sidharta 
Gautama) đã từ bỏ quyền lợi hoàng tộc, và sau khi 
thiền định lâu dài và sâu xa, Ngài thấu biết chân lý 
đời sống đúng như nó thực sự đang hiện hữu. Ngài 
được biết đến như là một vị Phật. Trong Phạn ngữ, 
từ Phật có nghĩa là thức tỉnh. 


Chúng ta cũng có thể thức tỉnh. Quá trình chữa 
lành là thức tỉnh sức mạnh của tâm ta. 


TÂM LÀ NHÂN TỔ CHÍNH 


Giống như người thầy thuốc, chúng ta phải 
chẩn đoán ra bệnh, loại bổ nguyên nhân gây bệnh 
và dùng thuốc để chữa lành bệnh. Ngài Vô Trước 
(Asanga), người đặt nền tảng cho học phái Duy 
thức của đạo Phật đã viết: 


` * A? ⁄ ^ .? . ^ 
Cân phải chấn đoán bệnh, để loại bỏ nguyên 
nhân của nó, 


Và dùng thuốc để đạt được khỏe mạnh. 


44 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





Đau khổ phải được nhận biết, nguyên nhân 
phải được loại bỏ, 

Phương thuốc để dứt bệnh phải được áp dụng, 
và đạt được sự chấm dứt (diệt đề). 


Trong đạo Phật, việc chẩn bệnh và phương thuốc 
được hàm chứa trong Bốn chân lý: Chân lý rằng 
chúng ta đang khổ đau, chân lý về tại sao chúng 
ta khổ đau, chân lý rằng ta có thể chấm dứt sự khổ 
đau, và chân lý về con đường dẫn đến giải thoát. 
Chúng ta có thể chọn đi theo con đường này. Ngay 
khi đối phó với những khó khăn hằng ngày, chúng 
ta có thể cải thiện đời sống mình. Tâm là chìa khóa. 
Bằng sự hướng dẫn và tu tâm thích hợp, chúng ta 
có thể kinh nghiệm được sức mạnh chữa lành. Kinh 
Pháp cú (Dharmapada) nói: 


Tâm dẫn dắt mọi hiện tượng. 

Tâm là nhân tố chính, đi trước mọi hành vi. 
Nếu nói hay làm với một tâm độc ác, 

Khốn khổ sẽ theo sau, giống như xe theo sau 
do ngựa kéo. 

Mọi hiện tượng do tâm dẫn dắt. 

Tâm là nhân tố chính, đi trước mọi hành vi. 
Nếu nói hay làm với một tâm thanh tịnh, 
Hạnh phúc theo sau, như bóng theo hình. 


Hạnh phúc thật sự và trường cửu không đến từ 
môi trường vật chất hay bên ngoài, mà qua sự bằng 
lòng và sức mạnh của tâm. Ngài Dodrupchen viết: 


Người có học nhận ra rằng mọi hạnh phúc và 


45 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


đau khổ đều tùy thuộc vào tâm, do vậy, phải tìm 
hạnh phúc từ chính tâm. Bởi vì họ hiểu rằng mọi 
nguyên nhân của hạnh phúc hoàn toàn ở trong ta, 
nên họ không dựa vào những nguồn bên ngoài. Nếu 
chúng ta thấu biết điều này thì dù có đối mặt với 
những vấn đề khó khăn gây ra bởi người hoặc sự vật, 
chúng cũng không thể làm thương tổn ta. Hơn thế 
nữa, chính sức mạnh của tâm này cũng sẽ ở với ta 
để cung cấp cho ta an vui và hạnh phúc vào lúc chết. 


Thật tánh của tâm chúng ta là an bình. Học 
cách buông bỏ những lo nghĩ, căng thẳng không 
cần thiết là ta đã để cho hạnh phúc có cơ hội tỏa 
sáng. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm ta. Đạo Phật tin 
rằng tâm thức có thể chuyển hóa cảm xúc, và hạnh 
phúc không chỉ có thể đạt được mà là thuộc quyền 
của chúng ta. Chúng ta không cần phải để sự lo 
nghĩ làm chủ. Buông bỏ là một phương thức thông 
thường, nó không phải là một thái độ lạ thường 
nằm riêng trong một tôn giáo hay triết học nào, 
như trong Kinh Thánh (ccles 30:ð) nói: 


Không nên buông thả mình cho buồn rầu, 

và tự hành hạ mình vì lo nghĩ. 

Sự vui vẻ của lòng là đời sống của mọi người, 
niềm vui là cái làm cho cuộc sống kéo dài. 

Cẩn thận với sơ suất, an ủi lòng mình, 

xua tan phiền muộn; 

Vì phiền muộn là sự hủy hoại của nhiều người 
và không ích lợi gì cho a1. 

Ghen ty và thù hận làm ngắn đi cuộc sống, 


46 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





lo nghĩ chỉ đem lại già sớm. 
Một trái tim vui vẻ chan hòa giúp ăn nhiều, 
cho những ai muốn thưởng thức bữa ăn ngon. 


SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC 
ĐƠI? 


Một số người nghĩ đạo Phật là một tôn giáo cho 
những ai muốn đạt đến trạng thái an lạc và rồi 
biến mất vào một trạng thái không hiện hữu nào 
đó đối với những người khác. Đây không phải là 
hình ảnh chính xác của đạo Phật. Người Phật tử 
tin vào sự nhập cuộc hoàn toàn trong đời sống. Con 
đường chữa lành không loại trừ những vấn đề và 
khó khăn, mà nó ôm lấy chúng như là một phương 
tiện để chứng ngộ thật tánh của chúng ta. 


Chúng ta có thể dùng một tiếp cận thực tế đối 
với những vấn đề có vẻ hoàn toàn tiêu cực. Nếu 
chúng ta đang ở trong hoàn cảnh căng thẳng, ta 
phải nhận ra và tự làm hòa với nó, nghĩ rằng: “Tệ 
thật, nhưng cũng tốt thôi”. Nếu chúng ta không trở 
nên cuồng loạn trong hoàn cảnh, tự kéo dài một 
chuỗi nhận thức tiêu cực, thì ảnh hưởng của chúng 
sẽ tiêu dần đi, vì giống như mọi sự trong cuộc sống, 
hoàn cảnh này là vô thường, không sớm thì muộn 
cũng sẽ thay đổi. Biết như vậy, chúng ta có thể an 
nhiên tiến đến bước kế tiếp của sự chữa lành, với 
một cảm nhận tự tin rằng những hoàn cảnh bên 
ngoài không thể chế ngự trí huệ nội tại của ta. 


47 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Trong quan điểm Phật giáo, sự rốt ráo là những 
cảm xúc không tốt cũng không xấu. Chúng ta phải 
chấp nhận và chào đón tất cả cảm xúc của ta. Đồng 
thời, chúng ta cần không bị chi phối bởi những cảm 
xúc cuồng nhiệt hay phá hoại. Nếu chúng ta bị tổn 
thương bởi sự thèm muốn, vướng mắc, rối ren hay 
sân hận, tốt hơn nên nghĩ về “cái đúng để tôi làm” hơn 
là về “cái tôi muốn làm”. Khi ởi vào con đường chữa 
lành, ta nên làm mạnh mẽ những ý định của mình. 
Chúng ta phải để tâm trí hướng dẫn mọi cảm xúc. 


Nếu dựa vào bất cứ những gì bên ngoài chúng 
ta như là nguồn thỏa mãn tối hậu, ta sẽ cảm thấy 
như trên con thuyền chòng chành giữa sự mãn 
nguyện và không thỏa mãn. Sự bám chấp phó mặc 
chúng ta cho sự luân chuyển mãi của bánh xe luân 
hồi, một thế giới thoáng qua của hoan lạc và đau 
khổ. Khi chúng ta buông bỏ bản ngã và tìm thấy 
trung tâm an bình thật sự của mình, ta thấy rằng 
không cần phải bám víu vào những ý niệm tốt, xấu, 
hạnh phúc, đau buồn, cái này hay cái kia, “tôi” và 
“họ”. Nhiều tôn giáo và triết học khuyên chống lại 
sự đồng hóa mạnh mẽ với bản ngã. Một bản văn nổi 
tiếng của Ấn Độ giáo là Áo nghĩa thư (Dpanishads) 
đã so sánh sự tự đồng hóa này với một cái bẫy: “Khi 
nghĩ “đây là tôi và 'đó là của tôi, người ta đã tự trói 
buộc với bản ngã và hành động như con chim mắc 
bây." 


Chăm sóc những nhu cầu thực sự của ta và 
người khác là con đường tìm thấy an bình, và khi 


48 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





làm điều này ta đã tham gia vào cuộc sống. Đấu 
tranh không phải là điều xấu. Chúng ta có thể học 
để thấy sự đấu tranh với đời sống là một thách thức 
thích thú. Tuy nhiên, phải nhận ra rằng, trong việc 
tìm kiếm bất kỳ một mục đích nào trần tục hay tâm 
linh nào, sự bám chấp sẽ làm mệt mỏi và trói buộc 
ta trong sự ích kỷ. Khi ta biết cái mình thực sự cần 
để sống, việc khéo léo sống trong một cách thế quân 
bình trở nên dễ dàng hơn. 


ĐIỂÊU GÌ QUAN TRỌNG CHO CUỘC 
SÔNG? 


Thực phẩm, quần áo, chỗ ở, sức khỏe, sự chăm 
sóc và giáo dục là cần thiết để kéo dài cuộc sống 
quý giá của con người. Là thành viên của xã hội con 
người, chúng ta cần tôn trọng người khác, tôn trọng 
những nhu cầu căn bản, những thể chế làm lợi lạc 
cho người khác. Ngoài ra, không có gì ở bên ngoài 
đáng giá bằng thời gian, sự an bình, năng lực và trí 
huệ của ta - những tặng phẩm lớn của cuộc sống 
chúng ta. Những tiện nghi khác của đời sống phần 
lớn là công cụ để thỏa mãn tâm khát khao của ta, 
tôn sùng và đánh bóng bản ngã của ta và siết chặt 
thêm sự bám chấp. Khi tích lũy những lạc thú thế 
gian, sự ham muốn chạy theo của ta càng lúc càng 
mạnh mẽ hơn. Kinh baltavistara khuyên: 


Hưởng thụ những lạc thú của tham dục, 
Như uống nưóc muối, sẽ không bao giờ đem lại 


49 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


thỏa mãn. 


Giàu và nghèo đều đau khổ như nhau, vì những 
lo nghĩ bên ngoài liên hệ với tham dục. Thậm chí 
có hàng tỷ người đau khổ do giận dữ, thất vọng, 
buồn chán... Họ có hưởng thụ một ít an bình, nghỉ 
ngơi thật sự nhưng chỉ lo lắng mất đi những gì họ 
có hoặc cố kiếm cho được những gì họ không có. Họ 
không thể tận hưởng đời người mà họ đang thật 
có, mà chỉ sống cho cái mà họ bị lôi cuốn và bị nô 
lệ. Không phải bản thân việc kiếm tiền gây ra đau 
khổ, mà chính việc trao cuộc đời mình cho sự bạo 
ngược của những sở hữu bên ngoài mới là sự giết 
mất an vuI. 


Trong một cách tương tự, người nghèo mắc bẫy 
vào cuộc chiến đấu để sống còn. Họ không dám 
hưởng thụ một chút nào những gì họ có vì sợ mắc 
phải đau khổ hơn. Khi Mẹ 7Teresa nhận giải Nobel 
hòa bình, bà kể câu chuyện này: “Một ngày, những 
soeur truyền giáo ở Caleutta đem về một đứa bé mồ 
côi và họ đưa cho đứa bé một miếng bánh mì. Đứa 
bé chỉ ăn phân nửa. Khi hỏi tại sao, đứa bé trả lời: 
“Nếu con ăn hết, vậy đâu còn bánh mì nữa để con 
ăn.” Chỉ sau khi chắc chắn sẽ có bánh mì, đứa bé 
mới chịu ăn hết phần bánh còn lại. 


Mặc dù sự tiến bộ và phát triển vật chất của 
văn minh hiện đại, nhiều người đã lệch đường khỏi 
ý nghĩa cuộc sống. Dù giàu hay nghèo, hoặc thoải 
mái giữa giàu và nghèo, chúng ta phải thận trọng 
không nên quý chuộng những lạc thú vật chất với 


50 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





cái giá đánh mất bản tánh chân thật của chính 
mình. Nếu sử dụng năng lực của mình chỉ để nghĩ 
đến những việc trần tục và làm sao để có được nhiều 
hơn - thức ăn ngon hơn, nhiều tiền hơn, nổi tiếng và 
được biết đến nhiều hơn, bất cứ thứ gì ở bên ngoài 
chúng ta - thì chúng ta sẽ mất đi cái giá trị nhất. 


Chúng ta tập trung chú ý đến tất cả mọi thứ 
cách xa chúng ta - càng xa con người chân thật của 
chúng ta, chúng ta càng cho là quan trọng. Chúng 
ta định giá trị những gì mình có và thân xác ở trên 
tâm thức, vẻ bề ngoài của ta lên trên sức khỏe, sự 
nghiệp đặt lên trên cuộc sống gia đình... Chúng ta 
đồng hóa với thân thể và xem tâm chỉ là công cụ của 
thân, như một người nào đó đã mô tả một cách hài 
hước là “nấm trên bộ não.” Chúng ta tự cắt mình 
ra khỏi nguồn hạnh phúc thực sự, tích lũy những 
sở hữu cho nhà cửa mình mà không chăm sóc cho 
thân, tâm, mặc dù điều kiện quan trọng nhất cho 
cuộc sống trong gia đình là tâm hạnh phúc và thân 
khỏe mạnh. 


Khi tôi trưởng thành ở Tây Tạng, một người 
quen đã dùng rìu để đốn củi và chặt phải đôi giày 
mới. May thay, chân anh ta không bị thương mà 
lại rách giày da, chiếc giày rất có giá trị với một xứ 
nghèo như Tây Tạng. Anh ta nói thật lòng: “Nếu 
tôi không mang giày, chân tôi bị thương rồi sẽ lành. 
Tệ thật, đây là đôi giày mới và chúng không bao 
giờ lành.” Đây là cách nhìn rất buồn cười về sự vật, 
nhưng lại là phổ biến với những người đặt vấn đề 
vật chất lên trên hết, rồi tới thân và cuối cùng là 


51 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tâm. Sự việc đã hoàn toàn bị đảo ngược! 


Mặc dù chúng ta có thể nói: “Tôi muốn được an 
bình và khỏe mạnh”, chúng ta lại thực sự coi trọng 
thành quả của sự năng nổ trong việc kiếm được 
những nhu cầu vật chất hơn là làm thăng bằng 
hay an bình để nuôi dưỡng sức mạnh bên trong ta. 
Chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian và sinh lực cho 
sự nghiệp hơn là việc xây dựng cuộc sống gia đình, 
dù chúng ta làm việc là để cho gia đình hạnh phúc. 


Chúng ta sống giống như những con ong, bỏ cả 
đời gom góp mật, nhưng cuối cùng lại để cho kẻ 
khác hưởng thành quả suốt đời lao động của mình. 
Chúng ta đặt giá trị trên việc kiếm được nhiều tiền 
hơn và trên cách sống khoa trương dùng tiền mua 
sắm hơn là làm việc có mục đích và để ý xem việc 
làm ấy có ích lợi cho mình và người khác hay không. 
Chúng ta chấp nhận sự nguy hiểm cho cuộc sống 
quý giá của mình để kiếm tiền, giống như việc uống 
rượu để xoa dịu sự căng thẳng của công việc làm ta 
mắc bệnh đau dạ dày. Đồng tiền trở nên người chủ, 
là ý nghĩa và mục đích tối hậu cho quá nhiều người. 


Nếu chúng ta cố gắng làm việc trên tâm để cải 
thiện những thái độ, phẩm chất của mình, xã hội 
hiện đại sẽ gán cho chúng ta là ích kỷ, không thực tế 
và lười biếng. Người sản xuất ra vật chất được đánh 
giá, ca ngợi cao chứ không phải là người tìm kiếm 
con đường tâm linh. Nếu chúng ta ở nhà chăm sóc 
phần bên trong và cuộc sống thiêng liêng, người ta 
đối xử với chúng ta như một kẻ bất tài, thất nghiệp 


52 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





và vụng về. Căn nhà bị giảm xuống thành nhà trọ, 
một nơi chỉ để nghỉ qua đêm. 

Chúng ta phải từ bỏ những cái gì đó để có được 
những cái khác. Làm sao ta có thể nghĩ đến việc 
đánh mất trung tâm an bình quý giá và cuộc đời vui 
tươi tự nhiên chiếu sáng từ đó, chỉ để kinh nghiệm 
một cuộc sống đầy những khó khăn? Hiện nay, hình 
như không chỉ người bình thường mà thậm chí còn 
có cả những vị thầy tâm linh cảm thấy bị thúc giục 
theo đuổi nền văn hóa vật chất hiện đại. Có một 
câu chuyện cổ châm biếm về tình trạng này: 


Ngày xưa ở Ấn Độ, những nhà tiên tri tiên đoán 
rằng trong bảy ngày nữa sẽ có một cơn mưa lớn, ai 
uống nước mưa sẽ bị điên. Khi mưa xuống, nhà vua 
đã trữ đầy nước sạch cho mình nên không bị điên. 
Dân chúng dùng hết nước sạch, phải dùng nước 
mưa nên bị điên. Sau đó, họ coI ông vua là điên. 
Do đó, để hiểu và cảm thông với dân, ông vua phải 
uống nước mưa và bị điên giống thần dân của mình. 


Tôi không đề nghị rằng chúng ta có thể hay phải 
phót lờ đi hệ thống của đời sống hiện đại. Chúng ta 
không thể tổn tại nếu không có những nhu cầu cơ 
bản, chúng ta cần thực tế và tôn trọng những quan 
điểm chung. Nhưng chúng ta cần đặt mọi sự vào 
viễn cảnh tổng quan. Điều thiết yếu là hiểu được 
chúng ta là a1, chúng ta đứng ở đâu, cái gì là giá trị 
thật sự và làm thế nào để sống trong thế giới. 


Nếu chúng ta không thận trọng để cho tâm bám 
chấp trở thành siết chặt và khô cứng, những thói 


53 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


quen tiêu cực sẽ ăn mòn cảm thức an bình của ta. 
Kinh Udanavarga (Kinh Xuất diệu) nói: 


Từ sắt, rỉ sét xuất hiện, 

và rỉ sét ăn mòn sắt 

Cũng vậy, những hành vi không thận trọng 
mà chúng ta làm, 

Do nghiệp, dẫn ta xuống những cuộc 
sống địa ngục. 


Trong thời gian đầu của cuộc sống ty nạn, có 
một biến cố đơn giản tạo một ấn tưởng mạnh trong 
tôi. Tôi đã đến Kalim-pong với vài người bạn, một 
thị trấn dễ chịu nằm trên những ngọn đổi thuộc 
dãy núi Hy-mã-lạp Sơn của Ân Độ. Trên đỉnh đồi, 
chúng tôi dừng lại ở một nghĩa trang để uống trà 
vì mệt và đói và cũng không đủ tiền để ăn tại nhà 
hàng. 

Tôi đi tìm một số cây và đá để nhóm bếp. Khi 
qua phía bên kia ngọn đổi, tôi gặp một nhà sư già có 
khuôn mặt lớn và đôi mắt nhỏ chiếu sáng khoảng 
dưới tám mươi tuổi. Tôi nhận ra Ngài là một Lama 
từ Mông Cổ đến vì khuôn mặt tròn và lưỡng quyền 
cao. Ngài ngồi trong một phòng rất nhỏ đàng sau 
một căn nhà cũ, cửa sổ và cửa ra vào mở rộng. Căn 
phòng mỗi bề rộng tám bộ (khoảng 2,43 m). Ngài 
thiền định, đọc sách, nấu ăn, ngủ và nói chuyện với 
mọi người, ngồi xếp bằng trên cái giường suốt ngày 
trong một căn phòng nhỏ tương tự. Ngài có một bàn 
thờ nhỏ, với một ít tượng tôn giáo và vài quyển kinh 
trên một cái kệ nhỏ trên tường. Cạnh giường là một 


54 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





bàn ăn rất bé và cũng là bàn làm việc, gần bàn là 
một bếp than nhỏ, trên đó Ngài đang nấu một ít 
thức ăn cho mình. 

Ngài nở một nụ cười hoan hỷ và hỏi tôi: “Anh 
tìm gì?” Tôi đáp: “Chúng tôi vừa tới đây và tôi đi 
tìm một ít củi nấu trà.” Ngài nói một cách êm dịu: 
“Không có nhiều thức ăn, nhưng anh và tôi hãy chia 
nhau bữa cơm tôi đang sửa soạn nhé?” Tôi cắm ơn 
nhưng từ chối lễ phép. Các bạn tôi đang đợi. Rồi 
Ngài bảo: “Đợi một chút, tôi sắp nấu xong và bạn 
có thể mượn cái lò. Cũng còn ít than cho bạn đủ để 
nấu trà.” 

Những điều đã thấy làm tôi sửng sốt. Ngài rất 
già, nhưng Ngài dường như không có thời gian để tự 
chăm sóc. Tuy vậy, cặp mắt nhỏ của Ngài đầy nhân 
từ, nét mặt trang nghiêm và duyên dáng đầy niềm 
vui, tấm lòng Ngài rộng mở đầy nhiệt tình chia sẻ, 
tâm ngài an bình. Ngài nói chuyện với tôi như một 
người bạn cũ dù rằng mới gặp tôi lần đầu. Một cảm 
giác an bình, hoan hỷ, lạ lùng xuyên suốt thân tôi. 
Tôi cảm thấy như vậy vì tỉnh thần tự nhiên và sức 
mạnh tâm linh của Ngài tỏa ra như một người giàu 
có và hạnh phúc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo 
cách nói của thế giới duy vật, Ngài là kẻ không nhà, 
không việc làm và không có hy vọng. Ngài không có 
một sự giúp đỡ, không lợi tức thu nhập, không trợ 
giúp của gia đình, không tín dụng xã hội, không có 
sự giúp đố của chính quyền, không đất nước, không 
tương lai. Hơn hết, Ngài là một người ty nạn ở nước 


55 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ngoài, thậm chí còn khó giao thiệp được với dân địa 
phương. Ngay cả ngày nay, khi tôi nhớ đến Ngài, 
tôi không thể làm gì khác mà chỉ lắc đầu trong nỗi 
kinh ngạc và tôn vinh Ngài trong tâm. Tôi cũng 
muốn nói thêm rằng, Ngài không phải là người duy 
nhất có tính chất ấy mà tôi đã gặp. Có nhiều người 
đơn giản mà vĩ đại như vậy. 


KHỞI ĐẦU CON ĐƯỜNG CHỮA LÀNH 


Buông lỏng chấp ngã đem đến cho ta tâm an 
bình và nhờ đó không gì có thể tổn hại được ta. 
Ngay cả nếu có đau khổ, thái độ đúng sẽ giúp ta 
chịu đựng phiền não một cách nhẹ nhàng hơn. Để 
được ích lợi từ những kỹ thuật thiển quán nhằm 
làm mạnh tâm, ngay lúc khởi đầu, điều quan trọng 
là nghe những lời chỉ dạy mà không có những định 
kiến hay phán đoán. Nếu chúng ta muốn tìm điều 
gì đó có thể hiểu và có ý nghĩa cho nhu cầu của 
mình, chúng ta cần hướng mọi ý định, cảm nghĩ 
vào việc vận dụng các pháp tu vào thực tế, không 
ngần ngại, trông chờ hay nghi ngờ. Niềm tin là tác 
nhân của sức mạnh chữa lành. Đơn giản bằng việc 
mở rộng tâm, chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi sức mạnh 
bên trong của chính ta. 

Rèn luyện tâm thức khiến phát triển sự nồng 
ấm của tỉnh thần và có thể đưa chúng ta đến một 
nhận biết rộng mở và linh hoạt hơn. Mặc dù không 
phải mọi pháp tu tôi hướng dẫn ở đây đều nguyên 


56G 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





dạng như trong kinh điển, nhưng mọi đề nghị gợi ý 
đều đặt nền tảng trên những nguyên lý và trí huệ 
của đạo Phật. Mục đích nhằm đem lại sức mạnh 
an bình nội tại bằng việc phát triển những phẩm 
tính như nhận thức tích cực, sự khéo léo (¿hiện xảo) 
chuyển hóa mọi sự xảy đến cho ta thành sự hỗ trợ 
thay vì là chướng ngại. 


Phẩm tính quan trọng khác nữa là sự sùng tín, 
rất cần thiết trong bất kỳ sự thực hành tâm linh 
nào, tuy vậy không cần thiết phải mang ý nghĩa tôn 
giáo. Với những al thích một cách tiếp cận thế tục 
hơn, sự sùng tín đơn giản có nghĩa là sự trau giôi trí 
huệ nội tại và sự cảm kích sâu xa về chính mình, về 
người khác và về thế giới nói chung. Cầu nguyện là 
cách để người thực hành tâm linh dẫn năng lượng 
vào việc biểu lộ sùng tín hơn là hao phí năng lực đó 
trong những chuyện phiếm vô mục đích. Kiểu cầu 
nguyện thế tục là sự diễn đạt những cảm giác hạnh 
phúc hay hoan hỷ bằng ngôn ngữ của chính chúng 
ta, có thể nói thầm hay lớn tiếng. 


Với Phật tử Đại thừa, những a1 quan tâm trong 
việc chuyển hóa khó khăn và làm tan biến tự ngã, 
lòng bi mẫn được xem là công cụ chữa lành đặc 
biệt. Khi chúng ta đến với những người khác, sự 
chấp cứng bản ngã bắt đầu mềm dần. Mặc dù mục 
tiêu tối hậu của việc đào luyện tâm linh là thoát 
khỏi sự nương dựa vào bất cứ cái gì ngoài tâm, đạo 
Phật khuyên rằng tham gia vào thế giới là một sự 
thực hành tích cực trên con đường chân thật. Điều 


57 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


này bao gồm việc phụng sự những người khác, tạo 
ra những cơ sở, những điều kiện để giúp đỡ người 
khác, che chở, biếu tặng, cầu nguyện và tôn trọng. 
Thậm chí những gặp gỡ xã hội nhỏ nhặt trong đời 
sống cũng có một lợi lạc mạnh mẽ khi chúng ta biết 
vui thích và tôn trọng bất cứ ai mình gặp. Ngài 
Shantideva viết: 


Khi bạn nói, hãy nói với sự thanh thản, trong 
sáng, thích hợp và thoải mái, 

Không có tham dục và thù hận, 

Với ngữ điệu dịu dàng và ôn hòa vừa phải. 
Khi bạn nhìn, hãy nhìn với đôi mắt yêu thương 
và trung thực, nghĩ rằng: 

“Nhờ vào người này 

Tôi sẽ trở thành toàn giác.” 

Bằng cách để cho chúng ta lưu tâm chăm sóc, 
bình an và buông xả thì những công việc và hoạt 
động hằng ngày, ngay cả đến hơi thở, cũng có thể 
trở thành một phần của việc thực hành chữa lành, 
và chúng ta sẽ đạt được sức mạnh một cách tự 
nhiên. Nếu chúng ta mở rộng với nó, đời sống bình 
thường của ta sẽ chuyển thành một đời sống chữa 
lành. Bấy giờ, dù không chính thức ngồi thiền, cuộc 
sống chúng ta sẽ là sự thiền định trong hành động. 


Phần lớn những bài tập trong sách này nhằm 
vào việc chuyển hóa những xúc cảm bằng cách nhận 
ra những vấn đề và đi từ tiêu cực đến tích cực. Một 
tiếp cận khác đi đến thiền định là vượt trên cả xấu 
lẫn tốt, bằng việc mở rộng chúng ta với những cảm 


58 


SỨC MẠNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





nhận và kinh nghiệm tâm chúng ta đúng thật như 
nó đang hiện hữu. Thật ra, thiền định nhằm vào sự 
chuyển hóa những vấn đề khó khăn được hiệu quả 
nhất khi nó bao gồm những cảm nghĩ tốt và sự rộng 
mở. Trước tiên, chúng ta tập trung, sau đó kết thúc 
thời khóa công phu bằng sự buông xả và hòa nhập 
làm một với bất kỳ điều gì ta đang kinh nghiệm. 


Bau khi học một số những thiền định truyền 
thống và bài tập, chúng ta có thể khéo léo áp dụng 
những phương thuốc riêng của mình trong những 
vấn đề hằng ngày. Cái ý niệm “tô sẽ mềm dẻo 
nhiều hơn ta tưởng. Chúng ta có thể thử nghiệm 
và học cách đùa bỡn hơn, ít chú tâm vào viễn cảnh 
tiền đồ của mình. Chẳng hạn, khi một vấn đề có vẻ 
nghiêm trọng, chúng ta có thể tìm thấy sự giảm nhẹ 
bằng cách nhận ra một khía cạnh hài hước trong 
đó. Hoặc dưới áp lực công việc, chúng ta có thể cảm 
thấy thư giãn và thông thoáng hơn. Vì ngôn từ có 
sức mạnh lớn, chúng ta có thể tự nhủ “áp lực vẫn 
còn đó, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.” 
Chúng ta có thể nhận biết hơi thở của mình trong 
cách thư giãn và chú ý cảm nhận khoảng trống và 
không khí quanh ta, và nhờ đó ta thực sự ít bị áp 
lực và được nhiều khoảng không hơn. 


Khi cảm thấy phiền não quá mạnh, một số 
người thấy ích lợi khi thực hành sự rộng mở hơn là 
cố gắng chuyển hóa khó khăn. Việc hòa nhập vào sự 
rộng mở rỗng rang sẽ được thảo luận ở chương kế 
tiếp, nhưng nó sẽ không làm ngạc nhiên bất cứ ai 
vì cái nguyên lý phía sau sự tiếp cận này là buông 


59 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bỏ tự ngã. 


Nếu có người rớt xuống biển mà không biết bơi, 
người đó sẽ nắm chặt nước và sẽ chìm như một tảng 
đá. Một người bơi giỏi vì đã được rèn luyện, sẽ biết 
cách buông lỏng và hòa nhập làm một với đại dương 
bao la. Sự tu hành giống như học bơi và cần có một 
số hướng dẫn khi bắt đầu. Tu tâm cũng cùng một 
cách như vậy, đó là phần còn lại của quyển sách 
này. 


60 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 


T: qua nhiều thế kỷ, đạo Phật đã phát 
triển cả một kho tàng bao la kiến thức về 
tâm. Đặc biệt khi chúng ta bắt đầu học thiền định, 
tất cả những đề nghị và quan niệm có thể làm cho 
ta cảm thấy tràn ngập. Tốt nhất là giữ cho sự thực 
hành của chúng ta đơn giản. Hãy đặt những mục 
tiêu có thể đạt đến và nỗ lực với năng lực tích cực. 
Đừng lo âu về những khó khăn mà nên cảm thấy 
vui thích với bất cứ lợi lạc nào có được. Ngay cả 
những kinh nghiệm tiêu cực hay những cái gọi là 
khuyết điểm cũng có thể lợi lạc nếu chúng ta nhìn 
chúng một cách tích cực. 


Khi thiền định, nên thoải mái và buông xả hơn 
là xua đuổi những lo nghĩ và ước muốn của mình. 
Chúng ta thường ngồi để thiền định, nhưng phần 
lớn những gì chúng ta biết từ thiền định phải được 
đưa vào những sinh hoạt thường ngày. Ngôn từ 
là cần thiết để diễn tả thiền định như thế nào và 
áp dụng thái độ đúng vào cuộc sống của chúng ta 
ra sao. Tuy nhiên, điều quan trọng là thực hành 
và cảm nhận, không có sự quan tâm quá mức về 
những ý niệm, phạm trù hay quy tắc. Hãy nhẫn 
nại, rộng mở và làm việc với những gì đời sống của 
riêng bạn đem lại cho bạn. 


61 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 
CHỌN ĐỊA ĐIỂM 


Chỗ tốt nhất để thực hành rèn luyện tâm linh 
trong việc chữa lành là một nơi an bình, thoải mái 
và ít bị xáo trộn, là chỗ tâm trí có thể tĩnh lặng 
và thân thể dễ chịu, là chỗ ta cảm thấy tỉnh giác, 
thông thoáng và vui thích. 


Những nhà hiền triết thời xưa đã ca ngợi nhiều 
nơi, tùy thuộc vào tính cách của hành giả, sự thực 
hành và thời tiết trong năm. Những nơi cô tịch có 
tầm nhìn rộng trong sáng, như đỉnh núi chọc trời 
hay giữa cánh đồng phì nhiêu luôn được ưa thích. 
Một số hành giả tìm niềm vui trong rừng, giữa 
cây cối, động vật hoang dã và chim muông ca hát 
những khúc hát niềm vui không tuổi tác và chơi 
đùa không sợ hãi. Những người khác lại thích thực 
hành ở vùng biển với những cơn sóng nhảy múa 
liên tục hay một con sông với dòng chảy tự nhiên, 
mạnh mẽ. Một số lại chọn những hang động khô 
ráo trong những thung lũng trống với không gian 
an tĩnh tuyệt vời. 


Nếu không được sống trong cảnh thiên nhiên 
như vậy, chúng ta nên tìm một chỗ thoải mái trong 
nhà, sửa soạn thật tốt và vui thích với nó. 


Chọn một căn phòng hay một góc phòng yên 
tĩnh nhất, ít bị quấy rối bởi điện thoại, trẻ em, 
người nhà hay bạn bè. Bấy giờ hãy cảm thấy tốt: 
tốt về nơi chốn, thời gian và cơ hội có được nơi chốn 
và thời gian đó. Hãy khởi lên lòng hoan hỷ với dịp 


62 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





may này để có thể thấu hiểu ý nghĩa tâm linh của 
cuộc đời bạn. 


Nói chung, với người mới bắt đầu nên thực 
hành một mình, ở một nơi không có chướng ngại. 
Sau khi đạt được sức mạnh trong tu tập, chúng 
ta có thể tìm những hoàn cảnh khó khăn hơn, đòi 
hỏi sự chịu đựng và kỷ luật nhiều hơn - với những 
chướng ngại như người khác quấy rối hay tiếng 
ồn của giao thông - chúng ta sử dụng những gian 
khó này để làm mạnh mẽ mình. Cuối cùng, khi sẵn 
sàng, chúng ta có thể thực hành khi ở trong những 
hoàn cảnh tổi tệ nhất, với mọi loại quyến rũ tinh 
thần và những cảm xúc hỗn loạn. Thực hành siêng 
năng theo cách này, chúng ta có thể đối diện và 
chuyển hóa bất kỳ hoàn cảnh nào thành một nguồn 
sức mạnh mà không mất đi tâm an bình. Chúng ta 
sống ở bất cứ nơi đâu, nơi đó trở thành một lâu đài 
của giác ngộ và sự thanh tịnh. Mỗi một sự kiện sẽ 
là một lời chỉ dạy. Sau đó, nơi chốn sẽ không còn là 
vấn đề, chỉ cần duy nhất một việc là chọn nơi để ta 
có thể phụng sự người khác một cách tốt nhất. 


CHỌN THỜI GIAN 


Mặc dù bất cứ nơi nào tu tập cũng tốt, với người 
mới bắt đầu thì sự an bình và tĩnh lặng là có lợi. Lúc 
sáng sớm rất tốt vì là ngày mới mẻ và tâm trí trong 
sáng. Tuy nhiên, có một số người cảm thấy thư giãn 
và sẵn sàng thiền định vào buổi chiều. Chọn thời 


63 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


gian, tuân thủ đều đặn và hãy hạnh phúc với thời 
gian đó. Nếu có thể, chớ để cho việc gì làm phiền 
nhiễu việc thực hành đều đặn của bạn. 


Bất kể khi thiền định hay luyện tập chữa lành, 
chúng ta phải sống trọn vẹn với chúng. Chúng ta 
không nên mơ tưởng đến tương lai và lập chương 
trình trong đầu. Không theo đuổi quá khứ, không 
bám níu hiện tại. Nhiều loại tư tưởng hay kinh 
nghiệm tâm linh có thể khởi lên trong thiển định, 
nhưng thay vì bám chấp, hãy để chúng đến và đi 
một cách tự nhiên. 


Hãy thực hành hằng ngày. Thậm chí nếu chúng 
ta thiền quán trong một thời gian ngắn, tính kiên 
định sẽ giữ kinh nghiệm thiền định sống động và 
vững chắc trong ta trên con đường chữa lành. 


Chúng ta nên thiền định bao lâu? Tâm thức 
bạn là người chữa lành, vậy câu trả lời tùy thuộc 
vào nhu cầu và khả năng của bạn. Có thể trong vài 
phút, hai mươi phút hay một giờ. Bạn có thể thiển 
định trong nhiều giờ, với những khoảng thời gian 
nghỉ, trong suốt một thời gian dài. Không nên quan 
tâm thời gian quá đáng, mà nên cảm thấy điều gì 
là đúng. 

Khi chúng ta hạnh phúc, khỏe mạnh và không 
có những vấn đề bận tâm, đây là điều thật tốt cho 
sự thực hành. Do vậy, khi đối mặt với đau khổ chắc 
chắn sẽ xảy đến, chúng ta có những phương tiện 
thiện xảo sẵn sàng sử dụng. Không may, nhiều 
người trong chúng ta phải cần trải qua đau khổ mới 


64 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





có thể chuyển hóa tâm thức đến những giải quyết 
tâm linh. Khi ở trong sự bối rối và đau khổ, chúng 
ta có ít cơ hội, năng lực và sáng suốt để tu tập. Ngài 
Dodrupchen khuyên: 


Khi chúng ta thực sự mặt đối mặt với những tình 
huống khó khăn, thật rất khó cho ta thực hành việc 
chữa lành. Do đó, việc có được những kinh nghiệm 
từ sự tu tập tâm linh để khi hoàn cảnh bất lợi phát 
sinh chúng ta đã sẵn sàng là rất quan trọng. Có 
một sự khác biệt lớn nếu ta sử dụng một sự tu tập 
mà mình đã có kinh nghiệm trong đó. 


TƯ THẾ 


Mục tiêu thiết yếu của bất cứ loại tư thế thiền 
định nào cũng đều là để thư giãn bắp thịt và khai 
mở kinh mạch trong thân giúp cho năng lực và hơi 
thở được trôi chảy tự nhiên. Bất kỳ tư thế nào giúp 
thân thể được thẳng và thoải mái, không gồng cứng 
đều sẽ phát sinh sự trôi chảy tự nhiên của năng 
lực giúp tâm trí tĩnh lặng và sinh động. Mục đích 
những tư thế của thân được giản lược trong câu nói 
phổ thông của người Tây Tạng: 

Nếu thân bạn thẳng, những kinh mạch của 
bạn sẽ thẳng. 

Nếu những kinh mạch của bạn thẳng, tâm bạn 
sẽ thẳng. 

Một trong những tư thế thiền định của đạo Phật 
được nhiều người biết đến nhất là thế ngồi hoa sen 


65 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


(kiết già). Người ta ngồi xếp bằng, chân phải đặt 
lên đùi trái và chân trái đặt lên đùi phải. Đa số 
người phương Tây thích ngồi bán già vì dễ hơn, với 
một mắt cá chân đặt lên nếp gấp của chân đối diện. 
Nếu ngồi trên một đệm nhỏ, nửa thân trên hơi vươn 
lên một chút để có sự rỗng rang và buông lỏng. 


Hai bàn tay đặt trong lòng (dưới rốn một chút), 
lòng bàn tay ngửa lên, tay phải đặt trên tay trái với 
hai đầu ngón cái chạm nhau. Hai khuỷu tay cách 
thân trong thế tự nhiên giống như cái cánh, không 
gồng cứng hay ép vào thân, cằm hơi hạ xuống để cổ 
hơi cúi, giúp mắt có thể nhìn rõ phía trước khoảng 
một đến hai mét, ngay chóp mũi, đầu lưỡi chạm 
nhẹ lên vòm miệng. Yếu tố quan trọng nhất là giữ 
xương sống thẳng đứng. 


Một số người có những vấn đề ở lưng nên rất 
khó ngồi theo kiểu này. Bạn có thể ngôi trên ghế để 
thiền định, nhưng phải chắc rằng giữ xương sống 
thẳng thay vì khom xuống. Dù chọn bất cứ tư thế 
nào, điều cần thiết là thoải mái. Bản thân Đức Phật, 
sau nhiều năm kinh nghiệm tu hành khổ hạnh đã 
từ bỏ sự hành xác. Bạn phải được hoàn toàn thoải 
mái để tâm trí có thể buông lỏng và dễ tập trung. 

Tư thế ngồi để thiển định là tốt nhất, nhưng 
tâm chúng ta thật sự có khả năng chữa lành dù bất 
cứ đâu và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, miễn là chúng ta 
còn tỉnh biết. 


66 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





SỰ BUÔNG LỎNG 


Để thoát khỏi những gắng sức đấu tranh của 
tâm thức - những áp lực của ý niệm và cảm xúc 
bám chặt chúng ta - khi thiền định, chúng ta phải 
buông lỏng các bắp thịt. Nếu sự căng thẳng tập 
trung ở đâu đó trong những bắp thịt, hãy hướng 
sự tỉnh giác đến vùng đó và cởi mở sự siết chặt. Sự 
buông lỏng đem lại một tâm trạng tĩnh lặng, trong 
đó ta có thể thắp lên ngọn nến của năng lực chữa 
lành. 


Tuy vậy, sự buông lỏng không có nghĩa là buông 
thả trong lười biếng, vô ý, nửa tỉnh nửa mê hay giấc 
ngủ. Có những lúc ta cần nghỉ và ngủ, nhưng sự 
thiền định hiệu quả nhất là với sự tỉnh thức, linh 
mẫn và trong sáng. Đây là cách để tiếp xúc với bản 
tánh an bình, hoan hỷ của chúng ta. 


Hãy để cho bạn buông xả trong sự chuyển dịch 
từ thiền định trở lại với cuộc sống hằng ngày. Hãy 
thức dậy chậm rãi và thư giãn tâm trong những 
hoạt động của bạn. Theo cách này bạn đem một 
tâm thức rộng mở vào cuộc sống. 


TẠO KHOẢNG KHÔNG TÂM THỨC 


Một số người trong chúng ta hoàn toàn hiến 
mình cho điều chúng ta đang làm. Chúng ta đem 
những vấn đề của công việc về nhà, vì vậy không có 
cơ hội hưởng thụ cuộc sống gia đình. Sau đó lại đem 


67 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


những vấn đề ở nhà đến nơi làm việc, nên không 
thể tận tâm với công việc. Trong lúc thiển định, 
chúng ta để hình ảnh và cảm giác mơn trớn tỉnh 
thần khiến ta không có cơ hội tập trung. Rốt cuộc, 
chúng ta không có đời sống nào để sống vì ta luôn ở 
trong quá khứ hoặc tương la1. 


Nếu để đồ đạc trong nhà bừa bãi và nhiều quá, 
chúng ta không còn chỗ để sống. Nếu tâm trí đầy 
những chương trình, những bận tâm, những tư 
tưởng, những cảm xúc, chúng ta không còn khoảng 
trống cho chính cái thật sự là chúng ta. 


Nhiều người cảm thấy cuộc sống họ quá hỗn độn 
để thiển định, thậm chí khi họ có thời gian ở nhà 
để tập thiền họ vẫn cảm thấy bị xao lãng. Để đem 
tất cả sự chú tâm và năng lực trong cuộc sống gia 
đình vào thiền định, chúng ta cần khoảng không 
tâm thức. 


Chúng ta có thể tạo ra khoảng không cho mình 
một cách có ý thức. Quyết định gạt bỏ những lo 
nghĩ về công việc lại phía sau. Nếu có thể được, hãy 
hình dung những lo nghĩ đó dưới dạng giấy tờ hay 
trong máy vi tính được cất giữ an toàn trong văn 
phòng. Ngay cả việc hình dung ra ranh giới phân 
chia công việc và cuộc sống ở nhà. Hay chúng ta có 
thể tạo ra một lều bảo vệ bằng năng lực hay ánh 
sáng trong tâm ta bao quanh chúng ta trong nhà 
làm cho chúng ta hoàn toàn tách biệt với chuyện 
chúng ta đang làm. 


*À . Z Z# 1^ ^ . ^A“S_ ⁄ ` 
Thiên định có thể là một nơi chốn ấm cúng và 


68 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





trống trải, nhưng chúng ta có thể cảm thấy sự cưỡng 
lại thiền định hay nghĩ rằng thiền định là việc vặt 
hằng ngày. Có một cách để tạo cảm giác rộng mở và 
thoải mái là trở về không gian lúc ta còn bé. 

Từ lúc còn trẻ thơ, chúng ta đã học hỏi và kinh 
nghiệm một số việc lạ lùng trong thế giới phong phú 
này. Tuy vậy cũng thật dễ nhiễm thói quen sống 
điên cuồng hiện nay. Chúng ta giống như con tằm 
nhả tơ tự trói mình, tiến đến giai đoạn tự làm ngộp 
mình với những cách nhìn, cảm giác, thói quen và 
phản ứng của riêng ta. 


Hồi tưởng lại lúc còn bé, một ngày kéo dài như 
một tháng của chúng ta bây giờ, một năm kéo dài 
như không có ngày cuối. Dần dần tri giác của chúng 
ta thay đổi, những lo lắng bận rộn, ý niệm, bám 
chấp của chúng ta tăng dần ngày này qua ngày 
khác. Giờ đây, khoảng không rộng mở không còn 
trong tâm trí ta nữa. Khi lớn lên, ta cảm thấy thời 
gian trở nên ngắn hơn và ngắn hơn nữa, và một 
năm trôi qua trong chớp mắt. Đó không phải là thời 
gian ngắn đi, mà vì ta không có khoảng trống trong 
tâm thức để cảm nhận sự rộng mỏ và tự do. Chúng 
ta thường chạy lòng vòng hết tốc độ và làm đặc kín 
tâm trí mình với những tư tưởng, ý niệm và cảm 
xúc. Khi tâm thức tĩnh lặng, ta cảm thấy thời gian 
từng phút một, nhưng nếu tâm trí theo đuổi bất cứ 
việc gì xảy quanh ta, chúng ta cảm thấy ngày đã 
hết thậm chí trước khi nó thực sự bắt đầu. 


Tiếp xúc với những hồi ức lúc còn bé có thể giúp 


69 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ta rộng mở hơn. Khi thiền định, hãy nhớ lại lúc còn 
bé và có ít lo nghĩ, đam mê hay căng thẳng. Việc 
nhớ chính xác không quan trọng bằng việc cảm 
nhận khoảng không và tự do. Thay vì đứng ngoài 
sự nhớ lại và chỉ suy gẫm về nó, hãy để cảm nhận 
trải rộng và thể nhập vào nó. Hãy kinh nghiệm việc 
cảm nhận này và an trú trong nó, không có những 
niệm tưởng khác. Hãy cảm nhận và hòa nhập vào 
chính bạn lúc còn bé. Quá khứ và hiện tại, đứa trẻ 
và “tôi”, tất cả là một trong sự hợp nhất trống trải. 
Hãy tham thiền và nghỉ ngơi trong cảm giác rộng 
mở này nhiều lần. Cuối cùng, đem cảm nhận này 
vào khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống bạn. 


Nếu có những kinh nghiệm xấu lúc còn bé đến 
với bạn thay vì những cảm giác an bình và trống 
trải, bấy giờ bạn có thể dùng cách tiếp cận được 
phác thảo ở sau trong những bài tập chữa lành để 
thanh lọc, nuôi dưỡng và chữa lành những hình 
ảnh bị thương tổn và quán tưởng đứa bé bên trong 
của bạn trở nên hạnh phúc, mạnh khỏe và hoan hỷ. 


Chúng ta có thể đạt được cảm giác về khoảng 
không này bất cứ lúc nào: chẳng hạn, nếu chúng ta 
có khó khăn, chúng ta ngồi thiền, hoặc bất kỳ lúc 
nào chúng ta muốn đem cảm giác tự do hay hoan 
hỷ vào cuộc sống. Để hòa nhập với đứa bé trong ta, 
có thể thưởng thức những hoạt động trẻ thơ như trò 
chơi nhảy bao, tung hứng... hoặc thưởng ngoạn cây 
cối, hoa quả, sông nước hay những vẻ đẹp của thiên 
nhiên. Chúng ta có thể ngắm sao trên bầu trời và 


70 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





thưởng thức không khí ban đêm, đem cảm giác này 
vào giây phút hiện tại. Làm như vậy giúp ta quên 
đi những lo nghĩ trong một lúc và hòa nhập vào 
trong bào thai của tuổi bé thơ một lần nữa. 


Dùng thời gian trong sự cô tịch với thiên nhiên, 
đặc biệt như đứng trên một đỉnh núi nhìn khoảng 
không gian vô tận của bầu trời sẽ giúp việc tạo 
khoảng không trong tâm thức. Nhưng cách hiệu 
quả nhất để mở ra không gian an bình trong tâm 
trí là thiền định. Thay vì nhồi nhét vào tâm trí bằng 
những cảm nhận và quan niệm tiêu cực, nếu chúng 
ta có thể trở về với bản tánh như bầu trời của tâm, 
an bình và trí huệ bấy giờ có thể khởi hiện. 


THỞ 


Trong bất kỳ loại thiền định nào, việc quan 
trọng là thở một cách tự nhiên và bình an. Nhìn 
ngắm hơi thở, sự tỉnh giác của tâm thức về hơi thở 
ra vào, tự nó là nền tảng cho sự nhận ra thật tánh. 
Nhiều thiền giả có kinh nghiệm cao dùng phương 
pháp này như là phương tiện để chứng ngộ vô ngã. 
Dù rằng trong bài tập chữa lành của ta không quan 
tâm đến việc vượt qua ý niệm về bản ngã, sự nhận 
biết hơi thở có thể rất ích lợi cho những mục đích 
khác. Ví dụ, nó là một cách tốt để chúng ta tự an 
bình, tập trung tâm trí và thiết lập dòng năng lực 
chữa lành để tiến bộ. 


Z1 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Vào lúc đầu, có thể bạn thấy khó tập trung hoàn 
toàn vào sự việc đơn giản là hơi thở ra vào. Bạn có 
thể bị sốc khi thấy tâm thức hoạt động quá nhanh. 
Chớ lo nghĩ về niệm tưởng hay hình ảnh đến và đi. 
Đem nhận thức của mình nhẹ nhàng trở lại hơi thở 
và hãy tỉnh giác hoàn toàn trong việc nhận biết hơi 
thở. Chỉ bằng cách để tâm thức tiếp xúc và kết hợp 
với quá trình thở tự nhiên, chúng ta có thể thoát 
khỏi căng thẳng và cảm thấy thư giãn hơn. 


Vì sự quan trọng trong việc thực hành thiền 
định cao hơn, sự quán sát hơi thở sẽ được bàn luận 
chi tiết hơn trong chương 12. Và bây giờ bạn hãy 
xem việc dùng sự quán sát hơi thở như bước đầu với 
bất cứ bài tập chữa lành nào. Tỉnh giác về hơi thở 
cũng là một phương pháp rất mạnh để thoát khỏi 
bất cứ cảm xúc khó khăn nào giữ chặt chúng ta 
như một tật xấu. Chúng ta sẽ thấy trong những bài 
tập chữa lành một kỹ thuật đặc biệt hữu ích là tập 
trung vào những hơi thở ra được buông lỏng. Bằng 
cách này, sự bám chấp được buông xả. 


QUÁN TƯỞNG 


Một trong những công cụ tốt nhất của chữa lành 
là quán tưởng. Nó có thể chuyển hóa những khuôn 
khổ tâm thức của chúng ta từ tiêu cực thành tích 
cực. Một số người mới bắt đầu thiền định cho rằng 
việc quán tưởng là khó khăn hay là những hoạt 
động tỉnh thần không thông dụng. Thật ra, điều 


72 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





này hoàn toàn tự nhiên vì chúng ta suy nghĩ qua 
hình ảnh mọi lúc. Khi nghĩ về bạn bè hay gia đình 
hoặc hình dung mình đang ở trên một bãi biển đẹp, 
một cái hồ trên núi, chúng ta thấy những hình ảnh 
này trong tâm thức hoàn toàn sống động. Trong 
thiền định, chúng ta quán tưởng vì một mục tiêu 
đặc biệt, nhưng quá trình tâm thức bình thường 
cũng giống như vậy. Với thực hành chúng ta sẽ đạt 
được tốt đẹp hơn. 


Mặc dù sự quán tưởng có một truyền thừa 
lâu dài trong thực hành của Phật giáo Tây Tạng, 
những người không biết hay không quan tâm đến 
Phật giáo cũng có thể thấy phương thức này cực kỳ 
ích lợi. Chẳng hạn, một số vận động viên chuyên 
nghiệp quán tưởng việc cải thiện thành tích của họ 
đã nhận ra được trọn vẹn tiềm năng của mình. 


Những hình ảnh tích cực gợi cảm hứng cho mọi 
người trong tất cả các loại hoạt động. Tôi biết một 
cô giáo dạy nhạc ở Boston đã vượt qua giai đoạn sợ 
hãi bằng cách dùng sự ứng biến của mình. Dù đã 
được đào tạo và có một giọng ca phong phú, cô vẫn 
sợ vì mình là người hát chính hằng tuần trong ca 
đoàn ở nhà thờ địa phương. Trước lễ Sabbath cô đã 
khóc dữ dội, đến nỗi đột nhiên cô nhận ra sự sợ hãi 
đã hủy hoại cô như thế nào. Vì vậy, thay vì sợ hãi, 
cô chuẩn bị cho tâm vui thích với chính mình. Để tự 
giúp mình làm điều đó, cô ngồi yên lặng và tưởng 
tượng mình đang hướng dẫn buổi cầu nguyện được 
thành công, hát thật tốt, không lo nghĩ quá đáng 


73 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


vào giai điệu vốn rất khó trong biểu diễn. Cô tưởng 
tượng mình rất tự tin vào khả năng hát. Trong 
tâm thức cô nghe âm thanh tuyệt vời của giọng hát 
mình, tạo nên sự thích thú cho chúng hội. Cô hình 
dung toàn cảnh công việc, cầu nguyện và cảm thấy 
một cảm thức thương yêu, lan tỏa của niềm vui cảm 
hứng có thể chia sẻ âm nhạc với mọi người. 


Bây giờ cô hạnh phúc trong việc ca hát của 
mình và không còn phiền toái nếu còn cảm thấy đôi 
chút khích động trước lúc biểu diễn. Trong lớp học, 
cô gợi ý học trò có thể dùng trí tưởng tượng để biết 
cách làm thế nào được thoải mái và đem niềm vui 
vào việc ca hát. 


Trong thiền định, tốt nhất nên mở mắt hay mở 
một phần để có thể tỉnh thức trong thế gian này. 
Tuy vậy, với người mới bắt đầu, thoạt tiên có thể 
nhắm mắt lại. Điểm quan trọng nhất trong quán 
tưởng là gợi lên hình ảnh tích cực với sự toàn tâm 
nhiệt tình. Hãy chú tâm trọn vẹn vào đối tượng của 
tâm thức, trở nên hoàn toàn thể nhập vào nó. Hãy 
để tâm và đối tượng hòa nhập làm một. Nếu chúng 
ta thấy hình ảnh trong tâm không rõ rệt hoặc bị xao 
lãng, đó là sự tập trung của chúng ta bị hạn chế. 
Thế là chúng ta chỉ nhìn đối tượng bằng mắt một 
cách trống không, thay vì bằng toàn thể con người. 
Ngài TEong Khapa, người sáng lập phái Gelug của 
Phật giáo Tây Tạng đã viết: “Đạo sư Yeshe De đã 
đúng khi phủ nhận cách thiền định của một số 
người bằng cách nhìn bằng mắt hình ảnh trước mặt 


74 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





họ mà với sự trống trơn. “An trú trong thiền phải 
phát triển trong tâm, không phải ở nơi những giác 
quan như con mắt.” 

Đặc biệt với người mới bắt đầu, điều then chốt 
là cảm thấy sự hiện diện của những gì mình đang 
hình dung. Sự quán tưởng của bạn không cần phải 
mô tả tỉ mỉ từng chi tiết, mà vấn đề là sự trong sáng 
và ổn định của hình ảnh quán tưởng trong tâm. 


SỰ TẬP TRUNG 


Với bất cứ sự tu tập tâm linh hay hoạt động 
tinh thần nào, chúng ta đều cần phải tập trung. 
Biết cách tập trung làm tâm thức chúng ta mạnh 
mẽ, trong sáng và tĩnh lặng. Sự tập trung bảo vệ 
trí huệ bên trong của chúng ta, giống như ngọn lửa 
nến được chắn gió. 


Với đạo Phật, việc tập trung trên một đối tượng 
với ý nghĩa tâm linh sẽ phát sinh năng lực tích cực, 
những ban phước và nghiệp hiền thiện. Tuy nhiên 
chúng ta có thể tu tập tâm trí để tập trung bằng 
việc thực hành một cách hiền thiện trên bất cứ việc 
gì, hoặc là đối tượng thuộc vật chất hay hình ảnh 
tâm thức mà không kể nó có ý nghĩa tâm linh hay 
không. 


Tu tập theo Phật giáo để làm mạnh sự tập trung 
gồm hai phương pháp: bên trong và bên ngoài. 
Phương pháp bên trong là tập trung trên thân thể 


75 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


mình, chẳng hạn quán thân mình dưới dạng bổn 
tôn hay một thân bằng xương thịt. Chúng ta cũng 
có thể chú tâm trên những yếu tố của thân như hơi 
thở, hay với một thân dưới dạng thanh tịnh như 
ánh sáng hay hỷ lạc. Phương pháp bên ngoài là tập 
trung trên những hình tượng, cõi tịnh độ của chư 
Phật hay những quán tưởng khác. 


Nếu không tập trung tâm trí, cho dù ta thực 
hành nhiều năm cũng chỉ mang lại một ít nội quán, 
dù cho có những phước đức của sự tỉnh tấn. Ngài 
Shantideva nhắc nhỏ chúng ta: 

Đức Phật, Người thấu rõ chân lý đã nói: 
“Mọi tụng niệm và tu hành khổ hạnh 

Dù con thực hành trong một thời gian dài, 
Nếu con làm với một tâm lang thang, 

Sẽ mang lại ít kết quả.” 


Bước đầu trong việc phát triển sự tập trung là 
đem tâm lộn xộn không ngưng nghỉ trở lại thực tế. 
Trong những bài tập chữa lành được giới thiệu sau 
này, chúng ta sẽ thấy một số phương thức để tập 
trung tâm thức phân tán hầu có thể cải thiện khả 
năng thiền định cũng như quan điểm cảm tính của 
mình. 


Một khi chúng ta cảm thấy đã có được nền tảng 
về mặt tâm thức, chúng ta có thể tập trung sâu hơn. 
Đôi khi những thiền giả có kinh nghiệm thực hành 
mài dũa sự tập trung của họ bằng cách quán tưởng 
một ống dài và hẹp rồi dùng trí tưởng tượng nhìn 
xuyên qua nó. Có những bài tập tâm thức khác hên 


76 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





quan đến việc tập trung vào một điểm nhỏ thay vì 
một hình ảnh lớn. 


Nếu chúng ta cần tiếp tục tập trung, đánh thức 
tâm hay làm cho sắc bén các giác quan, chúng ta 
phải chú tâm vào việc phát triển kỷ luật tâm thức. 
Tuy nhiên, tâm ta thường quá phân biệt và nhạy 
cảm. Nếu cảm thấy tâm trí bị đè nén hay mắc kẹt, 
tốt nhất không nên tự ép mình phải tập trung. 
Những người cảm thấy bị đè nặng bởi căng thẳng 
và lo nghĩ có thể thấy rất dễ chịu với sự mở rộng sự 
tỉnh giác thay vì chú tâm theo kiểu tập trung. 


SỰ RỘNG MỞ 


Có một cách phá tan cảm giác dày đặc của cảm 
xúc là đến một vùng cao để có thể nhìn ra xa như 
trên đỉnh núi hay nóc nhà cao. Nếu bầu trời trong 
sáng, bạn ngồi quay lưng về phía mặt trời, tập 
trung vào chiều sâu của bầu trời rộng mở mà không 
di động mắt. Thở ra thật chậm và thể nghiệm sự 
rộng mở, bao la và trống không. 


Cảm nhận toàn thể vũ trụ trở thành một thể duy 
nhất trong sự rỗng rang bao la. Hãy nghĩ rằng mọi 
hiện tượng - cây cối, đổi núi, sông ngòi - đều hòa 
nhập tự nhiên vào bầu trời rộng mở. Thân và tâm ta 
cũng hòa nhập vào đó. Tất cả đều tan biến như mây 
tan trong bầu trời. Thư giãn trong cảm giác rộng mở, 
thoát khỏi những ranh giới và hạn chế. 


77 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Bài tập này không những hiệu quả cho tâm được 
tĩnh lặng mà còn có thể làm phát sinh sự chứng ngộ 
cao hơn. 


Nếu bạn không thể đến một nơi như thế, hãy 
chọn bất kỳ nơi nào có thể nhìn lên bầu trời được 
tốt hoặc tối thiểu cũng có thể quán tưởng được bầu 
trời mở rộng. 


HÒA NHẬP VÀO NHẤT THÊ 


Hòa nhập vào nhất thể nghĩa là trở thành một 
với bất cứ những gì ta đang kinh nghiệm. Đôi lúc 
điều này giúp ích khi bắt đầu bằng cách mô tả bằng 
lời: chẳng hạn, giống như một người bơi lội hòa 
nhập làm một với đại dương mênh mông. Nhưng 
thật ra, từ ngữ không cần thiết cho kinh nghiệm 
về nhất thể và rỗng rang. Chúng ta chỉ đơn giản 
buông bỏ những cuộc chiến đấu của chúng ta và 
buông bỏ nhu cầu đặt tên như “xấu” hay “tốt” trên 
kinh nghiệm, và thay vào đó hãy để mình hiện diện 
với cảm giác hay đi vào trong nó. 


Bằng cách hòa nhập với những kinh nghiệm hay 
cảm giác, tính chất của kinh nghiệm có thể thay 
đổi. Bằng cách để cho chúng ta hiện hữu như chúng 
ta thực là trong khoảnh khắc hiện tại, những bức 
tường phân biệt và cảm giác của chúng ta sẽ mềm 
đi hay cùng nhau tan biến. Tâm thức và trái tìm ta 
rộng mở, và năng lực của chúng ta tuôn chảy. Đó là 
một sự chữa lành đầy năng lực. 


78 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





TĨNH THỨC 


Học cách sống trong khoảnh khắc hiện tại là 
một sự khéo léo vĩ đại và mạnh mẽ giúp chúng ta 
trong mọi việc ta làm. “Hiện hữu ở đây và bây giờ”, 
buông xả trong bất cứ việc gì ta làm chính là sống 
và khỏe mạnh. Trong đạo Phật, tỉnh giác nhận biết 
cái đang xảy ra ngay lúc này gọi là chánh niệm tỉnh 
thức. 


Trong đời sống hằng ngày, tỉnh thức là một tâm 
tỉnh giác nhận biết mọi khía cạnh đang diễn tiến, 
cái gì cần làm mà không bị phân tán. Trong thiền 
định, tâm tỉnh thức là trao trọn vẹn chính mình cho 
hơi thở của mình, hay cho bất cứ sự thực tập nào. 


Tỉnh thức là chú tâm trọn vẹn vào hiện tại, 
không lo nghĩ về quá khứ hay tương lai. Thường 
thì chúng ta chuốc lấy phiền não từ tương lai bằng 
cách suy nghĩ liên tục về những gì ngày mai sẽ xảy 
đến, thay vì ứng xử với một ngày trọn vẹn. 


Trong đạo Phật sự nhấn mạnh là ở vào khoảnh 
khắc hiện tiền này. Chúng ta có thể hướng dẫn tâm 
thức chúng ta sống trong hiện tại. Để làm điều 
này, ta cần xây dựng vững chắc một thói quen chú 
tâm hoàn toàn vào những gì ta đang làm lúc này. 
Với mỗi công việc, ta phải quyết định một cách có 
ý thức, không để cho những ý tưởng, cảm nghĩ và 
hoạt động khác xen vào, và đặt mình vào cái mà ta 
đang làm. 


Trở nên tỉnh thức không có nghĩa là trở nên 


79 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


căng thẳng xúc động hay khuấy động vô số ý niệm 
để nhìn ngắm cái chúng ta nghĩ hoặc làm. Trái lại, 
tâm được buông xả và bình lặng, và do đó tâm thức 
nhận biết sắc bén mỗi một sự kiện đúng như nó 
đang hiện hữu, không có sự vật lộn của xúc cảm và 
ý niệm. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy tâm trí mình 
đi rông, phải nhẹ nhàng và vững chắc đem tâm về 
hiện tại, về với điều chúng ta đang làm. Phần lớn 
chúng ta, nhất là trong lúc bắt đầu, cần lặp đi lặp 
lại điều này, như Ngài Shantideva đã nói: 


Khảo sát trỏ đi trở lại, 
Mỗi khía cạnh những hoạt động thân và tâm, 
Tóm lại, đó thực sự là cách tỉnh thức quan sát. 


Dù chúng ta đã được dạy về thiền định hay tu 
tâm, chúng ta cũng cần chánh niệm và tỉnh giác. 
Nếu không, tâm sẽ chạy rông như thú hoang, không 
thể giữ sự chú tâm hay an nghỉ thậm chí chỉ trong 
vài phút. Lúc ấy chúng ta sẽ được gì từ việc chỉ 
có thể xác tham gia thiền định? Sự tỉnh giác là sự 
sống, nên Ngài Shantideva khẩn khoản: 

Tôi chắp tay cầu xin, 

Những ai muốn bảo hộ tâm mình, 

Hãy giữ gìn chánh niệm và tỉnh giác 

Thậm chí bằng cả cái giá của cuộc sống mình. 

Kết quả của sự tỉnh thức là sự bảo vệ, nó giúp 
đỡ ta trong mọi rối loạn và khó khăn. Theo Ngài 
Shantideva: 


Như vậy, tôi phải nắm giữ và bảo vệ 


80 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





Tâm tôi một cách thích hợp. 

Không có kỷ luật bảo vệ tâm tôi, 

Vậy còn ích gì các giới luật khác? 

Nếu tôi ở giữa một đám đông rối loạn không 
kiểm soát, 

Tôi phải cảnh giác và cẩn thận để khỏi bị đụng 
vào những vết thương của tôi. 

Tương tự, trong lúc tôi sống giữa những người 
không giới luật, 

Tôi phải bảo vệ tâm mình khỏi bị đụng vào 
những vết thương của nó. 

Với sự chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta học 
nhẫn nhục hay hành động khi hoàn cảnh đòi hỏi. 
Nhẫn nhục trở thành năng lượng chuyển hóa. Ngài 
Shant1deva nói: 


Khi bạn muốn cử động hay nói, 

Trước tiên khảo sát tâm mình, 

Sau đó, với sự an vững, hãy hành động theo 
cách thích đáng. 

Khi cảm thấy tham dục, sân hận trong tâm 
Không nên nói hay làm, mà hãy ở yên như một 
khúc củi. 

Đự thực hành tỉnh giác không nên tạo ra căng 
thẳng. Nếu có, đó chỉ là dấu hiệu ta quá cố gắng, 
rằng chúng ta đang bám chấp vào chính sự tỉnh 
thức, ta cần buông xả một chút và giảm bớt sự tự ý 
thức. Thượng tọa Rahula viết: 


“Chánh niệm hay tỉnh giác không có nghĩa 


81 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


rằng bạn cần nghĩ hay ý thức “lôi đang làm 
cá1 này hay “Tôi đang làm cái kia.` Không, mà 
là ngược lại. Ngay khi bạn nghĩ “Tôi đang làm 
cái này, bạn rơi vào trạng thái ý thức về chính 
mình, và rồi bạn không sống trong hành động 
mà sống trong cái ý niệm “Tôi là...' và kết quả 
là công việc hỏng bét. Bạn phải hoàn toàn quên 
đi bản thân và hòa tan chính mình vào trong 
những gì bạn đang làm. ” 


Bằng cách ở trong một cách thế buông lỏng và 
trống không, chúng ta sống trong dòng tự nhiên 
của chánh niệm và tỉnh giác. Tâm ta trở thành 
vững vàng hơn, thay vì bị đứt đoạn liên tục thành 
những tư tưởng phân tán và đuổi bắt điên cuồng 
quá khứ hay tương lai. Sau một thời gian, sự tập 
trung sẽ được cải thiện và chúng ta thấy dễ thiền 
định hơn. Việc học biết cách hưởng thụ và hiện hữu 
trong khoảnh khắc hiện tiền sẽ dẫn đến sự rỗng 
rang và thời gian phi thời gian. Bằng sự tỉnh thức, 
chúng ta tìm thấy an vui trong chính mình. 


THÁI ĐỘ GIÁC NGỘ (BỒ ĐỀ TÂM) 


Trong Phật giáo Đại thừa, thực hành tâm lĩnh 
được hoàn thiện qua tâm bi. Chúng ta phải phát 
triển thái độ “Tôi làm việc tu tập tâm linh này vì 
sự phục vụ, hạnh phúc, lợi lạc và giác ngộ của tất 
cả chúng sanh” hoặc “Tôi tu hành để chuyển mình 
thành công cụ phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của tất 


82 


BƯỚC KHỞI ĐẦU 





cả chúng sanh.” Trong kinh điển, điều này được gọi 
là thái độ giác ngộ hay tâm Bồ-đề. 

Ý định hiến dâng sự tu tập của ta cho những 
người khác là một việc làm đầy năng lực để mở rộng 
tâm hạn hẹp, đóng kín của ta. Nó tạo ra một năng 
lực tâm lình mạnh mẽ - một sự ban phước - và g1eo 
hạt giống giác ngộ trong ta. Nếu ta phát triển và 
duy trì “tâm giác ngộ” này, bất cứ điều gì ta làm tự 
nhiên cũng sẽ trở thành sự tu tập tâm linh, thành 
phương tiện tạo lợi ích cho tất cả. Ngay cả với những 
ai không có tôn giáo, việc suy nghĩ về liên hệ với gia 
đình, bạn bè, cộng đồng của họ và tất cả mọi người 
ở mọi nơi cũng sẽ rất ích lợi, thay vì chỉ theo đuổi 
việc tu tập vì mục tiêu ích kỷ cá nhân. 


Trải rộng tâm bi có thể khó khăn, và chúng ta 
có thể bị lệ thuộc vào những thái độ và cảm xúc 
tiêu cực. Tuy nhiên, quyết tâm tự nó là điều quan 
trọng. Bằng sự phát triển tâm bi, dòng công đức sẽ 
trôi chảy cả ngày lẫn đêm, dẫn dắt chúng ta đến 
chỗ hoàn toàn chứng ngộ thật tánh của mình. Ngài 
Shant1deva nói: 


Ngay từ lúc 

Phát triển trọn vẹn một thái độ như vậy, 

Cho dù bạn ngủ hay không chú tâm 

Sức mạnh của công đức sẽ gia tăng không 
ngừng. 


Khi một tâm như thế đã phát triển trong ta, 
ta phải nhận ra và xiến dương để làm gia tăng 
sức mạnh và năng lực của nó lên cực đại. Ngài 


83 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Shantideva công bố: 


84 


Hôm nay, cuộc sống tôi kết trái, 

Và đã hoàn thành cái tốt của đời người. 

Hôm nay, tôi được sinh trong gia đình chư 
Phật, 

Và giờ đây, tôi là một trong những cháu con 
của chư Phật. 


Ñ. 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 


S} tự tin là đồng minh tốt nhất của chúng 
ta, giúp ta biết cách tu tâm và khai mở 
những sức mạnh của ta. Chúng ta cần tin vào chính 
mình và con đường mình theo đuổi. Nếu ta không 
có lòng tự tin thì thậm chí tâm nửa vời của ta chẳng 
làm nổi một cái bánh nướng dở dang. 


Một số chúng ta thiếu tự tin. Chúng ta cảm thấy 
không hy vọng và không đầy đủ - quá yếu đuối để 
phấn đấu cho mục đích cao hơn. Thiếu tự tin có thể 
là kết quả của đặc tính tinh thần hay sự giáo dục. 
Nếu là do đặc tính tinh thần, điều này khó thay đổi, 
nhưng nếu do sự dạy dỗ làm chậm việc phát triển 
của chúng ta thì sự thay đổi và tăng trưởng không 
khó lắm. 


Chướng ngại chung cho những lợi lạc từ giáo 
pháp là thái độ mặc cảm tội lỗi. Nền văn minh hiện 
đại đã đem lại cho chúng ta những thuận lợi nổi 
bật, nhưng hình như nhiều người, đặc biệt trong 
xã hội cạnh tranh, có cảm giác phạm tội và không 
nhận biết giá trị tự thân. Một số trong chúng ta 
có thể nói: “Tôi không xứng đáng được hạnh phúc, 
hạnh phúc chỉ dành cho người khác, những người 
may mắn hơn” hoặc “Phương pháp này hiệu quả 
với người khác, nhưng không hiệu quả với tôi” hay 
“Thật không công bằng khi tôi trải nghiệm an bình 
trong khi nhiều người khác còn phải đấu tranh.”... 


8ð 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nếu chúng ta thành thật lo sợ mình trở nên ích 
kỷ, chúng ta đáng được khen ngợi vì thái độ tuyệt 
vời này. Nếu chúng ta tôn trọng và chăm sóc người 
khác hơn bản thân mình, đó là cốt lõi của việc thực 
hành đạo Phật, và một thái độ như vậy tự nhiên 
giúp chúng ta nhiều sức mạnh và rộng mở hơn. 
Nhưng phần lớn những cảm giác tội lỗi ấy chỉ che 
đậy cho sự không an toàn của mình, một dạng khác 
của sự chấp ngã, một sự bào chữa cho việc không cố 
gắng cải thiện cuộc sống của chúng ta. Cảm thấy tự 
thân mình không có giá trị rồi chống lại hạnh phúc 
và an bình thì cũng phi lý như nói “Vì tôi đói, tôi 
không muốn ăn.” 

Một lý do khiến chúng ta thiếu tự tin là không 
khí cạnh tranh quanh mình. Bắt đầu ở mẫu giáo, 
nhiều đứa bé đã tập thành thói quen luôn cảm thấy 
mình chưa tốt, vì trong lớp có những bạn tốt hơn, 
và có những bạn được phần thưởng. Trở nên tốt 
nhất là điều quá khó khăn trong thế giới hiện đại. 


Những đứa trẻ chịu đựng quá nhiều sự la mắng 
và khiển trách của người lớn sẽ cảm thấy bị áp lực 
tâm lý rất lớn và có mặc cảm tội lỗi. Một số cha mẹ 
khiển trách con cái vì không làm được việc, và thậm 
chí khi họ khuyến khích chúng, điều đó vẫn chỉ là 
một dạng áp lực nếu không được đưa ra với một 
tình thương vô điều kiện. 


Dù là bất cứ nguyên nhân nào gây ra cảm giác 
phủ nhận giá trị tự thân, cách đối trị mạnh mẽ vẫn 
là sự nhận biết rằng chúng ta toàn thiện trong thật 


86 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





tánh của mình. Nếu hiểu được điều này, sự tự tin 
và sung mãn sẽ phát khởi tự nhiên trong ta. Điều 
cốt yếu là cần nhận ra sự quan trọng của hiểu biết 
này, ít nhất cũng là trên mức độ khái niệm. Sau đó, 
nếu chúng ta có bất cứ phẩm tính tốt đẹp nào trong 
cuộc sống, cho dù nhỏ nhặt, chúng ta phải tự tu tập 
để nhận ra và cảm thấy tốt đẹp về nó. Đây là cách 
thiết lập thói quen của một tâm tích cực. Khi chúng 
ta kinh nghiệm và tiếp nhận năng lượng tích cực, 
dù nó nảy sinh từ một kinh nghiệm đơn giản thôi, 
nó sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn cho phép chúng 
ta khai triển hạnh phúc và sung mãn lớn lao hơn. 


Nhiều thế kỷ trước, nạn đói nghiêm trọng quét 
qua một thung lũng ở Tây Tạng. Một người cha thấy 
rằng mình và đứa con không thể sống lâu hơn được 
vì thực phẩm đã cạn, ông ta liền nhét đầy tro vào 
các túi, buộc lại và treo lên trần rồi bảo với những 
đứa con còn bé: “Chúng ta có nhiều £sampa trong 
những túi này, nhưng phải để dành cho những 
ngày sau” (£sampa là bột mì nướng, một thực phẩm 
chủ yếu của Tây Tạng). Sau cùng người cha chết 
vì đói, nhưng những đứa bé vẫn sống sót cho đến 
khi có người đến cứu. Mặc dù chúng yếu hơn người 
cha nhưng vẫn còn sống được vì chúng tin rằng còn 
thức ăn, còn cha chúng chết vì mất hy vọng. 


Dĩ nhiên, luân lý của câu chuyện là sự tự tin 
g1úp sức mạnh cho thân và tâm. Tuy nhiên, chân 
lý như nó liên hệ với cuộc sống chúng ta thì khơi 
gợi nhiều hơn sự cá biệt của câu chuyện. Không 
giống như những túi £sampa, bản tính thanh tịnh 


87 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


của chúng ta không chỉ là sự tưởng tượng nhằm vào 
việc xây dựng tự tín mà nó đặt nền trên chân lý rốt 
ráo nhất. 


Thật không dễ dàng phát triển niềm tin vào 
chính ta và những bài tập chữa bệnh, vì ta bị chất 
đầy những nỗi nghi ngờ, sợ hãi vô tận. Nhưng nếu 
phá võ được những thói quen hằng ngày và đi vào 
tu tập, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta 
có thể kinh nghiệm một số lợi ích thật sự. 


Không ngủ quên trong cảm giác tội lỗi, chúng ta 
phải tự hiến mình để cải thiện những kỹ năng của 
ta, phát triển tâm bi và rộng mở. Sau khi thực hành 
được một thời gian, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình 
thân và thái độ tích cực sẽ tăng trưởng. 


NHÌN VÀO SỰ TIẾN TRIỂN CỦA 
MÌNH 


Nhận ra sự tiến triển của mình, chúng ta tự 
nhiên cảm thấy tự tin trong khả năng mình. Vì thế, 
việc tự hiến mình cho một cơ hội mà không sợ hãi 
và nghi ngờ là cách tốt nhất có được sự tự tin. 


Sau khi thực hành được một thời gian, nếu chán 
nản hay mỏi mệt vì cảm thấy còn quá xa với mục 
đích của cuộc hành trình tâm linh, ta phải nhìn lại 
cuộc sống trước ngày bắt đầu tu tập và tán thưởng 
bất cứ tiến triển nào đã đạt được. Thậm chí khi có 
cảm giác thụt lùi so với sự tiến bộ của mình, điều 
này vẫn cần được tán thưởng. Bước tụt hậu hay đi 


88 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





đường vòng, thử nghiệm hay lầm lỗi, là tất cả những 
yếu tố góp phần vào quá trình phát triển. Đau khổ 
tăng trưởng có thể có vẻ như tiêu cực, nhưng chúng 
ta có thể thấy chúng tích cực bằng cách tự nhủ: “Tôi 
đã lùi một bước, và đây là một phần của hành trình 
về phía trước.” 


uy nghĩ tích cực là thực hành tâm linh lành 
mạnh, và nó cũng tạo ra lương tri. Khi chúng ta 
xây một căn nhà, nếu ta chỉ nghĩ về công việc to lớn 
chưa được hoàn tất thì ta thấy nản lòng, mệt mỏi, 
thất vọng. Nhưng nếu ta nghĩ nhiều hơn về những 
gì ta đã hoàn tất hơn là những gì còn phải làm thì 
ta cảm thấy hạnh phúc và điều đó cũng cho ta năng 
lực, cảm hứng để làm nhiều việc hơn. 


Trên một hành trình dài, nếu chúng ta cứ nhìn 
hướng đến mục đích xa xôi của mình, chúng ta có 
thể cảm thấy chán nản vì con đường có vẻ như vô 
tận. Nhưng nếu ta ngồi xuống, nhìn vào con đường 
chúng ta đã đi được, cái nhìn đó có thể đầy thỏa 
mãn và khuyến khích. 


PHÓNG LỚN NGAY CÁ TIẾN BỘ ĐƠN 
GIẢN 


Trong bất kỳ việc tu tập nào, sự khuyến khích 
rộng lượng có thể phóng lớn kết quả và đưa chúng 
ta đi xa hơn. Khả năng của ta được phóng lớn vượt 
khỏi cố gắng lúc đầu, giống như tiền vốn phát triển 
và tăng lên nhiều lần trong một cuộc đầu tư tốt, 


89 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ngược lại với đồng tiền không được đầu tư gì cả. 


Cho dù tiến bộ của ta bé nhỏ, nếu chúng ta tán 
thưởng nó như là cái gì có ý nghĩa và giá trị, nó trở 
nên một thành tựu đầy năng lực. Vì thế, hãy nhận 
ra những phẩm chất tốt đẹp của mình và những 
bước nhỏ mình đã đi. Hãy tự nhủ: “Tuyệt thay! Tôi 
đã tạo ra tiến bộ này!” Sau đó, một cách tự phát, sự 
tiến triển sẽ được phóng lớn và những chướng ngại 
sẽ bị giảm thiểu. 

Việc phóng lớn những tiến bộ và vui thích làm 
mạnh mẽ sự an bình, thỏa mãn và trang bị cho 
chúng ta sự bình lặng với những khó khăn. Chẳng 
hạn khi có một tiếng ồn từ cửa sổ nhà bên, và chúng 
ta nhiều giờ không ngủ được, nhưng sau một lúc, 
âm thanh ồn giảm dần. Nếu chúng ta nhận ra và 
vui thích với sự giảm âm thanh này thay vì lo nghĩ 
về tiếng ồn vẫn tiếp tục, điều đó sẽ làm cho ta thoải 
mái và chúng ta ngủ dễ dàng, vì đó là năng lực của 
sự hân thưởng. 

Sự hân thưởng và bằng lòng, khả năng 
sung sướng trong mọi việc dù lớn hay nhỏ, là sự 
tu tập chính yếu của đạo Phật. Kinh Pháp Cú 
(Dharmapada) dạy: 

Sức khỏe tốt là thành tựu tuyệt hảo nhất. 
Bằng lòng là sự giàu có tuyệt hảo nhất. 
Bạn hòa hợp là bạn tuyệt hảo nhất. 
Niết-bàn là hạnh phúc tuyệt vời nhất. 


90 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





TRI GIÁC THANH TỊNH 


Thói quen nhìn sự vật là xấu hay tốt được tạo ra 
trong tâm ta. Chuỗi cảm xúc trong tâm ta - thích và 
không thích, thèm muốn và sân hận - tạo ra thêm 
đau khổ hay thèm khát. Cách chuyển hóa những 
phản ứng thói quen là áp dụng một thái độ tích cực 
vào mỗi tình huống và cảm nhận sâu xa năng lượng 
tích cực. 


Tri giác thanh tịnh có nghĩa là thấy tất cả mọi 
sự đều thanh tịnh, toàn thiện, hỷ lạc và giác ngộ. 
Trong đời sống hằng ngày, có vẻ như chúng ta bị 
phiền não đè nặng. Tuy nhiên, quan điểm đạo Phật 
cho rằng những phiền não, trong bản tánh tối hậu 
của chúng, cũng giống như những ngọn sóng trên 
bề mặt đại dương. Một cơn bão có thể thổi những 
ngọn sóng trên bề mặt, nhưng đại dương bên dưới 
vẫn tĩnh lặng. 


Chúng ta có thể tìm thấy sự an bình trong một 
kinh nghiệm khó khăn và thấy được điều gì đó tích 
cực ngay cả khi nó biểu lộ trên bề mặt là rất dữ dội. 
Nếu chúng ta thấy điều gì đó là an bình, cho dù nó 
có vẻ như rất tiêu cực, chúng ta phải nhận biết cảm 
giác an bình trong tâm một cách có ý thức và an trú 
trong kinh nghiệm đó. 

Tiêu cực hay tích cực, tr1 giác này tùy thuộc vào 
tâm ta. Nếu ta thấy vật gì đó tích cực, thậm chí nếu 
chỉ là một tách trà cũng có thể trở thành đối tượng 
của niềm vui nhờ tri giác của ta. Nếu ta nhìn cũng 


91 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


cùng tách trà đó một cách tiêu cực, thì nó là khó 
chịu. 


Thay vì luôn áp đặt quan điểm theo thói quen 
của ta lên sự vật, sự vật có thể giúp ta tự nhắc nhở 
làm thế nào để mở ra một thế giới thay vì giải thích 
nó. Chẳng hạn, nhìn một cái cây, một thầy thuốc có 
thể thấy đó là vị thuốc hay chất độc. Một nhà buôn 
tính toán giá trị tiền bạc của nó, và người thợ mộc 
đo lường khả năng xây dựng của nó. Một nhà khoa 
học phân tích xung lực hóa học và điện năng của nó. 
Người say rượu thấy cái cây như một bánh xe quay 
trên đầu anh ta. Nhà thơ có thể đắm mình trong vẻ 
đẹp của nó. Một người Công giáo có thể thốt ra lời 
cầu nguyện ca ngợi sự sáng tạo của Thượng Đế. Một 
Phật tử thấy cây như là một biểu hiện của duyên 
sinh hay biểu hiện của sự an bình tối hậu. 

Mỏ rộng cái nhìn của chúng ta có thể nới lỏng 
sự chấp ngã và cho phép ta nhận những tạo tác 
của riêng tâm thức ta và những thói quen che tối 
bản tánh an bình của ta như thế nào. Ngài Tsultrim 
Lodrö viết: 


Do đạt đến giải thoát khỏi những thói quen 
của ba che chướng - 

Của thân, tâm, và những đối tượng - 

Chúng xuất hiện như những thân Phật, trí 
huệ, và những cõi Phật. 


Ö đây chúng ta phải nhớ rằng mục đích tu tập 
của đạo Phật không phải là rời bỏ thế gian này để 
đến một thế giới tốt hơn hay ở cõi trời. Chúng ta 


92 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





có thể tìm thấy an bình trong chính thế giới này, 
nhưng bởi vì bản tính an bình bên trong chúng ta 
thường bị che lấp, chúng ta choáng váng giống như 
người bị thương phải đối phó với những trận chiến 
của cuộc đời. Tri giác thanh tịnh có thể chữa lành 
chúng ta. Nếu chúng ta tu tập tâm mình chấp nhận 
những khó khăn là tích cực, thì ngay cả những vấn 
đề rất khó khăn cũng có thể trở thành nguồn hạnh 
phúc thay vì đau khổ. 


Đau khổ có thể là vị thầy lớn. Sự thất vọng, chán 
nản có thể đánh thức chúng ta. Nếu đời sống quá 
dễ dàng, chúng ta có thể không bao giờ nhận ra sự 
an bình đích thực. Nhưng nếu chúng ta bị mất tiền 
chẳng hạn, điều đó có thể giúp ta tìm thấy sự thật 
(chân lý). Có thể nhờ đó chúng ta biết cách không 
quan tâm quá nhiều về tiền bạc, và sẽ biết an bình, 
sức mạnh là gì. Một số người rất nghèo nhưng rất 
vui vẻ. Điều này cho thấy sự đau khổ là tương đối 
biết bao và tâm có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất kỳ 
hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. 


Chúng ta phải nhớ rằng bên dưới những cơn 
bão lo nghĩ trên bề mặt là sự an bình. Chúng ta có 
thể chữa lành đau khổ của mình bằng cách ứng xử 
khéo léo với những khó khăn của đời sống. Mọi việc 
đều vô thường và thay đổi. Thay vì xem thay đổi là 
tiêu cực, hãy thấy nó là tích cực và rút ra sự lợi lạc 
từ nó. Việc nó là vô thường, vì tính chất thay đổi 
của nó, cho phép chúng ta cải thiện cuộc sống mình, 
nếu chúng ta chọn lựa như thế. 


93 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Ngay cả những vấn đề khó khăn nhất, như 
bệnh tật nghiêm trọng, thân xác lão hóa, vẫn có thể 
được nhìn một cách tích cực. Chúng ta có khuynh 
hướng xem bản ngã là thường còn, nhưng thật ra 
bản ngã, với mọi tham dục và bám níu, là không 
bền vững. Khi đau đớn xảy đến, tất cả ảo tưởng của 
ta sụp đổ và bị cuốn đi như lâu đài bằng cát bị cơn 
sóng lớn đầu tiên cuốn xuống biển. Gia đình, nhà 
cửa, đồng nghiệp... mọi cái yêu thích của đời sống 
sẽ biến mất. 

Nhưng chúng ta có thể thấy ngay cả những 
khoảnh khắc cùng cực, khi cơ thể chịu đựng bệnh 
tật tàn phá hoặc cái chết tiến gần, là những cơ hội 
vui vẻ và tích cực. Chính lúc bấy giờ ta có thể thấy 
chân lý về sự buông bỏ bản ngã. 


jJieme Gyalwe Nvyugu thuật lại một cuộc hành 
hương lúc còn thanh niên với người thầy và là sư 
huynh của mình, Rinpoche Dodrupchen Thứ Nhất, 
đi qua một vùng đất không người là vùng Yadrog 
miền trung Tây Tạng. Vị thầy của ngài trở bệnh 
nặng nhưng vẫn rất vui vẻ, Ngài .Jïigme Gyalwe 
Nyugu viết: 


“Khi thầy trò chúng tôi đi xuống phía thung 
lũng Yadrog, Đức Lama Dodrupchen trở bệnh 
trầm trọng vì không khí ẩm thấp và bệnh thấp 
khớp. Ngài bị đau đớn, nhức nhối liên tục và 
trở nên yếu đến mức như gần chết. Chúng tôi 
không còn gì nhiều để ăn ngoại trừ một mẩu 
thịt mỡ đã nát và một bình dâu. Chúng tôi 


94 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





không có đến một muỗng tsampa. Chúng tôi 
uống trà đen. 


“Sau khi Ngài ngồi xuống nghỉ, để giúp Ngài 
đứng dậy tôi dùng hai tay đem hết sức mạnh 
đố Ngài. Mặc dầu thân xác đang trong một 
tình trạng nguy kịch, thay vì buồn chán, Ngài 
lại nói: 'À, hôm nay tôi có dịp mang theo một ít 
khổ hạnh trong thực hành pháp bằng cách áp 
chế thân xác hoang dã phải chết và tâm tham 
lam, gây thương tổn của tôi. Tôi đang đạt đến 
cái tỉnh túy của đời sống con người quý giá. 
Không còn nghĩ ngờ rằng những kinh nghiệm 
khó khăn này tôi đang trải qua là kết quả may 
mắn được tạo ra bởi sự tích lũy công đức và 
là sự tịnh hóa những che chướng ở nhiều kiếp 
trong quá khứ. Đó là đại hỷ lạc trong tâm Ngài. 


“Tôi cũng vui vẻ theo, nghĩ rằng: “Tuyệt vời 
thay ngài Lama đang đưa vào thực hành lời 
Phật dạy: 

“Hãy giữ gìn mãi mãi Pháp, 

Cho dù phải trả giá bằng việc 

Vượt qua tường lửa hay đi trên cánh đồng đầy 
lưỡi dao” ” 

“Dù vậy, những khi vị Lama không nhìn về 
phía tôi, tôi khóc và thầm nghĩ: “VỊ thánh nhân 
này đang hấp hối ở một nơi mà nhân loại không 
có ai được thấy hay nghe biết về Ngài.” 


95 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Chúng ta có thể học buông xả bám chấp qua 
thiền định và qua tu tập. Sau đó, một khi những 
khó khăn thân xác quấy rối, chúng ta sẽ cảm thấy 
ít nghiêm trọng, hay thậm chí biến mất hoàn toàn. 
Tất cả chúng ta biết rằng có một số người lại dễ 
dàng chịu đau đớn hành hạ hơn những người khác. 
Một số người không cần thuốc gây tê (novocaine) 
khi nha sĩ nhổ răng, trong lúc những người khác 
bắt đầu cảm thấy đau trước cả khi đến nha sĩ. 


Ở đây chúng ta không nói đến chạy theo chủ 
nghĩa đau khổ, những người tìm kiếm đau đớn chỉ 
vì thích đau đón. Trái lại, mục tiêu của chúng ta là 
phát triển một thái độ có thể chuyển đổi tác động và 
tri giác về đau khổ và đau đón. Nếu chúng ta bị đau 
răng nhức nhối và chưa thể gặp nha sĩ ngay được, 
chúng ta cố gắng buông xả tri giác về sự nhức nhối 
như là một việc tiêu cực. Bằng cách không chú tâm 
nhiều quá hay lo nghĩ về nó, chúng ta tiếp nhận cơn 
đau một cách ít nghiêm trọng hơn. 


Tri giác thanh tịnh về đau khổ và đau đớn có 
nghĩa rằng chúng ta thực sự chào đón đau đớn 
như một cơ hội tích cực và cảm hứng để thực hành 
buông xả bản ngã. Ở một mức độ thiện xảo rất cao, 
ta có thể không những hiểu được đau khổ như một 
việc tích cực mà còn trực tiếp cảm nhận tất cả mọi 
sự việc đều là hỷ lạc - bao gồm phạm vi những kinh 
nghiệm từ những vui thích hằng ngày cho đến cái 
mà đa số người ta xếp loại là tiêu cực như cơn đau 
của thể xác. 


96 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





Một người đã thành tựu sự hoàn thiện của mỗi 
một kinh nghiệm như là phúc lạc, ngay cả khi họ 
có vẻ yếu đuối về thể xác, bị thương tổn hay suy 
sụp, vẫn có tâm thức an bình. Ngài Tsele Natshog 
Rangtrol nói về vị Đại Lama Zhang Rinpoche, một 
Đại Đạo Sư của phái Kagyu: 


“Wì Ngài Zhang Rinpoche đã hoàn thiện sự 
chứng ngộ và kinh nghiệm về con đường của 
phương tiện thiện xảo, tất cả mọi kinh nghiệm, 
như chân đau do gai đâm và đầu bị thương vì 
đụng phải đá, đều phát sinh trong Ngài sự hợp 
nhất tự nhiên sanh khởi của hÿ lạc và sự rộng 


22? 


1mmở. 


Với phần lớn chúng ta, việc thực hành tri giác 
thanh tịnh phải có thời gian và nhẫn nại. Nhưng 
ngay cả nếu chúng ta không thành tựu được sự 
thực hành ở mức độ cao nhất, một thái độ tích cực 
sẽ cải thiện cuộc sống và cho phép chúng ta đối phó 
nhẹ nhàng và hiệu quả hơn với mọi khó khăn. 


Tuy nhiên, cần phải mở rộng tâm ta với những 
lợi ích của việc thực hành này trước khi ta thật sự 
làm chín muổi chúng. Nhiều người trong chúng 
ta không thừa nhận tính thực tế của nó để nhìn 
mọi việc trong cuộc sống là tích cực. Chúng ta nói: 
“Điều đó không đáng tin, đời sống không phải như 
vậy” hay “Tôi không đủ mạnh mẽ hay không đủ tốt 
đẹp để cảm nhận theo cách này” hoặc “Một số hoàn 
cảnh thật quá khủng khiếp.” 


97 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Có vài điều cần ghi nhớ trong tâm trí. Thứ nhất, 
nên nhớ rằng vấn đề lớn là sự khăng khăng áp đặt 
những ý niệm của mình trên những kinh nghiệm 
mà trong bản tánh thật sự là rỗng rang. Ngày và 
đêm không xấu cũng không tốt, nhưng nếu chúng 
ta nhất định chỉ thích ban ngày và ghét ban đêm, 
bấy giờ ban đêm trở thành đáng ghét. 


Thứ hai, chúng ta không nên tự đồng hóa mình 
với những phiển não và kinh nghiệm xấu của 
chúng ta một cách bám chấp. Chúng ta vốn thực 
sự an bình và toàn thiện từ bên trong, cho dù có 
những đám mây che lấp thật tánh. Chúng ta phải 
cảm thấy tốt đẹp về mình và người khác, và hãy 
hạnh phúc với chính mình đúng như mình đang 
hiện hữu. 

Cuối cùng, chúng ta phải biết rằng, thực sự có 
thể cải thiện cuộc sống và quan điểm của ta để tìm 
ra hạnh phúc và an bình, đi từ tiêu cực đến tích cực. 
Chúng ta có nhiều cách để làm điều này - mặt trí 
huệ, mặt tình cảm và mặt tâm linh. Mỗi một việc 
chúng ta kinh nghiệm đều có thể giúp ta trên con 
đường chữa lành. 


Trong Phật giáo, Bồ Tát là một người giác ngộ, 
sống và giúp đỡ những người khác trong thế giới 
này với tất cả nỗi vui buồn của nó. Ngài Đại Bồ Tát 
Văn Thù (Mfan7ushrj) có lần chỉ dạy một đệ tử khác, 
trước sự hiện diện của đức Phật, rằng bất kỳ hoàn 
cảnh nào cũng có thể khơi nguồn năng lực chữa 


98 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





lành trong tâm mình. Đây là lời của Ngài Văn Thù 
nói trong Kinh Avatamsaka (Kinh Hoa Nghiêm): 


“Khi một Bồ Tát thấy chúng sanh có nhiều tình 
thương, Ngài nên nghĩ: “Mong cho tất cả chúng 
sanh có nhiều tình thương và sùng mộ pháp.? 
Khi một Bồ Tát thấy chúng sanh có nhiều sự 
không thích, Ngài phải nghĩ: “Mong sao tất cả 
chúng sanh có cảm giác không thích đối với 
mọi hiện tượng quy định bởi nhân duyên để họ 
sẽ nỗ lực cho giải thoát.” Khi một Bồ Tát thấy 
chúng sanh hạnh phúc, Ngài phải nghĩ: Cầu 
cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc tột càng 
bằng việc đạt được sự giàu có của đại hoan hỷ 
của Phật tánh.' Khi một Bồ Tát thấy chúng 
sanh đau khổ, Ngài phải nghĩ: Mong rằng sự 
đau khổ của tất cả chúng sanh được bình lặng 
bằng sự gieo trồng gốc trí huệ trong họ. ” 


KIÊN ĐỊNH VÀ TINH TẤN 


Trong lúc đối mặt với khó khăn, chúng ta vội vã 
chạy tìm giải pháp. Nhưng lúc những khó khăn đó 
lắng dịu đi, chúng ta lơ là kỷ luật cần thiết để làm 
mạnh mẽ và bảo tồn những năng lượng chữa lành 
của ta. Khi những khó khăn lại nổi lên, chúng ta 
trách móc sự thực hành: “Tôi đã tu tập nhiều năm, 
nhưng vẫn còn những khó khăn như vậy.” Lỗi lầm 
không nằm ở sự thực hành, mà là ở con người đã rời 
xa những phương pháp chữa bệnh và những ích lợi 
của chúng. 


99 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Khi bạn huấn luyện một chú chó con không 
được nhảy lên bàn, bạn phải kiên định không cho 
nó lên bàn. Nếu không nó sẽ xao lãng và thói quen 
kỷ luật bị quên đi. Vì thế chúng ta phải duy trì mọi 
thói quen tốt nào mà mình đã đạt được trong bất cứ 
sự tu tập nào, giống như hằng tháng chúng ta trả 
bảo hiểm hạng nhất để được bảo đảm an toàn cho 
bệnh tật và tuổi già. 

Việc chữa bệnh sẽ đến chỉ do chính chúng ta nỗ 
lực và kiên định hướng năng lực đời mình vào thực 
hành. Dù ta thực hành ở nơi cô tịch nhiều năm, 
nhưng nếu ta phá võ sự liên tục tu tập trong vài 
tháng, chúng ta có thể thụt lùi và thấy mình như 
lúc mới bắt đầu. 

Một khi chúng ta thực sự đạt được một sự đột 
phá, nếu chúng ta tiếp tục kiên trì thực hành thậm 
chí vài phút trong một ngày - sự kiên cố của tâm sẽ 
không mất đi sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn. 

Ngay cả khi ta không phải là người học trò sáng 
ý hay thiền giả thông tuệ, nhưng nếu kiên trì thực 
hành, ta có thể tiến bộ nhanh hơn cả những người 
tự xưng là học giả và những người thuyết pháp. 
Trích dẫn lời Ngài .Jïigme Lingpa, người sáng lập 
truyền thống Longchen Nyingthig của Phật giáo 
Tây Tạng, Ngài Pal¿rul Rinpoche viết: 


Với một người không chuyên cần, 

Thì thông minh, năng lực, tài sản và cả sức 
mạnh không giúp gì được. 

Cũng giống như thuyền trưởng một con thuyền 
không có buồm. 


100 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





Tục ngữ Tây Tạng nói: 


Những học giả kết thúc với hai bàn tay trắng 
trong nách mình. 

Trong lúc người tận tụy đập tan cả những 
thách thức lón như nú1 Tu DI thành bụi. 


Nếu chúng ta chuyên cần, thậm chí là một 
người có tâm đơn giản, chúng ta có thể đạt được 
mục đích của mình. Cũng giống như câu chuyện 
về Ngài Lamchungpa trỏ thành một trong những 
nhà hiền triết danh tiếng của đạo Phật được biết 
như trong mười sáu vị A La Hán. Đơn giản chỉ rửa 
sạch những đôi giày của những vị sư khác, Ngài đã 
có thể hiểu được lời dạy đức Phật. Đức Dalai Lama 
Thứ Nhất kể lại câu chuyện này: 


“Tâm trí Ngài Lamchungpa rất chậm lụt, nhiều 
đệ tử của đức Phật cố gắng dạy Ngài nhưng rồi 
phải bỏ cuộc. Sau đó đức Phật hướng dẫn Ngài 
rửa những đôi giày của tăng chúng và lặp lại 
hai câu: “Bụi bặm đã được rửa sạch, nhơ bẩn 
đã được rửa sạch”, Ngài cố nhó hai câu ấy với 
sự khó khăn vô cùng. Sau khi làm công việc 
ấy một thời gian lâu dài, rồi một ngày nọ, một 
tư tưởng xuất hiện trong tâm trí Ngài: “Ô, đức 
Phật nói lau sạch bụi và rửa sạch dơ bẩn' là 
cái gì? Có phải bụi và dơ bẩn bên trong (tâm) 
hay của đồ vật bên ngoài (giày)?” Ngay lúc đó 
những câu thơ kệ đến trong tâm Ngài: 


Đây không phải là bụi của đất, mà là tham dục. 


101 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Bụi là tên của tham dục, không phải của bụi 
đất. 

AI! học được cách lau sạch bụi, 

Đạt được tỉnh giác trong giáo lý Như Lai. 

Đây không phải là bụi của đất, mà là sân hận. 
Bụi là tên của sân hận, không phải của bụi đất. 
AI học được cách lau sạch bụi, 

Đạt được tỉnh giác trong giáo lý Như Lai. 

Đây không phải là bụi của đất, mà là vô minh 
(s) 

Bụi là tên của vô minh, và không phải của bụi 
đất. 

AI! học được cách lau sạch bụi, 

Đạt được tỉnh giác trong giáo lý Như Lai. 


“Bấy giò, Ngài chuyên cần thiền định về ý nghĩa 
của những vần kệ trên và chẳng bao lâu đạt 
được quả vị A La Hán, một trạng thái loại trừ 
toàn triệt những đau khổ tình cảm và tâm trí.” 


SỰ CÂN BẰNG 


Sự cân bằng cần thiết cho cả thiền định và đời 
sống hằng ngày. Quá ép buộc và thúc bách chỉ tạo 
ra căng thẳng, cứng rắn, hoang tưởng và đau khổ. 
Quá buông lung hay lười biếng thành ra thiếu 
tập trung, thiếu sức mạnh, ảo giác, mơ tưởng hão 
huyền. Để biết cách thiền định như thế nào, Ngài 
Patrul Rinpoche khuyên chúng ta hãy lưu ý đến 
câu chuyện trong kinh như sau: 


102 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





“A Nan, một đệ tử chính của đức Phật, dạy 
Shravana làm sao để thiền định. Tuy nhiên, 
Shravana không thể thiền định được tốt vì đôi 
khi tâm trí quá kềm chặt và lúc khác lại buông 
lỏng. Khi trường hợp này được trình lên đức 
Phật, Ngài hỏi Shravana: “Này ông, khi còn Ở 
nhà, ông đánh đàn rất hay phải không? 
“Shravana trả lời: Vâng, con đánh đàn hay.” 


“Đức Phật hỏi: Âm thanh hay của đàn do lên 
dây căng hay chùng” 

“Shravana trả lời: Bạch Thế Tôn, không phải 
cả hai cách đó, âm thanh hay là do sự cân bằng 
vừa phải của dây đàn." 

“Bấy giò, đức Phật dạy: “Vậy tâm của ông cũng 
cần phải như vậy.” 

“Sau này, bằng sự thiền định một cách cân 
bằng vừa phải, Shravana đã đạt được thành 
quả của việc tu tập.” 


Trong thiền định, chúng ta hoàn toàn chú 


tâm và đem hết năng lực để thiền định, và trong 
cách này là gắng sức. Nhưng chúng ta không cảm 
thấy căng thẳng và trong cách này thiền định là 
sự không cố gắng. Giống như dây đàn, chúng ta 
phải vừa căng vừa chùng. Nói khác ởđi, tỉnh táo mà 
không căng thẳng. Nếu lười biếng, tâm ta không 
vững chắc và tĩnh lặng. Nếu cưỡng ép, chúng ta đốt 
hết năng lực và kết thúc trong sự bám chấp. Trích 


105 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


dẫn Ngài Machig Labdron, một nữ đạo sư nổi tiếng 
của Tây Tạng, Ngài Patrul Rinpoche viết: 


Điểm thiết yếu của quan điểm thiền định 
Nằm trong sự thắt chặt và buông lỏng. 
(Đầu tiên làm chặt được ở mức chặt 

Sau đó nới lỏng ra ở mức lỏng 

Như vậy tỉnh hoa của sự thấy ở đó.) 

Sự linh hoạt là chìa khóa duy trì sự thăng bằng 
của tâm chúng ta trong những tình huống hằng 
ngày. Ngài A£isha, một trong những Đại sư Phật 
giáo Ấn Độ ở thế kỷ thứ mười viết: 

Bất cứ khi nào tâm bạn quá cao, 

Cần thiết đánh tan kiêu mạn đó 

Bằng cách nhó lại những lời dạy của Thầy. 
Bất cứ lúc nào tâm bạn quá thấp, 

Cần phải có nguồn cảm hứng. 

Bất cứ lúc nào đối mặt với đối tượng thèm 
muốn hay sân hận, 

Hãy thấy chúng như những ảo giác hay những 
xuất hiện huyễn hóa. 

Bất cứ lúc nào nghe điều không hấp dẫn, 

Hãy xem chúng như những tiếng vang. 

Bất cứ khi nào thân thể bị tổn thương, 

Hãy nhận lấy như kết quả của nghiệp. 


Giống như người trượt băng giỏi vẫn giữ được 
thăng bằng trong lúc quay tròn và thực hiện những 
kỳ công đáng ngạc nhiên trên băng, chúng ta cần 
nhận biết trung tâm của mình. Nếu chúng ta đi vào 
những cực đoan, ta sẽ mất trung tâm bình an và trở 


104 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





nên mất thăng bằng. Chẳng hạn, trong mối liên hệ 
giữa ta và người khác, chúng ta cần tình bạn và sự 
trợ giúp, và chúng ta cũng cần độc lập. 


Người ta thường rơi vào cực đoan trong mối 
liên hệ với người khác. Một số cha mẹ làm ngộp con 
cái trong những liên hệ quá phụ thuộc lẫn nhau. 
Những bậc cha mẹ khác lại sợ tình cảm thân mật 
và không cho con cái họ sự trợ giúp đầy đủ. Đúng 
là mỗi một người đều có thể tự đứng trên hai chân 
mình, nhưng nhìn chung sự thân mật sẽ nuôi dưỡng 
và cho phép con cái - và cha mẹ - lớn mạnh về mặt 
tình cảm. Cha mẹ phải nói chuyện và tham gia vào 
những trò chơi trong cuộc sống của con cái và bày 
tỏ tình thương nồng ấm với chúng. Họ cũng phải 
để cho con cái thành một người độc lập không phụ 
thuộc. Đây là sự thăng bằng mà chúng ta cần. 


Nhiều đứa trẻ trưởng thành trách móc cha mẹ 
về những vấn đề thuộc tình cảm, hay nổi loạn chống 
lại bất cứ ai áp đặt quyền lực lên chúng. Chúng ta 
cần phải hiểu quá khứ của mình, những trách móc 
không mang lại tự do. Nếu chúng ta vướng mắc vào 
sự bực tức và giận dữ, ta có thể tạo ra những chất 
độc bên trong ta và bám vào chúng để bị tổn hại. Sự 
chữa lành là câu trả lời. Hãy nhìn quá khứ xem đó 
là cái gì, rồi tha thứ và quên đi. Đây là cách để tìm 
thấy an bình. 

Sự tự tin thái quá, sợ phải dựa vào người khác 
làm cằn cỗi sự tăng trưởng tình cảm và tâm linh 
của chúng ta. Một số người bác bỏ ý tưởng dựa vào 


105 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bất cứ ai khác ngoại trừ chính họ. Nhưng bằng sự 
quá kiêu mạn hay quá sợ hãi, họ chối bỏ lợi ích của 
chính mình về sự đào luyện tâm linh. Họ nghi ngờ 
vị thầy hay giáo lý có thể giúp họ, và những nghi 
ngờ này khiến họ cách xa sự chữa lành. Hoàn toàn 
tự do không phụ thuộc vào người khác là điều có thể 
được, nhưng với phần đông chúng ta thì sự cố gắng 
hoàn toàn độc lập khi học cách đối xử với những 
khó khăn là một sai lầm. 

Chúng ta cần người khác giúp đỡ để đời sống 
bớt phần vật vã. Sự trợ giúp của gia đình, bạn bè 
và cộng đồng là rất tốt. Đồng thời, trong sự cố gắng 
phát triển tâm linh và tình cảm, chúng ta phải tiến 
lên theo mức độ và năng lực của chính mình, không 
phải theo lịch trình vạch sẵn của người khác. Trong 
mọi hoàn cảnh, nếu chúng ta có thể tĩnh lặng và 
buông lỏng thì cuối cùng ta sẽ tìm thấy sự cân bằng. 


CẢM NHẬN 


Khi chúng ta nghe kể một câu chuyện gây hứng 
thú, không phải việc nghe nó, mà chính là việc cảm 
nhận nó mang lại cảm hứng. Cách hiệu quả của 
việc nối kết với bất cứ nguồn chữa bệnh nào không 
phải chỉ là nhìn hay tri giác một đối tượng để chữa 
bệnh, mà là cảm nhận nó với toàn bộ con người của 
chúng ta. 


Cách thực hành những bài tập chữa bệnh là tập 
trung vào lòng bạn - vào những cảm nhận tích cực 


106 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





của bạn. Không chỉ là nghĩ, mà còn là cảm nhận nó. 
Quả thực là giai đoạn cao nhất của chứng đắc tâm 
linh thì vượt khỏi những tri giác, cảm nhận hạn 
chế và nhị nguyên - vượt khỏi chủ thể và đối tượng, 
vượt khỏi tích cực (tốt) và tiêu cực (xấu), vượt khỏi 
một cái “tô” quán tưởng một hình ảnh. Tuy nhiên, 
với những người như chúng ta, đang vật lộn với đau 
khổ và kích động, thì mục tiêu tức thời, thích hợp 
là cố gắng chuyển những quan điểm tiêu cực thành 
tích cực, để chữa lành những cảm nhận đau khổ và 
(cảm nhận niềm vui) dịu dàng từ những chiều sâu 
của trái tim chúng ta. 


THẤY HAY CẢM NHẬN VỚI TOÀN THỂ 
THÂN TÂM 


Khi chúng ta tu tập, đặc biệt trong lúc đầu, tự 
nhiên ta sẽ tập trung năng lực bằng cách nhìn hình 
tượng quán tưởng với đôi mắt, hay nghĩ về một đối 
tượng với đầu óc hay cảm nhận điều gì đó bằng tấm 
lòng. 


Đối với một số thực hành, phương pháp này 
là có ích. Tuy nhiên, đôi khi nó gây ra khó khăn 
nếu thực hành với sự gắng sức quá nhiều hay căng 
thẳng theo cách khu trú năng lực chỉ ở trong một 
phần của cơ thể. 


Ví dụ, có thể ta tập trung quá nhiều năng lực ở 
cặp mắt khi quán tưởng, hay tập trung cảm nhận 


107 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


quá mạnh ở vùng tim. Ở Tây Tạng, điều này được 
diễn giải trong một thuật ngữ “khf hay năng lực, 
chảy đến bất cứ đâu trong thân thể khi tâm tập 
trung vào. Quá nhiều năng lực trong một vùng có 
thể gây ra căng thẳng và ngay cả bệnh tật. 

Giải pháp đơn giản là thả lỏng và hoàn toàn chú 
tâm vào sự tập trung bằng cả con người của chúng 
ta, mà không gắng sức. Theo cách này, chúng ta 
thấy và cảm nhận bằng cả con người, và năng lực 
được phóng lớn hơn là khu trú cục bộ. Trong đời 
sống hằng ngày, nếu bạn nhìn chăm chú vào màn 
hình vi tính, bạn có thể nhức đầu, trừ khi bạn nhìn 
bằng một cách buông lỏng hơn. Tương tự, ca sĩ có 
thể làm căng thẳng dây thanh âm của mình trừ khi 
họ biết cách đem âm thanh lên từ hơi thở vùng dưới 
bụng. Nếu thiền định là một sự gắng sức, đó là dấu 
hiệu cần được nới lỏng, để tâm và thân thiển định 
theo cách buông lỏng trong một lúc. 


NĂNG LỰC CỦA SỰ BÍ MẬT 


Thường thì sự rèn luyện tâm linh trở nên hiệu 
quả hơn khi được trao cho như một giáo huấn bí 
mật, được giữ gìn như một kho tàng bí mật, và thực 
hành trong bí mật không thố lộ cho bất cứ a1 ngoài 
vị thầy của mình. Mục tiêu tối hậu của giáo lý là mở 
rộng cho chúng ta, không giới hạn hay tự tách biệt 
mình trong sự ẩn dật. Nhưng đặc biệt, trong lúc bắt 
đầu, chúng ta cần phải tập gom tụ năng lực và sự 


108 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





tập trung của mình. Sự bí mật giúp ta làm điều đó. 


Nếu chúng ta sử dụng những gì chúng ta đã 
học được để nói huyên thuyên ở bàn ăn hay như 
một nhà buôn hàng hóa, một công cụ cho những 
mục đích tầm thường, chúng ta có nguy cơ phân tán 
năng lực và nguồn cảm hứng. Khi ta giữ việc thực 
hành được bí mật, năng lực được tập trung phát 
triển hiệu quả hơn, giống như một bộ máy khai 
thác năng lực để phóng một hỏa tiễn ra khỏi sức 
hút của trái đất bởi vì nhiên liệu được đốt cháy này 
được giữ dưới áp suất lớn lao hơn là để thoát ra một 
cách ngẫu nhiên. 


BIẾT ĐƯỢC NHỮNG SỰ MẠNH MẼ VÀ 
YẾU ĐUỐI CỦA CHÍNH MÌNH 


Tất cả chúng ta đều khác nhau, với những khí 
chất cá nhân và phẩm tính tâm thức riêng biệt, 
nhưng tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy an bình. 
Ngài Shantfideva nói: 


Khi nhìn thấy máu của chính mình, một số 
người trỏ nên can đảm và mạnh mẽ hơn. 

Một số người ngay cả khi thấy máu người khác, 

Lại lã đi hay ngất xỉu. 

Những phản ứng này là do sức mạnh 

Hay sự yếu đuối của tâm. 

Vậy bằng cách không để ý đến những khó khăn 

Hãy để tâm mình trở nên bất bại với những 
khổ đau. 


109 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Tất cả chúng ta đều toàn thiện trong bản tánh 
chân thật của mình, và đó là sức mạnh vĩ đại của 
chúng ta. Sau khi hiểu được điều này, chúng ta 
phải xây dựng sức mạnh và chữa lành mọi yếu đuối 
của mình. 


Đôi khi, việc nhận ra những yếu đuối của mình 
rất khó khăn. Một số người trong chúng ta vô cảm 
và kiêu ngạo. Một số khác hay nổi giận và tiêu cực 
về tất cả mọi thứ. Một số khác nữa say sưa với tiền 
bạc, quyền lực và nuông chiều bản thân thường 
xuyên trong sự tự mãn và những ý niệm rồ dại. Nếu 
có bất cứ phiền não nào trong số này đến với mình, 
chúng ta cần phải làm dịu đi bản ngã thô lỗ, ngoan 
cố và tự tìm thấy sự thăng bằng. Những thiền quán 
trên những nỗi buồn, mất mát và những khó khăn 
của thế giới này có thể mở rộng tâm chúng ta. 


Không may, nếu chúng ta kiêu mạn và ngoan 
cố thì ta tự biến thành kẻ thù tệ hại nhất của chính 
mình, vì sẽ khó khăn để nhận ra những vấn đề 
của mình. Vì thế, nhận ra những lỗi lầm của chính 
mình là bước khởi đầu quan trọng. 


Và rồi có một số người trong chúng ta bị buồn 
chán, yếu đuối, hoang mang và ngay cả tự tử. Nếu 
chúng ta không tin tưởng vào bất cứ cái gì, tốt hơn 
hết là tham thiền về những tu tập gây cảm hứng 
như sùng mộ, thái độ tích cực, tri giác thanh tịnh, 
tâm bi và tâm từ. Chúng ta phải xua đi những lo 
nghĩ và ngh ngờ, phải tự tin vào chính mình và sức 
mạnh của những giáo lý. 


110 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TIN 





Để biết mình, việc nhận lời dạy bảo của một vị 
thầy hay người cố vấn khéo léo là rất ích lợi. Chúng 
ta không cần đi một mình, chúng ta có thể chấp 
nhận sự giúp đố khuyến khích của bạn bè và người 
khác. Đồng thời, sự chữa lành tối hậu nằm trong 
chúng ta. Trong cái thật sự là chúng ta, ta có thể 
tìm thấy những câu trả lời ta cần. Những lời dạy 
của nhiều thời đại cung cấp cho ta những bảng chỉ 
đường. Chúng ta cần phải đưa nhiệt tình và sự sáng 
tạo vào cách thức mà chúng ta tiến theo những dấu 
hiệu chỉ đường đó. 


111 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ 
KHĂN NHƯ THỂ NÀO 


C húng ta đã thấy sự chấp ngã tạo ra những 
khó khăn như thế nào, và chúng ta có 
thể làm dịu những khó khăn bằng việc phát triển 
những thái độ và sự khéo léo để buông bỏ chấp ngã. 
Bây giờ chúng ta hãy tập trung kỹ lưỡng hơn nữa 
về một số phương thức thực hành trong việc đối 
phó với những vấn đề khó khăn. 


SỰ TRÁNH NÉ 


Thông thường chúng ta đối mặt với khó khăn 
để chữa lành chúng, nhưng không phải là bao giờ 
cũng vậy. Đôi khi sự giải quyết tốt nhất là tránh né. 
Chẳng hạn, nếu khó khăn của bạn nhẹ nhàng hay 
tạm thời - không phải là thói quen có gốc rễ sâu hay 
một cảm giác đau trầm trọng - việc phớt lờ chúng đi 
sẽ là giải pháp thích hợp và đúng đắn. Không cần 
thiết hoặc không đáng phải tận lực làm mất nhiều 
năng lực với những vấn đề như vậy. Nếu chúng ta 
không để ý tới, những vấn đề đó rồi sẽ tự mất đi. 

Vào những thời điểm khác, ta phải né tránh 
những khó khăn nếu không sẵn sàng đối diện với 


112 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





chúng, giống như người lính tạm thời lui về hậu 
phương hay nghỉ ngơi trước khi giao tranh. Nếu 
khó khăn mạnh mẽ, gay gắt và mới mẻ trong tâm 
trí, bạn không đủ sức mạnh để đối diện hay áp dụng 
bất cứ sự thực tập nào để trực tiếp xoa dịu chúng. 
Đối mặt với chúng quá sớm có thể làm kích động 
mạnh nỗi đau đón và làm cho vấn đề trở thành khó 
khăn hơn mức thật có. Trong trường hợp này, ít 
nhất là vào lúc đó thì cách thích hợp để đối phó là 
tránh nghĩ về chúng. Sau đó, khi bạn lấy lại bình 
tĩnh và sức mạnh tinh thần, bạn phải cố gắng giải 
quyết khó khăn hay buông xả nó qua thiền định. 


Tuy nhiên, với một số người trong chúng ta có 
tâm thức mạnh mẽ và cuồng nhiệt, sẽ có ích lợi khi 
không chỉ nhìn thấy khó khăn của mình mà còn 
cảm nhận và kinh nghiệm đau khổ một cách sâu 
sắc. Nếu bạn thuộc loại người luôn cảm thấy mình 
đúng và người khác sai, sự kiêu mạn làm bạn mù 
quáng không thấy được những vấn đề của mình thì 
việc đối diện tức khắc với đau khổ thay vì lẫn tránh 
có thể xúc chạm đến cốt lõi đời sống của bạn, đem 
bạn trở lại với những nhận thức xác thực của mình 
và tập trung sự chú tâm theo đúng hướng. 


Đôi lúc, sự tránh né là cách giải quyết tốt nhất 
cho những thương tổn trong quá khứ. Thậm chí 
nếu trong lòng bạn vẫn còn tàn dư của một sự đau 
đón, hiệu quả sẽ giảm bớt nếu kinh nghiệm tiêu cực 
được một kinh nghiệm tích cực mạnh mẽ theo sau 
nó. Trong trường hợp đó, khó khăn có thể phần nào 


113 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


trung hòa. Sau đó, thay vì tái tạo khó khăn, điều 
tốt nhất là chỉ tiếp tục với những kinh nghiệm tích 
cực. 


SỰ NHẬN BIẾT VÀ CHẤP NHẬN 


Đôi khi chỉ nhìn vào một vấn đề, chúng ta có thể 
gạt bỏ nó trong một cái nhìn thoáng qua như một 
việc không quan trọng và tiếp tục với cuộc sống. 
Nhưng những vấn đề khác cần phải hoàn toàn đối 
mặt để chữa lành. Những bài tập chữa lành nhằm 
mục đích này. Nhưng trước khi chữa lành, bước đầu 
tiên là sự nhận biết và chấp nhận. 


Nhiều người cố xua đi hay kềm chế những vấn 
đề lớn, hoặc đè nén chúng. Chúng ta biết rằng bám 
chấp làm cho vấn đề tổi tệ hơn, và sự đè nén cũng 
vậy. Nó là một dạng khác của chấp ngã, vì ta đang 
xếp loại vấn đề này như một cái gì đó phải tránh né 
bằng mọi giá. Chừng nào còn bám vào quan điểm 
tiêu cực này, ta còn tự bó hẹp thật tánh của mình 
bằng sự xua đi cái ta không muốn. Việc cố gắng 
xua đuổi những vấn đề cần được chữa lành có thể 
làm chúng tạm mất đi trong một thời gian ngắn, 
nhưng rồi chúng thường tái xuất hiện dưới một 
dạng mạnh mẽ và độc hại hơn trước sự buông xuôi 
của chúng ta. 


Nếu chúng ta không nhận ra vấn đề mà cố gắng 
che đậy chúng, điều đó cũng giống như nhắm mắt 


114 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





thực hiện một cuộc phẫu thuật. Để tìm thấy phương 
thuốc, chúng ta cần nhìn thấy rõ ràng vấn đề là gì 
và chấp nhận nó. 


Ngoài ra, ngay cả khi vấn đề có vẻ nghiêm 
trọng, ta cũng không cần phải làm rắc rối thêm 
bằng cách phóng đại những khó khăn trong tâm trí 
mình. Thậm chí nếu phiền não làm đảo lộn chúng 
ta, có thể sử dụng trí năng để tự nhủ rằng ta có 
thể ứng xử với khó khăn, có thể tự nhắc mình rằng 
nhiều người khác đã ứng xử thành công với những 
khó khăn giống như chúng ta. Thậm chí việc nhớ 
lại rằng chúng ta có trí huệ, sức mạnh, khả năng 
hồi phục bên trong lớn lao đã có thể giúp ích nhiều 
hơn, dù chúng ta không luôn luôn cảm thấy hay 
biết được điều này vì những phiền não trên bề mặt 
ngoài của ta. Nếu chúng ta nhạy cảm và xúc cảm 
quá mức về những vấn đề của mình, bánh xe đau 
khổ chỉ chạy nhanh hơn. Ngài Shantideva viết: 


Nóng, lạnh, mưa, gió và bệnh tật, 

bị trói buộc, đánh đập và v.v... 

Với chúng, bạn không nên quá nhạy cảm. 

Còn nếu bạn như vậy, những khó khăn do 
chúng tạo ra sẽ gia tăng. 


Sau khi nhận ra một vấn đề, chúng ta cần phải 
sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để chữa lành 
nó. Chúng ta phải thiết tha và tự tin là có thể cải 
thiện cuộc sống mình. Một số người bám chấp vào 
những vấn đề của họ một cách vô ý thức, hay thậm 
chí là có ý thức. Một số người nói: “Tôi thích sự rối 


115 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


loạn, nó thêm gia vị cho cuộc sống.” Nhưng có lẽ, 
cái thực sự họ nói có nghĩa là họ chịu đau khổ nhiều 
hơn. Mục đích của chúng ta là phải chữa lành sự 
đau khổ của mình. 


Nếu chúng ta quyết tâm chữa bệnh, mỗi một 
vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn để đối phó và dung 
thứ, và cũng có thể là những vấn đề khác mà chúng 
ta tưởng là thường còn và không giải quyết được 
sẽ biến mất không dấu vết. Trước khi đối mặt với 
những khó khăn lớn, chúng ta cần phải khéo léo 
và tận lực, và đó là lúc chúng ta có thể tự giúp 
mình bằng cách bắt đầu ngay lập tức. Như Ngài 
Shantideva nói: 


Nếu bạn đã tu tập, 

Không có cái gì không trở nên dễ dàng. 

Trước hết, tập chịu đựng những vấn đề nhỏ 
Về sau bạn có thể chịu đựng những vấn đề lớn 
lao. 


TÌM RA NGUỒN GỐC CỦA VẤN ĐỀ 


Trong khi cội gốc của mọi đau khổ đều là chấp 
ngã, nhưng chúng ta vẫn cần tìm ra nguồn gốc cụ 
thể của vấn đề đang đối mặt. Như một sự trợ giúp 
để nhận biết rõ vấn đề, bài tập này sẽ có ích lợi. 

Hãy ngồi ở một nơi thuận tiện, ít bị xao lãng. 
Thả lỏng thân và tâm. Hít vài hơi thở sâu và hình 
dung mọi lo nghĩ thoát ra khỏi ta cùng với hơi thở. 


116 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





Cảm thấy an bình, trong sáng và trống trải. Hãy 
buông lỏng trong trạng thái an bình này một lúc. 
Rồi, chầm chậm nhìn vào vấn đề bạn đang đối mặt. 
Hãy thấy và cảm nhận nó. Hãy nhận biết sự hiện 
diện của nó. 

Hãy nhớ lại vấn đề này bắt đầu phát xuất ở đâu, 
khi nào, như thế nào. Trong tâm thức bạn, chậm 
chậm đi lui lại thời gian ban đầu có thể được, nơi 
chốn và ngọn nguồn của đau khổ. Hãy thấy hình 
dạng, màu sắc, nhiệt độ và xác định vấn đề tới mức 
có thể. 

Việc trở lại nguồn gốc khởi thủy của những vấn 
đề có một số lợi ích. Trước hết, chỉ bằng cách tham 
thiền về những nguyên nhân và cảm nhận chúng, 
chúng ta đã chữa lành. Thứ hai, việc trở lại quá 
khứ phát sinh một cảm thức và khoảng không lớn 
hơn sự nhận biết hiện giờ của chúng ta, và bằng 
sự mở rộng khoảng không nhiều hơn và viễn cảnh 
rộng lớn hơn ta sẽ cảm thấy ít lo lắng về những vấn 
đề đặc biệt này. Cuối cùng, bằng việc đi đến tận gốc 
rễ, chúng ta có thể nắm vững vấn đề trần trụi tại 
nguồn gốc của nó và nhổ gốc nó như nhổ cỏ, nhờ 
những bài tập chữa lành. 

Chúng ta không phải bị ám ảnh bởi sự tìm thấy 
và hoàn toàn hiểu rõ được gốc rễ của mỗi vấn đề; 
hơn nữa chúng ta phải làm việc với nguyên nhân 
như nó tự bộc lộ vào lúc đó. 

Bên cạnh đó, chúng ta phải thực hành tâm 
bi hướng về chính chúng ta và những người khác 


117 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


trong quá trình này. Ví dụ, nếu chúng ta thấy cha 
mẹ tạo ra những lầm lỗi làm tổn hại đến ta thì ta 
phải thấy rõ ràng điều này. Đồng thời ta phải nhớ 
rằng họ cũng nô lệ cho tham, sân, si như mọi người 
khác, trong đó có chúng ta. Chúng ta phải cảm thấy 
thiện cảm đối với họ, và cũng vui thích có cơ hội để 
phá võ xiềng xích vô minh đã làm hại những cha 
mẹ và con cái trong gia đình chúng ta qua nhiều 
thế hệ. Phản ứng của chúng ta là: “Thật tuyệt vời 
khi tôi thấy được điều này bây giờ và có thể chữa 
lành được độc tố đã làm hại đến gia đình tôi trong 
cả một thời gian dài!” 


GIẢI THOÁT NHỮNG VẤN ĐỂ QUA 
CẢM NHẬN 


Khi nhìn nhận quan hệ giữa những vấn đề và 
nguồn gốc của chúng, chúng ta phải thấy một cách 
khách quan - chúng là gì và xuất hiện thế nào - mà 
không phải gán tên cho chúng một cách tiêu cực, 
nếu không thì sự tu tập của chúng ta có thể phát 
động một chu kỳ phiền não và đau khổ khác. 


Đây là một ví dụ đơn giản: Nếu bạn bị đau đầu, 
bạn cần biết điều gì là sai và nguyên nhân là gì. 
Tương tự, nếu bạn có vấn đề với một người bạn, 
việc nhận biết và hiểu rõ vấn đề sẽ tốt để bạn có thể 
bắt đầu ứng xử với nó. Nhưng về mặt nhận thức và 
tình cảm, nếu bạn thấy và cảm nhận vấn đề như là 


TT. 


xấu”, “khủng khiếp”, “không thể chịu được” v.v... 


118 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





thì một khó khăn tương đối nhỏ sẽ phát triển thành 
cả đám cháy rừng. Về mặt tình cảm cách ứng xử với 
những vấn đề là nói “Tôi nhức đầu, nhưng tốt thôT 
hay ít nhất cũng là “Tôi nhức đầu, nhưng tôi kiểm 
soát được nổ, hoặc “Đau nhức thật, nhưng ai rồi 
cũng có bệnh, không lúc này thì lúc khác.” 


Trong việc chữa bệnh, không có cảm xúc nào là 
sai lầm hoặc cần phải từ bỏ. Chúng ta phải chấp 
nhận sự hiện hữu cảm giác, bằng lòng với chúng và 
bộc lộ hết để có thể buông bỏ. Nếu việc luyện tập 
khơi dậy đau đón phiền não, hãy nhìn điều đó là 
tích cực, vì sự đau khổ cho thấy rằng việc tu tập có 
một tác động và quá trình làm lay động này đang 
xảy ra. Việc cảm thấy buôn về những vấn đề khó 
giải quyết cũng không sao. Hãy cho phép bạn tự 
cảm nhận và diễn tả nỗi buồn ấy theo cách tiếp xúc 
được với gốc rễ của vấn đề, để nhổ bật gốc rễ của 
đau khổ khỏi thân tâm bạn. Nếu nước mắt chảy, 
hãy để cho mình khóc. Khóc giải thoát cho căng 
thẳng tỉnh thần, áp lực thân xác và những chất độc 
tạo ra khi chúng ta kềm giữ đau khổ bên trong. 


Kể lại những vấn đề của mình cho người biết 
lắng nghe cũng giúp cho đau khổ giảm nhẹ. Nếu 
chúng ta bày tỏ ý nghĩ của mình một cách tự nhiên 
và trung thực mà không bám chặt, che giấu hay 
phòng thủ trước sự đau khổ thì việc chữa lành sẽ 
tốt hơn. Nếu chúng ta giải phóng áp lực bằng việc 
thở sâu và khóc, đó cũng là một phần của việc chữa 
lành. 


119 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Chúng ta phải cảm thấy những phiền não khi 
chúng khuấy động, nhưng không được vướng mắc 
vào đau khổ hay để vấn đề gây tác động mạnh đến 
ta hơn mức cần thiết, làm cho những gốc rễ mọc 
sâu hơn vào tâm thức và làm mạnh mẽ những 
thái độ tiêu cực và có lẽ thậm chí là những biểu 
hiện trên thân thể. Vấn đề là phải xóa đi đau khổ, 
không phải đào quá sâu đến độ tự làm tổn thương 
mình. Lo nghĩ về những bối rối của mình chỉ làm 
vấn đề thêm tổi tệ chứ không tốt hơn. Như Ngài 
Dodrupchen nói: 


Nếu chúng ta không cảm thấy lo lắng về những 
vấn đề, sức mạnh của tâm có thể giúp chúng ta 
chịu đựng ngay cả những đau khổ to lớn một 
cách dễ dàng. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận 
chúng là ánh sáng và không thể chất như bông 
vải. Nhưng nếu chúng ta chất chứa lo lắng, nó 
sẽ tạo ra dù những đau khổ nhỏ nhưng khó 
chịu đựng. Ví dụ, khi ta nghĩ về vẻ đẹp của một 
cô gái, dù chúng ta cố gắng thoát khỏi tham 
dục, ta cũng bị đốt cháy. Tương tự, nếu chúng 
ta tập trung trên những đặc tính của đau khổ, 
chúng ta sẽ không thể phát triển sự chịu đựng 
với chúng. 

Khi đau khổ, chúng ta cần phải rộng mở và chớ 
cố gắng đẩy cảm giác ta vào một số dạng ước ao khô 
cứng. Một số vấn đề được chữa lành trong chốc lát, 
một số khác có thể mất một thời gian dài. Ví dụ, 
buồn phiền có thể là một cảm xúc rất lớn, chúng 


120 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





ta phải để cho nỗi buồn có khoảng không tự nhiên 
của nó để lành và không phải tự đặt thời khóa biểu 
cho mình. Cố gắng hối hả làm giảm nỗi buôn cũng 
giống như ta mong muốn dòng sông ngừng chảy 
theo ý mình. Dòng sông phải chảy và cuối cùng theo 
hướng của nó. Nếu chúng ta đòi hỏi thu xếp nhanh 
chóng hay loại bỏ nỗi buồn gấp gáp, nó có thể trở 
nên chìm lặn xuống khiến chúng ta tổn thương 
trong nhiều năm. 


BÌNH THẢN ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG 
VẤN ĐỀ 


Chúng ta cần giữ thăng bằng trong việc đối xử 
với những vấn đề, đặc biệt nếu có người khác liên 
quan vào vấn đề đó. Nếu chúng ta đang ở dưới một 
áp lực lớn của xúc động, tốt nhất đừng nên nói hay 
làm bất cứ điều gì. Nếu bạn cảm thấy giận dữ, kích 
động hoặc hạnh phúc tột cùng, hãy đợi một lúc. 
Nếu không, điều bạn nói có thể không đúng hay 
chỉ đúng một phần, và xem như gây tổn thương cho 
người khác. Khi bạn cảm thấy bình an hơn, hãy 
nghĩ về những lựa chọn của mình, cái nào thực tế, 
cái nào không. Thời gian để nói hết sự việc hoặc có 
những quyết định là khi nào chúng ta bình an. 

Trong liên hệ với những vấn đề, nhận ra vấn đề 
là điều quan trọng. Nhưng cũng quan trọng không 
kém là một cách nhìn vấn đề toàn diện hơn, qua đó 
mỗi người đều nhận ra những khuyết điểm và lỗi 


121 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


lầm của mình. Thay vì khơi dậy cơn bão xúc cảm, 
hãy đợi đến khi bạn bình tĩnh và sáng suốt, khi bạn 
có thể suy nghĩ hợp lý: “Cái gì gây ra vấn đề cho 
mình?” Khi bạn bắt đầu thấy nó, thậm chí nếu vấn 
đề xem ra khó khăn, bạn phải nhận ra nó theo cách 
thư giãn, nghĩ rằng: “Vâng, nó đây. Nhờ trời, tôi đã 
sát gần được với nguyên nhân của vấn đề rồi!” 


Vẫn duy trì sự bình thản trong tâm, hãy chấp 
nhận và đối mặt vấn đề với quyết tâm chữa lành 
nó, nghĩ rằng: “Tôi không ổn, người ấy cũng không 
ổn, quan hệ giữa chúng tôi thật không ổn, nhưng 
tất cả những điều đó cũng không sao. Chúng tôi sẽ 
giải quyết vấn đề. Chúng tôi có thể chữa lành nó.” 

Ö giai đoạn này, nếu bạn không thể tránh sự lo 
lắng nổi lên trong lòng, chớ lo nghĩ về mối lo lắng. 
Nếu bạn không lo nghĩ về những mối lo lắng, những 
lo lắng tự chúng sẽ hết day dứt, thay vào đó là sự 
gom tụ được sức mạnh. 


NHÌN NHỮNG VẤN ĐỀ LÀ TÍCH CỰC 


Nếu chúng ta bám vào và vật lộn theo thói quen 
với khía cạnh tiêu cực của hoàn cảnh, toàn thể tinh 
thần, tri giác và kinh nghiệm của ta sẽ trở thành 
tiêu cực, đây đau khổ không cách gì chuyển đổi. 
Nhìn vấn đề theo cách tiêu cực, thường suy nghĩ và 
nói về nỗi đáng sợ hay đau khổ của nó, thì ngay cả 
những vấn đề nhỏ cũng sẽ khó vượt qua như quả 


122 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





núi vững chắc và to lớn, bén nhọn như lưỡi dao và 
tối tăm như ban đêm. Ngài Dodrupchen viết: 


Bất cứ khi nào những vấn đề xảy đến với chúng 
ta từ con người hay vật thể vô tri, nếu tâm 
ta làm quen với việc chỉ tri giác đau khổ hay 
những khía cạnh tiêu cực của chúng, bấy giờ 
ngay cả từ một việc tiêu cực nhỏ sẽ tạo ra nỗi 
đau lón tính thần lón lao. Vì đó là tính chất của 
việc buông lung trong bất cứ loại ý niệm nào, 
dù là đau khổ hay hạnh phúc, kinh nghiệm 
này do đó sẽ gia tăng cường độ. Kinh nghiệm 
tiêu cực này dần dần trỏ nên mạnh hơn, sẽ đến 
một lúc hầu hết những gì xuất hiện với ta đều 
sẽ trở thành nguyên nhân đem lại bất hạnh, 
và hạnh phúc sẽ không còn cơ hội hiển lộ. Nếu 
chúng ta không thấu hiểu rằng lỗi lầm nằm 
trong cách sở đắc kinh nghiệm của tâm thức 
chúng ta, và nếu chúng ta trách móc đổ lỗi mọi 
vấn đề cho những điều kiện bên ngoài, bấy giờ 
ngọn lửa không ngừng của những hành vi tiêu 
cực theo thói quen như sân hận và đau khổ 
sẽ gia tăng trong ta. Điều đó được gọi là: “Mọi 
hình tướng khởi sanh trong hình thức những 
kẻ thù.” 


Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải cố 
gắng nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề, ngay cả khi 
nó có vẻ là tiêu cực. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một 
suy nghĩ hay cảm nhận tiêu cực, điều quan trọng 
là hãy nhẹ nhàng với mình. Đừng tạo cảm giác tiêu 


123 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


cực thêm bằng cách nói rằng: “Ôi, tôi lặp lại sai 
lầm rồi!”, hay “Sao tôi ngu thế này!” Nếu chúng ta 
làm thế, bánh xe của sự tiêu cực sẽ bắt đầu chuyển 
động không ngừng. Thay vì vậy, ta cần tỉnh giác với 
những tư tưởng và cảm giác của mình, nói rằng, “Ô 
tốt!”, và chuyển sự chú ý của chúng ta vào những 
bài tập chữa bệnh, nếu có thể, ta chuyển hướng tâm 
ta hay làm một cái gì khác từ chu kỳ tiêu cực đến 
con đường đúng. Ngài Dodrupchen nhấn mạnh: 


Chúng ta không những làm cho tâm trí không 
thể bị bất hạnh và đau khổ xâm nhập, mà còn 
đem an lạc vào tâm trí ta từ chính những thăng 
trầm. Để điều này xảy ra, ta phải ngăn ngừa 
sự khởi lên của những lực lượng xấu đối nghịch 
và những lời không hòa hợp. Chúng ta phải tập 
thói quen chỉ phát sinh cảm giác yêu thích sự 
an lạc. Để làm điều này, chúng ta phải chấm 
dút việc nhìn hoàn cảnh gây tổn hại là tiêu cực, 
và phải cố gắng rèn luyện để nhìn thấy chúng 
là có giá trị. Sự việc có làm hài lòng ta hay 
không hoàn toàn tùy thuộc vào cách tâm thức 
chúng ta tri giác chúng. 

Năng lực tích cực mạnh mẽ có thể ngăn chận 
hay làm dịu bớt đau khổ. Nhưng kết quả ý nghĩa 
nhất của một thái độ tích cực không nhất thiết là 
giữ cho đau khổ không xảy ra, mà là giữ chúng 
không trở thành một lực lượng tiêu cực và đau khổ 
khi xảy đến. Ngài Dodrupchen viết: 


Như vậy, kết quả của việc rèn luyện tâm linh 
để không bị khuất phục bởi những chướng ngại 


124 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





như kẻ thù, bệnh tật và những lực lượng gây 
tổn hại không có nghĩa rằng chúng ta xua đuổi 
chúng hay chúng sẽ không tái diễn. Mà hơn 
thế nữa có nghĩa rằng: chúng không thể khởi 
lên như những chướng ngại cho việc theo đuổi 
con đường hạnh phúc và giác ngộ. 


Chúng ta có thể làm bạn với những vấn đề của 
mình. Khi những cảm xúc khó khăn sinh khởi, ta có 
thể hỏi xem chúng cần gì. Bằng cách trở nên thân 
thiện hơn với những vấn đề của mình, ta có thể tìm 
ra cái mình cần làm. Chúng ta cần phải buông lỏng 
và thôi bám chấp để tự chăm sóc mình và những 
nhu cầu thật sự của mình, hoặc thay đổi cách cư xử 
theo một cách đặc biệt, một cách tốt hơn. Vấn đề tự 
nó nắm giữ chìa khóa cho việc chữa lành chính nó 
nếu chúng ta biết tỉnh giác với nó thay vì xua đuổi 
hay bám víu mù quáng vào nó. Bằng việc tạo được 
đủ khoảng không cho một vấn đề lớn, chúng ta đã 
sẵn sàng cho việc chữa lành của mình. 


Mục tiêu chính yếu của thực hành tâm linh là 
làm trong sáng khoảng không tâm thức bằng cách 
loại bỏ mớ rác rưởi tri thức cảm xúc mà chúng ta đã 
gom góp từ khi còn bé, và cung cấp khoảng không cho 
kinh nghiệm buông xả thật sự và hoan hỷ. Chúng 
ta phải nhận ra rằng tư tưởng hay nguồn cảm hứng 
tích cực trở thành sự nuôi dưỡng cho tâm, giống 
như thực phẩm lành mạnh. Những quan điểm và 
đam mê tiêu cực giống như những cặn bã vô dụng 
đều có hiệu quả gây độc. 


125 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Vì thế chúng ta phải tự thấy mình và những 
vấn đề của mình một cách rõ ràng mà không tự lôi 
kéo mình dấn sâu vào đau khổ. Nếu gấp gáp giải 
quyết vấn để, ta có thể làm kích động chúng. Đôi 
khi cần phải kiên nhẫn để cho những vấn đề bộc lộ 
và buông xả khi chúng đã sẵn sàng. 


Giữ cân bằng và tích cực không phải bao giờ 
cũng dễ dàng. Thế nên điều rất quan trọng là phải 
cố gắng, quyết tâm không để tâm trí bám vào những 
vấn đề như chúng là tiêu cực; khi ta chỉ có thể nhìn 
vấn đề một cách tiêu cực, giải pháp đối trị là để cho 
tâm trí bận rộn với một điều gì khác như đọc sách, 
làm vườn, vẽ... hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên 
nhiên, của nghệ thuật hoặc âm nhạc. 


Tâm thức dễ thay đổi của ta cần được rèn luyện 
trong thái độ tích cực, và điều này xảy đến trong 
cách ta ứng xử với những chi tiết của đời sống hằng 
ngày như thế nào. Nếu trời mưa, ta có thể thưởng 
ngoạn cơn mưa. Những ngày nắng đẹp như thế nào 
thì những ngày mưa cũng đẹp như thế đó. Nếu cơn 
mưa có vẻ như làm phiền mình, hãy mặc áo mưa và 
mang dù, không nên chìm trong tiêu cực. Chúng ta 
nhìn cơn mưa đúng thật như nó đang hiện hữu và 
tiếp tục với cuộc sống mình. 

Khi chúng ta tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất, 
tâm thức ta trở nên mạnh hơn. Khi chúng ta biết 
cười vui với chính mình và những vấn đề của mình, 
chúng ta chữa lành. Khi chúng ta biết hoan hỷ với 
chính mình và kềm chế việc nhìn vấn đề theo cách 


126 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





tiêu cực, chúng ta trở nên tích cực hơn với mọi sự 
việc. Suy nghĩ tích cực là thói quen tuyệt vời cần 
phát triển vì nó chữa lành chúng ta và giúp ta hạnh 
phúc trong cuộc sống. Ngài 2Dodrupchen giải thích: 


Bằng việc thực hành cách tu tập này, tâm ta 
trở nên nhân từ dịu dàng. Thái độ chúng ta 
sẽ rộng mỏ, chúng ta trở nên dễ dàng sống với 
mọi sự. Chúng ta sẽ có một tâm can đảm. Việc 
rèn luyện tâm linh của ta sẽ thoát khỏi những 
chưóng ngại. Mọi hoàn cảnh xấu sẽ phát lộ một 
cách rạng rõ và nhiều tốt lành. Tâm thức ta sẽ 
luôn luôn được hài lòng bởi hạnh phúc của sự 
an bình. Để tu hành con đường giác ngộ trong 
thời đại nhiều cặn bã này, chúng ta phải có 
lóp vỏ bọc của sự tu tập để chuyển hạnh phúc 
và đau khổ trỏ thành con đường giác ngộ. Rhi 
chúng ta không bị phiền não bởi khổ đau của 
lo lắng, những khổ đau tỉnh thần và tình cảm 
không chỉ biến mất giống như vũ khí rơi khỏi 
tay những người lính, mà trong hầu hết trường 
hợp, ngay cả những lực tiêu cực thực sự như 
bệnh tật cũng sẽ tự động biến mất. 


“Những vị thánh trước đây đã nói: “Khi không 
cảm thấy ghét bỏ hay không bằng lòng đối với 
bất cứ sự vật gì, tâm ta sẽ bình an không rối 
loạn. Khi tâm thức ta không rối loạn, năng lực 
sẽ không rối loạn và do đó những yếu tố khác 
của thân thể cũng không rối loạn. Nhờ sự an 
bình và hài hòa này, tâm ta sẽ không rối loạn, 
như thế bánh xe của niềm vui sẽ chạy đều.” 


127 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


“Các vị cũng nói: “Ngựa và lừa có những vết 
thương trên lưng sẽ dễ bị chim muông làm tổn 
thương; những lực lượng tiêu cực sẽ dễ dàng có 
cơ hội gây hại cho những người có tính sợ hãi 
với những lo lắng tiêu cực, nhưng sẽ khó làm 
tổn hại những người có bản chất mạnh mẽ với 
thái độ tích cực. ” 


Khi chúng ta không quan tâm đến việc bảo 
vệ hay bám víu bản ngã, đau khổ trở thành một 
phương tiện để chứng nghiệm an bình và hạnh 
phúc. Với thái độ tích cực, đau khổ có thể trở nên 
giống như kẹo ngọt. Trong đạo Phật, sự tương tự 
được ví với ladu, loại kẹo ngọt nhưng rất nóng của 
Ấn Độ. Ngài Dodrupchen chỉ cho chúng ta lợi ích to 
lớn của việc phát triển một sự nhẫn chịu dễ dàng: 


“Chúng ta phải nghĩ: Những đau khổ mà tôi 
trải qua trong quá khứ đã giúp tôi rất nhiều để 
đạt được hạnh phúc ngày nay dưới nhiều dạng 
phi thường... rất khó đạt được. Cũng vậy, đau 
khổ mà tôi trải qua sẽ tiếp tục giúp tôi đạt đến 
những kết quả kỳ diệu tương tự. Vậy ngay cả 
khi đau khổ của tôi trầm trọng, nó cũng là sự 
dễ chịu cực kỳ.” Như người ta thường nói: 


Như ladu bằng mật mía 
Trộn vói bạch đậu khấu và hạt tiêu. 


“Hãy suy nghĩ lặp đi lặp lại về điều này và nuôi 
dưỡng kinh nghiệm hÿ lạc, an bình của tâm. 
Qua sự rèn luyện theo cách này sẽ khởi lên 


128 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





một tính chất tràn ngập hay sự dồi dào hoan 
lạc tỉnh thần làm cho khổ đau của các căn 
thức nhẹ nhàng như không có. Như vậy, tâm 
không bị tổn thương bởi đau khổ là đặc tính 
của những ai vượt qua sự đau yếu bằng nhẫn 
chịu. ...... “Đảo ngược tư tưởng ghét đau khổ” 
là nền tảng của việc “chuyển đau khổ thành 
con đường (giác ngộ).” Vì trong lúc tâm trí ta 
bị rối loạn, và sự can đảm, hoan hỷ bị dập tắt 
bỏi lo lắng, chúng ta không thể chuyển đổi đau 
khổ thành con đường giác ngộ. 


Dĩ nhiên, nhiều người trong chúng ta chỉ thích 
thái độ trốn tránh khi đau khổ xảy đến. Nếu chúng 
ta chưa từng có nhiều kinh nghiệm ứng xử bằng 
thái độ tích cực, ta có thể tự hỏi làm sao có thể có 
một người chấp nhận được trọn vẹn cuộc sống, cả 
những mặt tiêu cực lẫn tích cực. Điều này cũng 
giống như người chơi môn thể thao nhào lộn trong 
bầu trời biết cách trôi nổi giữa bầu trời bao la. Khi 
chúng ta thấy một người hào hứng biểu diễn lúc 
đang rơi trong không trung, ta tự hỏi làm thế nào 
có thể được như vậy. Bí quyết là thư giãn và buông 
thả. Sau một thời gian, chúng ta có thể trở nên rộng 
mở hơn với đời sống. 

Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc mở rộng cách 
nhìn về những kinh nghiệm tiêu cực của mình. Ví 
dụ, chúng ta thường nghĩ nỗi buồn là tiêu cực. Tuy 
nhiên, khi buồn phiền đúng đắn thì không hẳn là 
tiêu cực, vì chúng ta đang chữa lành một vết thương. 


129 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Trong một số trường hợp, nỗi buồn có thể thực sự 
xuất hiện một cách hoàn toàn đẹp đẽ. Chẳng hạn, 
nhiều người tin rằng những bản nhạc buồn trong 
nhạc opera hay nhạc phổ thông là hay. Vậy cảm xúc 
buồn không nhất thiết là “xấu”, trừ khi ta thấy nó 
như vậy. 


Vượt lên tiêu cực và tích cực, rốt ráo mọi hiện 
tượng là rỗng rang. Vì hiện tượng là rỗng rang, 
chúng ta có thể chọn lựa một cách nhìn tích cực 
và không cảm thấy lo lắng ngay cả khi một hoàn 
cảnh có vẻ xấu. Điều đó cũng có thể giúp ta nhìn và 
cảm nhận vấn đề theo cách hoàn toàn rộng mở rỗng 
rang. Chúng ta có thể thiền định trong sự rộng mở, 
rỗng rang. 


NHÌN THẤY SỰ RỘNG MỞ RỒNG 
RANG CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ 


Khi chúng ta cảm thấy tràn ngập bởi những 
vấn đề như buồn phiền hay cô đơn, chúng ta có thể 
hòa nhập vào sự rỗng rang của nỗi buồn. Hãy để 
hơi thở trở nên thoải mái. Thay vì cố gắng xua đuổi 
nỗi buồn, hay xếp loại chúng như một điều xấu, 
hãy an trú tâm thức bạn ở chỗ rỗng rang mà tĩnh 
lặng. Hãy để cho ngọn gió của nỗi buồn lướt đến, 
giống như bạn chào đón nó với hai tay mở rộng. 
Hãy cảm nhận nó mà không bám víu hay phán xét, 
mà chỉ đúng thật như nó đang hiện hữu. Hãy thoải 
mái càng nhiều càng tốt nếu bạn có thể. Hãy chậm 


130 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





chậm trải nghiệm và nếm hương vị của chính nỗi 
buồn. 


Buông lỏng và hòa nhập với cảm nhận, tự để 
mình tan biến trong nó, hư không nhập vào hư 
không. Hãy thấy và chấp nhận nó, trở thành một 
với nó. Bạn phải vượt qua những ý niệm về buồn 
phiền, và bạn sống với thật tánh của nỗi buồn, 
chính là cái an bình tối hậu. Sau một thời gian, 
bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi sống chung với nỗi 
buồn. Có lẽ nó bắt đầu hòa tan vào một cảm giác an 
bình. Nếu có thể được, hãy buông lỏng trong cảm 
giác an bình này càng lâu càng tốt. 


Chúng ta có thể ứng xử với đau khổ thân xác 
trong cùng cách như vậy. Lã dĩ nhiên, chúng ta 
phải sử dụng cảm thức thông thường về sự đau, và 
với cơn đau bất thường hay nghiêm trọng thì điều 
hợp lý là phải đi khám bác sĩ nếu có thể. Những 
cách tiếp cận với đau đớn và đau khổ bằng thiền 
định không gạt bỏ những cách điều trị và biện pháp 
khác, vì những phương pháp này có lợi ích. 


Trong việc đối phó với cơn đau, đôi khi nó đột 
nhiên giảm bớt nếu chúng ta không chú ý quá nhiều 
hay nghĩ tiêu cực về nó. Vào những lúc khác, cần 
thiết phải hoàn toàn đối diện với nó. Những người 
với cơn đau mãn tính (kinh niên) có thể thấy cơn 
đau có phần giảm bớt nếu họ thực hành thiền định 
trên nó. Hãy hòa nhập với cơn đau. Tự cho mình cơ 
hội để nhìn thấy cơn đau mà không có định kiến 
ghét bỏ thông thường. Trong một cách thư giãn 


151 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


chầm chậm, tiếp cận với cảm giác của thân thể mà 
bạn đang cảm nhận và đơn giản chỉ ở với nó. Khi 
bạn duy trì hơi thở buông lỏng, hãy kinh nghiệm 
cảm giác của thân thể. Hãy sống với cảm giác theo 
cách an bình này trong một thời gian lâu, dù phải 
thời gian dài bạn mới cảm thấy thoải mái khi làm 
thế. Cuối cùng từ từ đem sự tỉnh giác của mình trở 
về sự yên nghỉ của cơ thể và môi trường quanh bạn. 


Bạn có thể thấy rằng kinh nghiệm cảm giác 
thân thể theo cách này không phiền toái như thông 
thường và bạn có thể đem kinh nghiệm này vào 
những khía cạnh khác của cuộc sống. Nó có thể 
giúp bạn sử dụng một phần thời gian với cơn đau 
mỗi ngày theo cách an bình và nhẹ nhàng này. 


Sự tiếp cận rỗng rang với những vấn đề khó 
khăn là một trong những cách thực hành cao nhất 
của đạo Phật mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng 
trong đời sống hằng ngày cùng với việc trau giổi 
quan điểm tích cực. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI 


Nhiều người xáo trộn vì sợ hãi và lo lắng, họ 
muốn giải thoát khỏi những cảm xúc bức bách cuộc 
sống của họ. Phương thuốc cho sợ hãi cũng giống 
như nhiều vấn đề khác nằm trong chúng ta. Tùy 
theo hoàn cảnh và khí chất, có nhiều cách tiếp cận. 
Ö đây có thể ích lợi khi thảo luận một số cách tiếp 
cận nào đó như là một cách xem lại một số phương 


132 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





tiện khéo léo về thực hành được giới thiệu trong 
sách này. 


Một trong những nhận thức trước tiên có lẽ là: 
Sự sợ hãi có thể là một người bạn và một người 
giúp đỡ. Trong lúc nguy hiểm, sợ hãi có thể giúp 
sức mạnh cho đôi chân ta, giúp ta chạy nhanh hơn 
ta tưởng. Chúng ta cũng có thể đánh giá cao hơn 
khuôn mặt rất tầm thường của sợ hãi trong đời 
sống hằng ngày. Ví dụ, nếu ta sợ bị thi trượt, chúng 
ta phải cảm thấy động cơ phải học siêng năng để đủ 
sức thi đậu. 


Nếu sợ hãi hoặc lo âu là triệu chứng của một vấn 
đề sâu hơn, chúng ta không được che giấu chúng. 
Bằng việc chú tâm đến lo âu có vẻ như bức bách và 
gay gắt, chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa cho vấn 
đề giúp chúng ta có thể đi đến việc chữa lành. 


Thường chúng ta có thể đối diện đơn giản với 
sợ hãi và nó có thể tan đi. Sau cùng, sợ hãi và lo 
lắng là những gì được tạo ra trong tâm thức chúng 
ta. Biết được rằng những cảm xúc đó là những tạo 
tác giả tạo có thể cho phép ta xua tan chúng. Khi 
lo lắng trở thành một thói quen, một khuôn mẫu 
tiêu cực của tư tưởng, chúng ta phải tự nhớ lại rằng 
nó không thực và không bền vững. Chúng ta nghĩ 
lo lắng là thực vì chúng ta nắm bắt nó, nhưng nếu 
buông xả sự nắm bắt này, ta có thể ngạc nhiên thấy 
rằng sự sợ hãi cuối cùng chỉ là con cọp giấy. 

Vì thế chúng ta có thể đối diện với sợ hãi và 
tìm thấy chìa khóa chữa lành trong chính nó. Hoặc 


153 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


chúng ta thoát khỏi vô minh hay xua tan sợ hãi. 
Hoặc chúng ta có thể tránh né nỗi sợ hãi khi nó quá 
lớn để xử lý tại chỗ, và sau đó trở lại chữa lành nó 
khi chúng ta đã sẵn sàng. 


Đôi lúc, chúng ta không thể tránh né sợ hãi, vì 
dường như hoàn cảnh áp đặt lên chúng ta. Bấy giờ, 
chúng ta có thể cố gắng để hiểu được sợ hãi trong 
thực tánh của nó như là năng lực thanh tịnh mà 
không có sự dán nhãn tiêu cực. Những diễn viên 
giỏi và diễn giả trước công chúng biết rằng sự sợ hãi 
sàn diễn có thể làm họ lanh lợi, mẫn cảm hơn, sẵn 
sàng cho việc biểu diễn đầy cảm hứng. Những quân 
nhân được nhiều huy chương vì lòng can đảm trong 
trận chiến kể lại rằng họ cảm thấy sợ hãi, nhưng sợ 
hãi được chuyển thành lòng can đảm. Nếu chúng ta 
hòa nhập vào kinh nghiệm thì sự sợ hãi lớn lao có 
thể làm ta cảm thấy đầy sống động, cho dù ta chỉ 
còn một vài phút trước khi rời bỏ cõi trần. Bất cứ 
hoàn cảnh nào, chìa khóa là không bám lấy sợ hãi. 


GIẢI PHÓNG NHỮNG SỢ HÃI MẠNH MẼ 


Người ta phát triển đủ loại ám ảnh, giống như 
sự lo sợ không bình thường khi ở một nơi bị khép 
kín hay nỗi sợ khi đi máy bay. Trong những trường 
hợp này, vấn đề chính là sợ nỗi sợ hãi, sự siết chặt 
của tâm thức phóng đại và nhân lên nỗi sợ ban đầu 
cho đến khi miệng khô, cổ họng thắt chặt và thân 
thể run rẩy. Cách thực hành để đối phó với những 
nỗi sợ kịch liệt này cho chúng ta những bài học rộng 


134 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO 





hơn về cách chúng ta có thể tự rèn luyện như thế 
nào để đối phó với bất kỳ khó khăn nào. 

Chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ, chứng sợ 
khoảng rộng, có nghĩa là “sợ hãi nơi chợ búa” và 
được kinh nghiệm như chứng sợ khoảng không và 
những nơi công cộng. Nỗi sợ có vẻ như thật đến độ 
người ta đôi lúc trở thành tù nhân trong chính căn 
nhà của họ. 

Trước hết, giải pháp là thấy trên cấp độ ý niệm 
rằng lo sợ về sự sợ hãi là một bóng ma ảo ảnh mà 
chúng ta có thể nhẹ nhàng rèn luyện để chiến thắng. 
Thiền định và quán tưởng tích cực là cách có ích. 


Chúng ta cũng có thể dùng kinh nghiệm của 
cuộc sống hằng ngày để rèn luyện thân, tâm thoát 
khỏi chứng sợ hãi không căn cứ. Sự rèn luyện phải 
thực hiện trong những bước nhỏ đủ để dễ dàng xử 
lý. Thoạt tiên, đi ra ngoài cách một quãng ngắn, đủ 
xa trước khi sợ hãi đến. Hãy chào đón nỗi sợ. Buông 
lỏng hơi thở và thân thể và cho phép nỗi sợ khởi lên. 
Hãy kinh nghiệm nỗi sợ; cố gắng rỗng rang với nó. 
Hãy tự nhắc mình: “Đây chỉ là cái ngã sợ hãi của ta. 
Ta có thể buông bỏ cái sợ này.” Nếu thân bạn run, 
đừng cố ép ngưng lại. Cứ để mình run, buông bỏ 
mong muốn xua nó đi, cùng lúc duy trì thân thể và 
hơi thở buông lỏng. Hãy để nỗi sợ đi xuyên qua bạn, 
đây là cách để giải phóng nó. Hãy để cho sợ hãi làm 
công việc tôi tệ nhất của nó, biết bạn sẽ còn sống và 
rằng nó không thể gây tổn hại bạn cho dù nó có vẻ 
cứng chắc và đau đớn. 


155 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Khi bạn sống qua được nỗi sợ hãi, hãy đánh dấu 
điều này, dù bạn còn rất sợ và tiếp tục sợ đi đến 
những chỗ ấy. Hãy vui mừng vì bất cứ tiến bộ nào 
đạt được. Mỗi ngày tiến xa hơn một chút, nhưng đôi 
khi cũng phải nghỉ luyện tập. Khi bạn bước lùi vì sợ 
hãi, hãy chấp nhận những bước lùi như là một phần 
của quãng hành trình đi về phía trước. Tự động viên 
mình đều đặn, và một ngày nào đó bạn sẽ có thể đi 
trọn vẹn trên con đường đến nơi nào mà bạn đã lựa 
chọn làm mục đích. Hãy tự thưởng mình, có lẽ bằng 
việc tự thết đãi hay vui mừng ở tại đó. Sau chiến 
thắng lớn lao này, hãy giữ sự thực hành với sự khéo 
léo mới. Hãy củng cố sức mạnh của mình cho đến khi 
bạn hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi. 


Giải pháp này được sử dụng trong khoa tâm lý 
học cư xử hiện đại như là phương thuốc cho bệnh sợ 
hãi không căn cứ (phob¡a) và nó cũng phù hợp với 
sự tu hành tâm linh của đạo Phật. Một số chúng ta 
may mắn không bị bệnh sợ hãi dạng đặc biệt này 
(phobia) sẽ nhận ra tính phổ quát của phương thức 
này và sự liên quan của nó với cuộc sống và sự thực 
hành tâm linh của chúng ta. 


Chúng ta cần phải đi từng bước nhỏ, tự động 
viên mình, và thực hành kiên định. Chúng ta là con 
người và cần sự giúp đỡ khi phiền não. Nguồn giúp 
đỡ lớn nhất và sức mạnh là tâm ta. Chúng ta có thể 
khơi dậy năng lực chữa bệnh nằm trong ta. Đây là 
mục đích của những bài tập chữa bệnh, nó sẽ giúp 
chúng ta đối phó với sợ hãi và những vấn đề khác. 


136 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ĐAU ỐM THÂN 
XÁC NHƯ THẾ NÀO 


\ ) ới nhiều người trong chúng ta, bệnh tật 

của thân thể giống như một cục nam 
châm thu hút những lo lắng. Đôi khi ta cảm thấy 
cơn đau nhắc nhở rằng con người ta mong manh và 
giới hạn biết bao. Điều này không nhất thiết là xấu 
vì mùi vị của cái chết có thể cho ta một đánh giá 
tốt hơn cho cái tại đây và bây giờ. Thậm chí những 
bệnh nhẹ như cảm lạnh có thể giúp ta thực hành 
việc buông bỏ bản ngã, và trong khi làm như vậy 
điều đó giúp ta có sự tự do để thực hiện mọi mặt 
cuộc sống. 


Mặc dù những bệnh tật thân thể có thể khó chữa 
lành hơn những vấn đề cảm xúc bằng sức mạnh 
của tâm, nhưng tâm thức vẫn giữ một vai trò lớn 
trong sự chữa lành bệnh tật thân thể. Trong một 
vài trường hợp, với một tâm đơn thuần có thể chữa 
khỏi những bệnh tật thân thể, thậm chí với những 
bệnh mà thuốc men thông thường đã thất bại. 


Đạo Phật có rất ít sự phân biệt giữa thân và 
tâm. Thật vậy, Bốn Tantra, quy tắc của y học cổ 
truyền Tây Tạng công bố rằng tất cả bệnh tật là kết 
quả của sự chấp ngã. Shedgyud, một trong những 
Tantra này nói: 


157 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nguyên nhân chung của bệnh tật, 

Nguyên nhân duy nhất của mọi bệnh tật, 

Là vô minh do không nhận ra bản tánh thật sự 
của vô ngã. 

Chẳng hạn, con chim sẽ không bao giờ tách rời 
khỏi bóng mình, 

Ngay cả nếu nó bay trong bầu trời (và bóng 
không thể thấy); 

Cũng như vậy, người không giác ngộ sẽ không 
bao giờ thoát khỏi bệnh tật, 

Thậm chí dù họ vẫn đang hưởng thụ hạnh 
phúc. 

Những nguyên nhân đặc biệt của bệnh tật là 
sự không sáng suốt tạo ra 

Tham dục, sân hận, và vô minh, 

Và nó tạo ra bệnh đường mật, khí, và đờm dãi 
như là kết quả. 


Ngài Zurkharpa Lodro Gyaltshen, chú giải về 
những bản văn y học cổ, đã viết: 


Y học đồng nghĩa với chữa lành. 

Nó chữa lành những rắc rối của khí (năng 
lượng), mật, thủy dịch của thân, 

Nó là sự chữa lành những phiền não của tham, 
sân, sĩ của tâm. 

Nếu tâm bạn khỏe mạnh, thân bạn cũng sẽ 
mạnh. Tuy nhiên, ngay cả những người có tâm linh 
sâu thắm cũng bị bệnh. Chúng ta giải thích điều 
này như thế nào? 


138 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO 





Đức Phật đã chứng đắc toàn giác, vượt khỏi đau 
khổ và luật nhân quả, được biết như là nghiệp báo. 
Nhưng đức Phật cũng là một con người, giống như 
tất cả chúng ta, Ngài cũng có một thân lệ thuộc vào 
sự hư hoại và cái chết. Tuy vậy, một người đã giác 
ngộ, thoát khỏi chấp ngã và như thế không kinh 
nghiệm bệnh tật như đau khổ. Đó là thái độ của 
tâm thức có giá trị nhất. 

Ngay cả với chúng ta, những người chưa chứng 
ngộ, thì càng buông xả, bệnh tật sẽ càng bớt nghiêm 
trọng. Đây là bài học thực tiễn tất cả chúng ta có 
thể hiểu được và nhớ trong tâm. Với quan điểm tích 
cực, bạn sẽ không cảm thấy tôi tệ và thân thể có thể 
tự chữa lành chính nó tốt hơn. 

Có vẻ rất kỳ lạ, nhưng thực tế chúng ta có thể 
chào đón bệnh tật khi nó đến. Đạo Phật xem bệnh 
tật như một cái chổi quét đi những tích tập của thái 
độ và phiền não tiêu cực. Ngài Jigme Lingpa viết: 

Không có một nhiên liệu nào tốt hơn bệnh tật 
để đốt tiêu nghiệp xấu. 

Không nên chấp nhận một tâm buồn phiền 
hoặc quan điểm tiêu cực lên bệnh tật, 

Mà hãy xem chúng như những dấu hiệu tiêu 
hao nghiệp xấu của mình và hoan hỷ với chúng. 

Với cả những người Phật tử cũng như không 
phải Phật tử, sự đau yếu có thể mang đến một cơ 
hội làm giảm bớt, buông xả và trân trọng cuộc sống 
ngay cả khi đang chìm trong đau khổ. 


159 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Thỉnh thoảng, khi thân thể bạn bắt đầu cảm 
thấy mất cân bằng, bạn có thể giảm nhẹ bệnh tật 
trước khi nó phát triển mạnh bằng cách nghỉ ngơi 
thư giãn cả thân và tâm. Nhưng dù bạn có suy sụp 
vì lạnh hay cúm, đừng để ý quá nhiều vào nó. Hãy 
cố gắng đừng cảm thấy mình là nạn nhân, như thể 
bệnh cúm chọn riêng bạn: Hãy nhớ rằng đa số con 
người đều bị bệnh và nhờ nhớ lại điều này bạn có 
thể đặt đau khổ vào trong viễn cảnh tổng quan và 
phát triển tâm bi cho gia đình nhân loại mà bạn 
đang là một thành viên. 


Mọi sự đều vô thường, bao gồm cả bệnh tật, 
thậm chí có lúc bạn cảm thấy như nó sẽ tổi tệ mãi 
mãi. Hãy nhớ rằng cảm giác tổi tệ cuối cùng rồi 
cũng tan biến đi. 

Khi bạn có bệnh, hãy cố tìm một điều gì đó để có 
cảm nhận tốt. Hãy thiền định trong lúc nằm trên 
giường, hoặc đọc một cuốn sách thích thú. Hoặc nếu 
lúc đó bạn thấy khó chịu, với sự đơn giản và thưởng 
thức, bạn có thể nhìn ra cửa sổ xem những dải ánh 
sáng trong phòng, hay lắng nghe những âm thanh 
sinh hoạt bên ngoài. Nếu bạn cảm thấy khổ sở vì 
những triệu chứng như buồn nôn, đừng tiên liệu 
trước trong thời gian tới mình sẽ đau đớn hay khổ 
sở hơn. An trú một cách tĩnh lặng bên trong thân 
thể bạn và đơn giản cảm thấy thư giãn đến mức có 
thể. Nếu bạn phải ở trong phòng bệnh, có thể đem 
vào một vài thứ tạo cảm hứng như bức tranh hay 
hoa tươi bên cạnh bạn để tạo niềm an ỦI. 


140 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO 





Bạn phải tự chăm sóc tốt cho chính bạn và sức 
khỏe của bạn. Lời khuyên này hoàn toàn hiển nhiên; 
tại sao một số người trong chúng ta lại xem thường 
nó? Ngay cả một việc đơn giản như đi tắm khi ta 
mệt nhọc có thể làm phấn chấn và thoải mái. Một 
số người thiếu thận trọng với sức khỏe của họ. Một 
số khác lại tin tưởng lầm lẫn rằng tự chăm sóc sức 
khỏe là một dạng ích kỷ. Nhưng thái độ này chính 
là bám chấp vào “tự ngã” của cái gọi là vô ngã. Thái 
độ đúng đắn là biết thương yêu chính mình nhưng 
không bám chấp. Trước tiên chúng ta phải biết tự 
thương mình thực sự là gì, vì nếu không như thế, 
làm sao ta có thể thương yêu người khác? 


Khi người ta mắc bệnh nặng, tỉnh thần họ có 
thể chìm đắm. Họ có thể cảm thấy vô vọng. Họ tự 
trách mình vì những nguyên nhân gây ra đau yếu 
hay bị thuyết phục bởi những người khác rằng đó 
là lỗi của chính họ. 


Trách móc không có vai trò gì trong sự chữa 
lành bệnh. Nếu bạn có thể tìm thấy điều gì đó trong 
cách sống của mình trực tiếp gây ra bệnh tật, điều 
đó là tốt. Sau đó, thái độ của bạn sẽ là: “Tôi bị tổn 
hại do lối sống, nhưng giờ đây tôi có động cơ để thay 
đổi.” Tuy nhiên, trong lúc chấp ngã là nguyên nhân 
tối hậu của đau khổ và bệnh tật, thì luật nhân quả 
bảo chúng ta rằng có thể có vô số nguyên nhân cho 
bất cứ sự kiện đơn giản nào - và chúng ta không thể 
nhận ra toàn bộ. Chỉ cần biết đơn giản rằng chúng 
ta là con người, và bây giờ chúng ta có bệnh. Thái 
độ đúng là tiếp tục chữa bệnh. 


141 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nếu có thể, chớ quá nghiêm trọng hóa bệnh tật, 
dù là những bệnh trầm trọng. Khi định mệnh và 
bóng tối giáng xuống, đó có thể là khoảnh khắc cực 
kỳ để đùa vui. Nếu bạn có thể khôi hài khi mắc 
bệnh nặng, lòng can đảm sẽ gây hứng khởi cho bạn 
và mọi người khác. Tôi có một người bạn Tây Tạng 
ở Ấn Độ, anh ta luôn mang đến cho những người 
bạn của mình những tràng cười vui vẻ khi anh nói 
và làm bất cứ điều gì. Một ngày nọ anh ta bị tai 
nạn xe hơi ở Dar7eeling. Khi bạn bè vội vã vào bệnh 
viện, anh ta trong tình trạng không thể đùa giỡn. 
Mặc dù rất thích gặp bạn bè, anh ta giả vờ bối rối 
và quay mặt. Đột nhiên, một tràng cười lớn đầy cả 
căn phòng và bạn bè nhận ra anh đang trêu chọc 
họ, một không khí sống động và thoải mái tràn 
ngập quanh đó. 


Hãy chọn phương thức khôn ngoan và hợp lý 
để quyết định cách điều trị tốt nhất và mở rộng 
với bất cứ phương thức nào có thể giúp ích. Điều 
này chắc chắn bao gồm nền y học quy ước thông 
thường. Đôi khi một số người thích thú trong việc 
chọn thiền định để chữa bệnh, họ từ chối thuốc men 
hay những tiện ích của khoa học hiện đại, với ấn 
tượng sai lầm rằng phải dựa duy nhất vào tâm thức 
hơn là bất cứ cái gì bên ngoài. Nhưng ngay cả đa số 
những thầy thuốc giỏi của Phật giáo Tây Tạng cũng 
cho toa bằng những “chất liệu” bên ngoài. Không có 
gì sai khi dùng thuốc men nếu chúng có thể giúp ta. 

Sự thăng bằng đến trong tầm tay khi chúng 
ta bệnh. Nếu muốn nghỉ ngơi, cứ lên giường. Mặt 


142 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO 





khác, ngay cả đối với bệnh nặng, đừng quá xem là 
nghiêm trọng những giới hạn về sức khỏe do người 
khác hay chính mình tự đặt ra. Thậm chí ta có thể 
lấy làm ngạc nhiên khi bắt đầu đi lại được sớm sau 
khi mổ. Một tâm thức tích cực tốt và sẽ phục hồi 
nhanh chóng dù ta bị bất cứ bệnh gì. Tâm có thể 
giống như một vị tướng với thái độ không sợ hãi 
dẫn dắt đội quân thất bại quay lại và chuyển thành 
chiến thắng. 


Nếu bạn thấy cô đơn vì bệnh tật, hãy đi ra ngoài. 
Cố gắng liên hệ với bạn bè, gia đình hay bất cứ 
người nào quanh bạn. Hãy đứng lên và hội nhập với 
thế giới. Điều này là phương thuốc tuyệt vời, thậm 
chí nếu bạn không thể đứng dậy hoặc đang trong 
cơn đau, hãy gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè, 
người thân, những vị thầy hay những người làm 
việc xã hội (từ thiện). Nếu có thể, hãy đọc sách để 
gây cảm hứng, lắng nghe âm nhạc vui tươi, ngắm 
xem vẻ đẹp của những bông hoa hay tranh ảnh, 
hoặc ánh sáng đẹp đẽ chiếu qua cửa sổ. Nếu bạn 
không thể thấy bất cứ điều gì tạo cảm hứng, hãy 
nghĩ về người nào hay điều gì mà bạn yêu thương 
và thích thú. Nếu tâm bạn vui vẻ, bạn đang trên 
con đường chữa lành. Cũng vậy, bạn có thể nghĩ về 
những người bị bệnh khác. Hãy hình dung rằng sự 
đau khổ của bạn làm những đau khổ của họ có thể 
chịu đựng được, rằng bằng cách nào đó bạn có thể 
cất đi những lo nghĩ của họ và ôm chúng vào trong 
sự đau khổ của mình. Điều này là sự thiền định về 
tâm đại bi trong đạo Phật mà bất cứ ai cũng có thể 


143 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sử dụng. Nó có thể làm nhẹ gánh nặng cảm xúc của 
bạn. Trong một số trường hợp năng lực của nó có 
thể thực sự giúp bạn chữa lành những vấn đề thân 
xác. 

Hãy thân thiện với giận dữ, sợ hãi hoặc thiếu 
can đảm nếu nó khởi lên, bất kể nó mạnh mẽ và 
dai dẳng như thế nào, vì một tiếp cận kiên nhẫn có 
thể cho phép ngay cả những cảm xúc hỗn loạn nhất 
chuyển thành năng lực chữa bệnh. Nếu bạn không 
kiên nhẫn, có thể xem điều đó là tích cực vì có nghĩa 
là bạn muốn được tốt hơn. 


Thái độ thân thiện tốt bụng này có thể trải 
rộng với bệnh tật trong cơ thể bạn cho đến khi được 
chữa khỏi. Trong đạo Phật, thân xác được xem như 
một cõi trời thanh tịnh. Một phép thiền định Phật 
giáo tôn trọng ngay cả những con vi khuẩn (hay 
“côn trùng” như cách người Tây Tạng suy nghĩ về 
chúng) bình thường vẫn sống trong cơ thể người 
khỏe mạnh. Nếu chúng ta có vi khuẩn hay virus 
không tốt lành, và mục đích của ta là chữa lành, 
nhưng chúng ta không cần phải ghê sợ nó hoặc cảm 
thấy bị nhiễm trùng. Chúng ta có thể nhận biết 
một căn bệnh nguy hiểm đang tham dự vào cơ thể 
mình mà không trở nên quá đồng hóa với nó. 

Phần lớn chúng ta sợ hãi viễn cảnh xấu nhất 
đối với thân thể là bệnh quá nặng hay không thể 
cử động. Tuy vậy, hãy nghĩ rằng có bao nhiêu người 
tần tật thậm chí có khả năng vượt lên giới hạn nhờ 
thái độ tích cực. Một ví dụ nổi tiếng là S/ephan 


144 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO 





Hawking, nhà vật lý thiên thể học danh tiếng người 
Anh, nhờ lòng nhiệt tình đối với cuộc sống tâm thức 
đã vượt qua căn bệnh liệt toàn thân và không nói 
được. Một người bạn của tôi, đức cha Nellie Greene 
bị tổn thương thần kinh trầm trọng, nhưng với một 
tâm thức trong sáng và thái độ kiên nhẫn đã trở 
thành người trợ tế của nhà thờ Espicopal. Như vậy, 
trong những lúc thân thể rất yếu nhưng tâm ta 
không hề yếu. 


Không phải bệnh tật nào cũng có thể chữa lành 
hay ngăn chặn. Sau cùng, thân thể chỉ là một nhà 
trọ, chúng ta được định phần ở đó và cuối cùng phải 
ra đi. Tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng cho dù 
ta chỉ còn sống một vài tháng hay vài ngày, chúng 
ta có thể thấy ngay cả cơn bệnh kết thúc cuộc đời 
mình như là một cơ hội tu tập. Việc nhận biết rằng 
chúng ta đang chết có thể là một ban phước đích 
thực, vì khi đó ta có thể hoàn toàn lo lắng cho chính 
mình và mở ra một con đường mà khi mạnh khỏe 
chúng ta thấy là khó khăn. Chúng ta có thể bảo với 
người thân rằng ta thương yêu họ biết bao nhiêu và 
nối lại những mối quan hệ đã bị căng thắng. Chúng 
ta có thể tìm thấy giá trị trong những khoảnh khắc 
nhỏ bé của đời sống mà ta có. 

Tự thân cái chết có thể là một sự chữa lành sâu 
xa. Ngay cả trong hoàn cảnh dẫn đến cái chết là rất 
khó khăn hay đau đớn thể xác, sự an bình vẫn có 
thể đạt được. Mọi việc trong đời sống, kể cả cái chết, 
đều có thể buông xả. 


145 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nhưng chớ buông bỏ cuộc sống quá sớm! Hãy 
trân trọng tặng phẩm quý giá của đời sống, và nếu 
có một cơ hội để sống hãy quyết định chắc chắn 
rằng mình sẽ sống tốt hơn. Trong trật tự tự nhiên 
của sự vật, tử thần cuối cùng sẽ làm chủ thân thể. 
Khi cái chết vẫy gọi, chúng ta sẽ đi: đây là điều 
đương nhiên. Tuy vậy, đôi khi chúng ta có thể lừa 
gạt thần chết một chút, đừng lập tức trả lời ngay 
khi ông ta gọi. 


Khi tôi đang học trường Đại học Kinh Điển tại 
tu viện Dodrupchen, có một người bạn cùng lớp tên 
là Cho/or. Anh ta là một tu sĩ trẻ, vui vẻ, lịch thiệp, 
chăm chỉ, đang chịu đựng căn bệnh động kinh 
nặng. Cứ vài tháng, và đôi khi là nhiều lần trong 
ngày, anh ta phải trải qua những cơn động kinh dữ 
dội. Những cơn co giật của anh mang sự sợ hãi và 
rối loạn vào đời anh và gây hỗn loạn trong lớp học 
cũng như những buổi lễ của chúng tôi. 


Cuối cùng, Ngài Tulku Jiglo tìm ra một giải 
pháp. Ngài là một bama thâm niên mập mạp và 
rất vui nhộn, giống như hình tượng Ông Phật cười 
bình dân của người Trung Quốc (Phật Di Lặc). Dù 
Ngài không còn một cái răng nào, Ngài luôn cười 
rất tươi cũng như hay đùa giốn và chọc phá mọi 
người - trong khi vẫn tụng những lời cầu nguyện 
không ngớt. Ngài Tu1lku biết cách cầu nguyện đặc 
biệt để điều trị bệnh động kinh. Với một lễ quán 
đảnh, ngài truyền trao kiến thức này cho Cho/or và 
bọn tôi. Từ ngày đó đến suốt một tháng, mỗi buổi 


146 


ĐỐI PHÓ VỚI NHỨNG ĐAU ỐM THÂN XÁC NHƯ THẾ NÀO 





chiều trước khi mặt trời lặn, chúng tôi cầu nguyện 
nửa giờ và cúng dường một cái bánh đơn giản. Sự 
cầu nguyện gồm nghi lễ cúng dường đến các hành 
tỉnh hay những vị trời trong bối cảnh thiền định của 
đạo Phật. Người Tây Tạng tin rằng bệnh động kinh 
gây ra bởi ảnh hưởng của các hành tỉnh. Kể từ đó 
Chojor đã thoát khỏi cơn động kinh. Sự chữa bệnh 
như vậy là kết quả của sự mở rộng tâm với thái độ 
tích cực, mời gọi năng lực chữa lành từ nhiều nguồn 
năng lực (trong trường hợp này là từ những hành 
tinh) và tin tưởng vào những hiệu quả chữa bệnh. 
Đây là sự chữa lành không qua những phương tiện 
vật chất, mà qua những sức mạnh tâm linh và tình 
thần. 


Không phải chỉ những vị thầy tâm linh hay 
những tu sĩ mới có thể hồi phục từ bệnh tật nặng 
nề. Một người bạn tốt của tôi đã sống sót nhờ thiền 
định khi được tuyên bố mắc bệnh sắp chết, và 
trường hợp của anh ta không phải là phi thường. 
Harry Winter năm 1988 đã bảy mươi tư tuổi, được 
chẩn đoán là ung thư phổi, và chỉ còn sống được sáu 
tháng. Nhưng là một thiền giả, Harry rất tin tưởng 
là tâm mình có thể ít nhất cũng làm căn bệnh chậm 
lại. Thêm vào sự thiền định nhằm vào việc buông 
lỏng tâm thức và tẩy trừ những chướng ngại tâm 
thức, ông ta bắt đầu một pháp quán tưởng chữa 
lành nửa giờ trong một ngày. 


Ông ta đã giải phẫu hai lần, các bác sĩ rất ngạc 
nhiên vì bệnh ung thư của ông đã giảm hẳn. Khi 


147 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bệnh ung thư tái phát sau năm năm, ông đã từ chối 
lần giải phẫu thứ ba vì có thể làm ông nằm liệt 
giường. Ông tiếp tục thiển định sâu xa mỗi ngày, 
đem những cảm nhận an bình và nồng ấm vào 
những ngày cuối đời. Trong một quãng thời gian, 
ông đã thiền định tám giờ một ngày. 

Vào ngày sinh nhật thứ tám mươi, Harry hoàn 
toàn thoát khỏi bệnh ung thư và sức khỏe tốt hơn 
sáu năm trước với sự ngạc nhiên của các bác sĩ. Sự 
gặt hái của thiền định đem đến cho ông một tâm 
linh phong phú và sâu sắc. 


Sự thiền định Harry áp dụng là quán tưởng cam 
lồ chữa lành từ Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva), 
vị Phật của sự tịnh hóa. Trong tâm thức, ông thấy vị 
bổn tôn ngồi trên đỉnh đầu và rót cam lô xuống thân 
thể mình. Harry nghĩ đến cam lô như là “những 
nguồn trợ giúp” tiếp xúc và chữa lành những tế bào 
ung thư trong thân thể, và cũng tịnh hóa mọi phiền 
não nhiễm ô. Sự thiền định của Harry luôn luôn 
bao gồm ước muốn tịnh hóa tất cả chúng sanh và 
toàn thể pháp giới. Những bài tập chữa bệnh mà 
Harry ởi theo là một trong những nguyên lý chính 
mà cuốn sách này hướng dẫn trong các chương sau. 


148 


L 


NHỮNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 


NGUỒN NĂNG LỰC 


\ Ÿới hầu hết việc thiên định chữa bệnh, 

điều rất quan trọng là dựa vào một sự 
ban phước hay năng lực từ “nguồn năng lực” như 
một trợ giúp trong việc chuyển hóa đau khổ. 


Nguồn sức mạnh là một công cụ - một phương 
tiện thiện xảo - có thể khơi dậy năng lực và trí huệ 
bên trong chúng ta để chữa bệnh. Một Phật tử có 
thể dùng hình tượng, sự hiện diện và năng lực ban 
phước của một vị thiêng liêng như đức Phật. Những 
người khác có thể dựa vào bất cứ thị kiến nào về 
Thượng Đế hay hình ảnh thiêng liêng theo sự tin 
tưởng của họ. Nguồn của sức mạnh có thể là bất 
cứ hình tướng tích cực, thiên nhiên, tỉnh túy, năng 
lực nào - mặt trời, mặt trăng, hư không, nước, sông 
ngòi, đại dương, không khí, lửa, cây cối, bông hoa, 
người, thú vật, ánh sáng, âm thanh, mùi vị - bất cứ 
khía cạnh nào của năng lực mà người ta có thể tìm 
thấy cảm ứng và sự chữa lành. 


Ví dụ, người ta có thể quán tưởng trong bầu trời 
một quả cầu ánh sáng trong sáng, thanh tịnh, chiếu 


149 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sáng và tưởng tượng nó là tỉnh túy thanh tịnh của 
vũ trụ và là hiện thân của tất cả những năng lực 
chữa lành. 


Nói chung, hình tướng của những bậc tâm linh 
(như Đức Phật, Đức Mẹ Đồng Trinh ban ơn, Thánh 
Krishna, hay Đức Chúa Giêsu) hiệu quả hơn những 
hình tướng thông thường. Vì những hình tướng đó 
biểu hiện và hiện thân sự an vui tối hậu của chân 
lý vũ trụ. Tuy nhiên, nguồn sức mạnh tốt nhất cho 
bạn là cái bạn cảm thấy thích hợp nhất: bất cứ hình 
ảnh quán tưởng nào hoặc sự hiện diện gây cảm ứng 
ấm áp, an bình và năng lực tích cực. 


Sau khi xác định một nguồn sức mạnh, điều 
quan trọng là để nhiều ngày suy nghĩ về nguồn sức 
mạnh và thiết lập một mối liên kết với năng lực của 
nó, trước khi chúng ta bắt đầu tu tập thiền định 
này. Về sau, khi thực hành những bài tập chữa 
bệnh thực tế (được diễn giải ở phần hai cuốn sách), 
chúng ta có thể làm mới lại sự liên kết với năng lực 
của nó bằng quán tưởng, kinh nghiệm và có sự tin 
tưởng sâu xa vào nó. 


Nếu việc quán tưởng một nguồn sức mạnh đặc 
biệt lại gây ra sự gò bó, chật hẹp và căng thẳng, thì 
cho dù đó là đối tượng thiêng liêng thật sự, chúng 
ta vẫn đang nhìn nó trong cách sai lầm, với một 
tâm thức bám chấp đặt nền tảng trên nhầm lẫn và 
chấp ngã, và điều đó sẽ không giúp chúng ta xoa 
dịu vấn đề. 


Mặt khác, khi chúng ta cảm thấy điều gì đó 


150 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





đúng cho mình, ta có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu 
và sự lớn mạnh tâm linh, tình cảm của chúng ta. 


Khi chúng ta nối kết với nguồn sức mạnh, chúng 
ta cần cảm thấy và nắm giữ sự bình an và năng lực 
mà nó tạo ra cho ta. Với thái độ đúng, bất cứ một 
đối tượng nào cũng có thể trở thành mạnh mẽ phi 
thường. Ngài Paltrul Rinpoche kể câu chuyện sau: 


Một người đàn bà với lòng sùng tín lón lao dặn 
con trai mình (thường xuyên đi Ấn Độ lo công 
việc buôn bán) đem về cho bà một vật thiêng 
hêng từ Ấn Độ - xứ sở của đức Phật. Người con 
đã quên ởi, cho đến khi về gần tới nhà. Anh 
ta bèn lấy một cái răng từ xác con chó, gói lại 
trong túi lụa thêu kim tuyến, rồi đưa cho mẹ 
và bảo: “Mẹ ơi! con mang cho Mẹ chiếc răng 
của đức Phật mà Mẹ tôn kính đây!” Từ đó đến 
cuối đời, người Mẹ thờ phụng chiếc răng với tất 
cả lòng tin và tôn sùng như thể đó là răng của 
đức Phật. Những biểu hiện kỳ diệu xuất hiện 
từ chiếc răng, và đến lúc người Mẹ chết, ánh 
sáng cầu vồng bao quanh cơ thể của Bà như 
một biểu hiện của sự chứng đắc tâm linh cao. 


Một số người có thể nghĩ rằng họ quá “khôn 
ngoan” nên không thể dựa vào một hình ảnh để 
giúp đố họ. Họ thấy rằng bất cứ hình ảnh hay quán 
tưởng nào cũng chỉ là một sự “giả tạo”, là một vật 
bên ngoài. Nhưng trái lại, việc sử dụng hình ảnh 
tưởng tượng giúp chúng ta rút ra được sức mạnh 
tiềm tàng mà chúng ta vốn đang sẵn có. Cái mà 


1ỗ1 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


chúng ta chọn như là hình tướng hay hình ảnh của 
nguồn sức mạnh không mấy quan trọng, vì nó thực 
sự là trí huệ vốn có bên trong chính ta mà ta đang 
tiếp xúc. Vấn đề là ở chỗ ta tin tưởng và mở rộng 
ra với trí huệ đó, như là một sự tôn vinh thật tánh 
của vũ trụ. 


Trong việc trau giồi nguồn sức mạnh, chúng ta 
phải nới lỏng những thái độ chật hẹp, cứng rắn và 
những cảm nhận tạo nhiều khó khăn cho chúng ta, 
và phát triển một tâm tích cực mở rộng với sự chữa 
lành. 


Nếu nguồn sức mạnh đem đến một cảm giác ấm 
áp, an bình và sức mạnh cho ta khi quán tưởng về 
nó, chúng ta biến nó thành của ta. Giờ đây ta có 
thể vận dụng sức mạnh đó để chữa lành những khó 
khăn tình cảm, tâm thức và tâm linh của chúng ta, 
và phát triển sức mạnh của tâm. 


ÁNH SÁNG NHƯ LÀ MỘT PHƯƠNG 
TIỆN CHỮA BỆNH 


Thêm vào sự thiển định về một nguồn sức 
mạnh, chúng ta cũng có thể sử dụng trí tưởng 
tượng của chúng ta để quán tưởng những biểu hiện 
của đất, nước, gió, lửa, hư không hay ánh sáng như 
một cách đem lại những ban phước và những năng 
lực chữa bệnh. Ví dụ, chúng ta có thể thấy và cảm 
nhận năng lực của đất làm vững chắc và làm mạnh 


152 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





mẽ. Không khí có thể loại bỏ, tẩy rửa và tạo cảm 
ứng. Lửa có thể làm ấm áp, nồng nhiệt, chuyển hóa, 
tỉnh lọc và truyền sức mạnh. Nếu một vấn đề đặc 
biệt đòi hỏi phải được làm nguội đi những cảm xúc, 
chúng ta có thể quán tưởng sức mạnh của nước làm 
êm du và tịnh hóa. 


Về tất cả sức mạnh của những yếu tố trên, ánh 
sáng là phương tiện đầy sức sống nhất, được sử 
dụng trong kinh điển đạo Phật để chữa bệnh và 
tiếp nhận những ban phước. 


Tất cả chúng ta đều biết theo trực giác ánh 
sáng là lực tích cực, và dựa trên một mức độ thực 
nghiệm, chúng ta có thể thấy ánh sáng quan trọng 
trong thiên nhiên và quanh ta biết bao. Ánh sáng 
làm ngũ cốc và thực vật phát triển trên trái đất. 
Chúng ta có thể thấy lá cây trồng trong nhà hướng 
theo ánh sáng để nhận sự nuôi dưỡng. Ngay cả với 
những người không tôn giáo, một ngày nắng đẹp 
cũng làm họ cảm thấy như một sự ban phước, và 
những người làm việc văn phòng hạnh phúc hơn 
khi được ngôi gần cửa sổ, ở đó họ có thể nhận biết 
ánh sáng ban ngày và sự rộng mở bên ngoài. 


Theo tính chất tâm linh, ánh sáng là trung tâm 
của nhiều truyền thống, việc hành lễ tại những 
buổi hội và lễ kỷ niệm khác với những ngọn nến, 
ngọn đèn trang trí hay lửa thiêng. Ánh sáng được 
nối kết với thiêng liêng trong một số niềm tin. Ví 
dụ, trong Chí Tôn ca (Bhagavad Gita) của Ân Độ 
giáo, Đấng Chí Tôn hiển lộ như một hiện hữu tràn 


153 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ngập ánh sáng rực rõ. Và trong Tân Ước, Đức .Jesus 
Christ công bố: “Ta là ánh sáng của thế giới.” 


Trong quan điểm Phật giáo, ánh sáng được hiểu 
theo hai cấp độ, tương đối và tuyệt đối. Chúng ta có 
thể thấy những dạng của ánh sáng tương đối trong 
thế giới tự nhiên, cảm nhận sự ấm áp, quan sát và 
đo lường ánh sáng bằng những dụng cụ. Vượt lên 
ánh sáng tương đối là ánh sáng tuyệt đối hay Phật 
quang của nhất thể và rỗng rang. Chúng ta có thể 
thu thập một số hiểu biết về ánh sáng tuyệt đối từ 
những câu chuyện kể của người có kinh nghiệm cận 
tử về sự hòa nhập và trở thành một với ánh sáng 
rực rỡ, không còn cảm giác bản ngã bị tách biệt với 
sự an vui của ánh sáng phi thường này. Mặc dù 
chúng ta cố gắng mô tả chúng, ánh sáng tuyệt đối 
vượt qua giới hạn không gian, thời gian, đo lường 
hay khái niệm. Nó không tách biệt với tâm giác ngộ 
và sự rộng mở toàn bộ. 

Theo những giáo lý mật truyền của phái 
NyIngma trong Phật giáo Tây Tạng, toàn bộ thiên 
nhiên là một biểu lộ của ánh sáng tuyệt đối. Tuy 
nhiên, vì sự chấp ngã và những tri giác nhị nguyên 
của chúng ta làm khởi lên từ sự bám chấp này - ý 
niệm về một cái “tôi” tách biệt khỏi chung quanh, về 
“chủ thể” khác biệt với “đối tượng” - mà thiên nhiên 
xuất hiện trước chúng ta như là cứng chắc và tách 
biệt. Trích dẫn trong Chuỗi Tràng Hạt Vàng (gSer 
Phreng), một luận thư Tantric cổ, Ngài Runkhyen 
Longchenpa mô tả thần bí về năm “ánh sáng thuần 


154 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





khiết” của trí huệ chư Phật trong sự xuất hiện giữa 
thế gian của chúng: 


Do bám chấp vào cái ngã, 

Của ánh sáng xanh, trắng, vàng, đỏ và lục, 
Mà chúng xuất hiện như năm nguyên tố thô 
(năm đạ!) 

Hư không, nước, đất, lửa, và gió. 


Mặc dù những lời dạy ấy về ánh sáng có thể 
khiến Phật tử quan tâm, bất cứ ai tập trung chính 
vào sự chữa bệnh hằng ngày của tâm không cần 
thiết phải lưu tâm nhiều đến chúng. Điểm cần hiểu 
là ánh sáng có thể là nguồn chữa bệnh và hoan hỷ 
vĩ đại mà người ta thực hành trong thiền quán để 
làm dịu đi những vấn đề của họ. 


Trong những bài tập chữa bệnh rút từ giáo lý 
đạo Phật, bất cứ hình ảnh ánh sáng gì sống động 
và gây cảm hứng mà ta có thể quán tưởng đều có 
ích, ngay cả nếu chúng ta tri giác ánh sáng như là 
tương đối hơn là tuyệt đối. Vì trong đa số khái niệm 
của mọi người, ánh sáng thiên về rộng mở và phát 
triển, thiển quán về ánh sáng có thể làm buông lỏng 
sự chấp ngã và đem đến cho chúng ta cảm nhận an 
bình và rỗng rang. 


QUÁN TƯỞNG ÁNH SÁNG 


Luôn luôn khi chúng ta mời gọi ánh sáng hay 
bất cứ những phương tiện chữa bệnh nào khác, 
chúng ta cần phải quán tưởng một hình ảnh hay sự 


155 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


hiện diện, để cảm nhận những phẩm tính tích cực 
tốt đẹp của nó, và tin vào năng lực chữa lành của 
nó. Khi bạn thực hành, bạn có thể thấy rằng khả 
năng thiền định về ánh sáng sẽ sâu thắm và mạnh 
mẽ thêm. 


Bạn có thể thấy ích lợi khi cách quán tưởng 
ánh sáng rớt xuống như mưa trên bạn, tràn ngập 
và chiếu sáng thân, tâm bạn với sự nồng ấm chữa 
lành của nó, đem lại sự rộng mở và thơ thới cho bất 
cứ cái gì nó xúc chạm. Hay bạn có thể quán tưởng 
ánh sáng đến từ nguồn sức mạnh của mình. Có thể 
ánh sáng có hình dạng những tia sáng màu sắc cầu 
vồng. Hãy cảm nhận rằng nó hoàn toàn tràn ngập 
trong tâm và thân, đem lại hÿ lạc, an bình, và sự 
khỏe mạnh, làm ấm áp và chữa lành những phần 
cơ thể có vấn đề trong chốc lát, hoặc hòa tan chúng 
trong ánh sáng và an bình. Mỗi một phần trong cơ 
thể của bạn, xuống đến tận những tế bào cuối cùng, 
đều tràn ngập ánh sáng một cách không cố gắng. 
Bấy giờ hãy cảm nhận thân mình được chuyển hóa 
thành một thân ánh sáng, hay có thể là ánh sáng 
ngọn lửa rực rỡ ấm áp nếu hình ảnh này giúp được 
cho bạn. 


Thỉnh thoảng, bạn cảm thấy cần sự an toàn và 
bảo vệ về mặt tình cảm. Bấy giờ bạn có thể quán 
tưởng ánh sáng như một hào quang hay cái lều bọc 
quanh thân bạn, hay ánh sáng giống như một hình 
vỏ trứng che chở. Những quán tưởng như vậy làm 
bạn thoải mái và rộng mở, thậm chí được bảo vệ. 


156 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





Nếu cảm thấy bị bó buộc hay bao bọc, hoặc tách 
biệt, bị cô lập với thế giới và người khác, hãy cố 
gắng mở rộng sự thiền định này hoặc buông lỏng 
hay làm một điều gì khác. 


Thiển quán về ánh sáng có thể dùng để chữa lành 
những khó khăn đặc biệt, hoặc có thể giúp chúng ta 
cảm thấy rỗng rang và rộng thoáng hơn. Khi thiền 
quán về ánh sáng, chúng ta có thể quán tưởng ánh 
sáng phát triển vượt ngoài thân và chiếu ra ngoài 
không dứt. Chúng ta có thể thấy toàn thể thế giới 
xúc động, tràn ngập và được chuyển hóa thành ánh 
sáng thuần khiết và an bình. Nếu thiền quán về ánh 
sáng theo một cách thực sự rộng mở, chúng ta nhận 
ra rằng ánh sáng là vô tận, không có những ranh 
giới, giới hạn của thời gian, không gian. 

Tùy theo nhu cầu, ta có thể thấy ánh sáng chữa 
bệnh trong nhiều hình thức khác nhau. Nếu bạn có 
một cảm xúc khó khăn gắn chặt vào một vùng đặc 
biệt như ngực hay cổ họng, bạn có thể đặt tay lên 
đó với sự quan tâm chăm sóc chữa bệnh. Chỉ bằng 
sự tiếp xúc nhẹ nhàng, xoa bóp hoặc chà xát những 
vùng đó khi bạn thở, bạn có thể xoa dịu những khó 
khăn. Thêm nữa, có thể quán tưởng ánh sáng chữa 
bệnh với nhiều màu sắc từ bàn tay của mình. Một 
nhà thần bí Thiên Chúa giáo đương thời, Omraam 
IMMikhäI Avanhoy, có lời khuyên: 


“Khi bạn đang khổ đau lớn lao, hãy cầu xin 
ánh sáng giúp đố bạn. Hãy quán tưởng rằng 
từ những ngón tay của mình phát ra những tia 


157 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sáng đủ màu và hướng những ánh sáng đó đến 
những vùng bị đau. Bạn sẽ sớm cảm thấy dần 
dần giảm bớt đau đón.” 


Với một số người, thiền quán về ánh sáng tạo ra 
quá nhiều cảm giác bay bổng hoặc trôi bềnh bồng. 
Nếu điều này xảy đến, hãy trở lại bằng cách quán 
tưởng rằng mặc dù ánh sáng chữa lành là thuần 
khiết, trong sáng và phổ quát, bản chất bất động, 
bất biến của nó làm cho nó có sức nặng. 


ĐÁNH THỨC NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 


Tất cả chúng ta sở hữu năng lực vật chất và 
tâm linh mãnh liệt hơn nhiều so với ta nhận thức. 
Chúng ta có thể đánh thức sinh lực này để sử dụng 
trong thiền định và cuộc sống hằng ngày. Xét đến 
cùng thì năng lực và ánh sáng là như nhau. Để 
hưng vận đời sống của chúng ta, tinh thần và thể 
xác, ta có thể làm bùng cháy và lớn mạnh năng lực, 
ánh sáng và trí huệ vốn sẵn có. 


Như là một thực tập đánh thức sức mạnh này, 
hãy thiển định về thân thể bạn như một nguồn 
năng lực vĩ đại. Hãy ngồi chỗ thích hợp và ấm áp, 
với mắt nhắm hay mở phân nửa. Thỏ tự nhiên và 
bình lặng. Từ từ quán tưởng thân thể mình như 
một sự vật kỳ diệu, tuyệt vời, với da, xương, cơ bắp, 
thần kinh, những cơ quan khác và hàng tỷ tế bào 
đủ loại cần thiết cho phép lạ của đời sống. 


158 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





Nếu muốn, bạn có thể tưởng tượng tất cả những 
điều này với sự chính xác hơn của khoa học, dù rằng 
một cách tiếp cận như vậy là không cần thiết. Với 
sức mạnh chữa bệnh của thiền quán, điều then chốt 
là sử dụng bất cứ sự tưởng tượng nào có thể giúp 
bạn cảm nhận và tin tưởng rằng thân thể mình là 
một nơi chốn tích cực của sự phục hồi và năng lực 
bao la. 


Lúc bắt đầu, việc quán tưởng về một tế bào 
trong cơ thể thật sự có lợi ích, đi vào trong tế bào 
đó, thấy và cảm nhận sức sống tuyệt diệu của nó. 
Hãy hình dung sự bao la của nó. Nó có thể lớn như 
toàn bộ vũ trụ. 


Bạn phải thấy lợi lạc khi đem một số những 
phẩm tính của các nguyên tố đất, nước, gió, lửa vào 
sự tham thiền này - như sự phì nhiêu hay sức mạnh 
của đất, hay sự trong sạch, tẩy tịnh của không khí. 
Bạn cũng có thể thưởng thức sự phong phú và vẻ 
đẹp của một tế bào này bằng cách hình dung âm 
nhạc hay một âm thanh an bình khác, hoặc bằng sự 
tiếp xúc với tế bào và cảm nhận nó một cách sống 
động hay rung động với sức mạnh. 

Đau khi dành thời gian cho một, hai hoặc ba tế 
bào này, bạn hãy dần dần mở rộng sự thiền định để 
cảm nhận sự mênh mông của thân, sức mạnh và 
khả năng chữa bệnh đáng ngạc nhiên của nó. Hãy 
cảm nhận bạn đang ở một nơi đẹp đế, kỳ diệu và 
phong phú vô tận. 


159 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Bấy giờ, trở lại và nhìn một hay vài tế bào rực rõ 
và sáng sủa với ánh sáng. Hãy ghi nhận ánh sáng 
an bình, tuyệt diệu này, có thể thêm bằng cách 
tưởng tượng âm nhạc hay âm thanh vinh hiển. Hãy 
mở rộng sự thiền định của bạn bao gồm toàn thân 
bạn đang tỏa sáng rực rõ với sức khỏe và sự ấm áp. 


Sau đó, hình dung và cảm nhận rằng bất cứ sự 
tối tăm, lạnh giá, đau đớn, buồn phiền, căng thắng 
hay sự mất hài hòa của thân, tâm đều sẽ được chữa 
lành bởi ánh sáng rực rõ ấm áp này, bởi những cảm 
nhận của sự an bình, của những âm thanh. Tất cả 
mọi tế bào đều sinh động trong một sự tiếp thông 
với nồng ấm và hỷ lạc, giống như hàng tỷ tia sáng 
mặt trời tràn đầy thân thể bạn. Hãy trở lại với cảm 
giác này nhiều lần, an trú và sưởi ấm trong nó. 


Cuối cùng bạn có thể tưởng tượng ánh sáng và 
năng lực chiếu ra từ cơ thể bạn, giống như ánh sáng 
của lửa trại trong đêm tối. Bạn phải hình dung 
những tia sáng phát ra từ thân thể trong một vòng 
hào quang bảo vệ của năng lực chữa bệnh. Sau đó 
năng lực chữa bệnh phát triển rộng ra tiếp xúc với 
những người khác hay những nơi chốn khác, tràn 
ngập chúng trong ánh sáng và an bình. Dần dần, 
nếu bạn là một thiền giả có kinh nghiệm, năng lực 
này có thể mở rộng ra toàn thể vũ trụ. 


Dù bạn thiền định cách nào đi nữa, hãy kết thúc 
bằng sự buông lỏng và hòa nhập làm một với những 
cảm nhận của mình. 


Một bài tập khác để đánh thức năng lực chữa 


160 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





bệnh là quán tưởng chính bạn là bổn tôn, như đức 
Phật hay một đấng thiêng liêng nào khác. Hãy 
quán tưởng bổn tôn trong bạn và kêu gọi trí huệ 
hiện đến trong hình thức năng lượng và sức mạnh. 


ÁNH SÁNG CHỮA BỆNH VÀ NĂNG 
LƯỢNG TRONG ĐỜI SÔNG HÀNG 
NGÀY 


Chúng ta có thể biểu hiện một sự tỉnh giác về 
ánh sáng và năng lượng trong từng phần đời sống 
chúng ta. Sự tỉnh giác này có thể chuyển cuộc sống 
bình thường thành một chu kỳ chữa lành. 


Một sự thực hành tốt cho bất cứ ai, không kể 
khí chất hay kỹ năng trong thiền định, là thưởng 
thức ánh sáng của thiên nhiên - ánh sáng mặt trời, 
sự chuyển đổi tinh tế của ánh sáng trong ngày và 
những mùa khác nhau trong năm, những buổi 
hoàng hôn đẹp đẽ, ánh sáng của trăng sao, ánh 
sáng dịu của một ngày nhiều mây. 


Chúng ta cũng có thể trau giổi một tỉnh giác 
về ánh sáng thuần khiết tuyệt đối trong thế giới 
hằng ngày, ít nhất là trên ý niệm. Khi chúng ta 
sống trong cuộc sống quen thuộc hằng ngày, bất cứ 
sự tỉnh giác nào về ánh sáng của vũ trụ có thể giúp 
chúng ta lòng tự tin và sức mạnh. 

Vì thế, khi bạn ngồi đừng ngồi như một cục 
đá. Hãy ngồi trong sự thoải mái nhưng linh hoạt, 


161 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


với một cảm nhận thưởng thức ánh sáng và năng 
lượng, giống như bạn là một ngọn nến tỏa sáng. 


Khi bạn suy nghĩ, đừng nghĩ với một tâm hỗn 
độn, tranh chấp hay thù ghét. Hãy biết rằng ánh 
sáng của tâm có thể khơi gợi sự trong sáng rỗng 
rang và thanh bình. 


Khi bạn nói, hãy nói với một giọng không thô 
bạo cũng không yếu đuối. Giống như ánh sáng và 
năng lượng, giọng nói bạn phải mạnh mẽ, rõ ràng 
và êm dịu. 

Khi bạn đi, đừng đi như một con rối bằng xương 
bằng thịt bị lôi kéo theo nhiều hướng bởi những 
sợi dây của đam mê hay dục vọng. Nếu bạn cảm 
nhận sự hiện diện của ánh sáng chữa bệnh và năng 
lượng, bạn có thể đi với cách thưởng thức chúng. 
Thay vì chỉ đi chậm chạp và nặng nề, nhưng qua 
tỉnh giác về ánh sáng, bạn có thể cung cấp năng lực 
và sự duyên dáng cho những cử động của bạn. Hãy 
thưởng thức cảm giác trải rộng của một người đang 
sống và mở rộng thân thể trong một tư thế thoải 
mái, ngay ngắn. 


Khi bạn tiếp xúc với đồ vật, không nên tiếp xúc 
như người máy cầm nắm dụng cụ. Hãy đưa tay tới 
như thể năng lực chữa lành từ bàn tay bạn phát ra, 
tiếp xúc với đồ vật mà đồ vật đó tự nó là một nguồn 
ánh sáng. 

Ánh sáng không chỉ ở trong ta mà ở mọi nơi 
quanh ta. Mặc dù ánh sáng tuyệt đối của nhất thể 


162 


NHỨNG NĂNG LỰC CHỮA LÀNH 





vượt khỏi khái niệm hay hình ảnh, chúng ta có thể 
cảm nhận hay hình dung ánh sáng dưới dạng tương 
đối của nó có thể thấy được một cách tỉnh tế trong 
không khí và môi trường quanh ta hằng ngày. Mọi 
cử chỉ và tư tưởng của bạn có thể hòa hợp với một 
thế giới của ánh sáng. Ngay cả một động tác của 
ngón tay bạn cũng có thể là sự phô bày, hưởng thụ 
và tán thưởng của ánh sáng và năng lượng. 


Cũng như với sự thiền định về ánh sáng, tỉnh 
giác về ánh sáng trong cuộc sống hằng ngày đôi khi 
có thể trở thành một dạng cảm giác trôi nổi hay khó 
chịu. Lúc đó bạn có thể quán tưởng ánh sáng trong 
thân bạn, hay chỉ ở đôi chân, ánh sáng trĩu nặng. 
Hãy cảm nhận thân thể bạn nặng vừa đủ để không 
bị trôi bềnh bông và chân bạn tiếp xúc vững chãi 
với nền đất chắc chắn. 

Chúng ta phải nhận biết bài tập đặc biệt nào 
thích hợp với nhân cách và những khả năng của 
chính mình. Một số người trong chúng ta có thể khó 
khăn trong việc tiếp xúc với những cảm giác thật sự 
của mình, và chúng ta có thể không sẵn sàng cho 
việc thực hành trong đời sống hằng ngày. Nếu bạn 
cảm nhận sự gò bó và khép kín, đó là bạn đang thực 
hành sal phương thức này. Nếu cảm thấy bị choáng 
váng hay tâm trạng thất thường, hãy chuyển sang 
một thực hành bình thản hơn, hay đơn giản là có 
thể làm một việc gì khác. 

Các thiền sinh thường hỏi tôi là những bài tập 


Z 


chữa bệnh này có “đúng cho họ không” hoặc họ đang 


163 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


làm “đúng cách” không. Bao giờ chúng ta cũng phải 
làm điều gì khiến ta cảm thấy thoải mái và rộng 
mở, đó là sự hướng dẫn chung nhất. 

Tỉnh giác với ánh sáng là một cách khơi dậy 
năng lực chữa lành. Cũng có nhiều phương pháp 
khác. Những hoạt động thân thể là cách đem lại 
quân bình lớn cho cuộc sống và khơi dậy năng lực 
trong ta. ĐI bộ, tập Hatha Yoga hay những bài tập 
khác, khiêu vũ, ca hát - tất cả những điều đó đều là 
tôn vinh đời sống và đem lại sức khỏe. 


164 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 


NHẬP ĐỀ 


M: số bài tập sau đây được lấy trực tiếp 
từ kinh điển của Phật giáo Tây Tạng, 
trong khi những bài tập khác được tác giả chi tiết 
hóa, đặt căn bản trên những nguyên lý trong kinh 
điển. Hãy chọn bài tập nào thích hợp với hoàn cảnh 
của bạn. 


Để trầm mình vào một bài tập chữa bệnh, bạn 
cần phải làm quen với những phương tiện chữa 
bệnh được đưa ra ở Phần Một, chúng có thể được áp 
dụng cho bài tập riêng biệt. 


Đa số những thực tập này được xây dựng trên 
bốn bước căn bản: 


1. Nhận thức những vấn đề cần được chữa lành, 
2. Dựa trên nguồn của năng lực, 

3. Áp dụng những phương tiện chữa bệnh, 

4. Đạt được kết quả của chữa bệnh. 

Trong một số bài tập nguồn năng lực không 


được giới thiệu. Trong một số bài tập cũng không 


165 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


giới thiệu hình ảnh, nhưng bạn phải quán tưởng 
bất cứ hình ảnh nào thích hợp. 


Để tạo hiệu quả thực sự cho việc chữa bệnh, 
chúng ta cần phải có sức mạnh của trí tưởng tượng, 
sự hiểu biết, những cảm nhận và năng lực tin tưởng 
vào quá trình chữa bệnh. Chúng ta càng thấy, hiểu 
biết, cảm nhận và tin tưởng vào quá trình chữa 
bệnh thì những lợi lạc của việc chữa bệnh càng sâu 
hơn. 


Chúng ta có thể làm mạnh mẽ mỗi bước trong 
bốn bước căn bản trên qua bốn phương thức thiền 
định. Chúng ta có thể (1) thấy hay hình dung mỗi 
một phương thức như một hình ảnh, (2) nghĩ về 
tên của mỗi phương thức, (3) cảm nhận những tính 
chất của nó, và (4) tin vào hiệu quả của nó. 


Những phương thức này đặt nền trên sự hiểu 
biết rằng những tư tưởng có được sức mạnh khi 
nó có một hình dạng cụ thể trong tâm thức ta. Sự 
nhìn thấy làm cho sự vật sống động và tức thời đối 
với ta. Khi chúng ta định danh điều gì, ta tạo sức 
mạnh cho nó và liên hệ nó với ta qua sức mạnh của 
tư tưởng. Khi cảm nhận điều gì, ta hoàn toàn thể 
nhập vào chúng. Khi ta tin tưởng vào sức mạnh và 
hiệu quả của điều gì, nó trở thành một thực tại. 


Ví dụ, để chữa buồn rầu, chúng ta phải áp dụng 
bốn phương thức thiền định cho bốn bước căn bản. 
Thoạt tiên, hãy hình dung nỗi buồn như một hình 
ảnh. Nhận biết nỗi buồn một cách bình an và hiện 
thực. Hãy để cảm xúc hay cảm giác buồn rầu xảy 


166 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





đến để sau đó bạn có thể giải thoát nó. Đôi khi có 
thể ích lợi - dù không nhất thiết - phải định vị nỗi 
buồn tập trung ở một nơi nào đó trong cơ thể như 
đầu, cổ họng, ngực hay chấn thủy. Có thể toàn thân 
bạn có vẻ căng thẳng. Bất cứ nỗi buồn ở chỗ nào, 
bạn có thể thấy (quán tưởng) nỗi buồn là một hình 
ảnh như một khối băng. Điều này có thể giúp tâm 
thức bạn tiếp xúc với điểm đau ốm này với những 
năng lực chữa bệnh. 


Quán tưởng, cảm nhận, định danh và tin tưởng 
- nhưng không trụ chấp - đối với cơn bệnh sẽ giúp 
chúng ta nắm chắc được điều gì sai, nhờ đó chúng 
ta có thể điều trị được đúng cách. 


Hãy hình dung nguồn sức mạnh dưới dạng quả 
cầu sáng giống như mặt trời, với những phẩm tính 
như sức nóng, hỷ lạc và sự vô biên. 


Hãy hình dung phương tiện chữa bệnh dưới 
dạng những tia sáng rực mạnh mẽ làm tan đi tảng 
băng buồn rầu trong thân bạn chỉ bằng việc tiếp 
xúc, giống như tia sáng nóng của mặt trời trên tảng 
băng. 


Hãy hình dung bạn được tràn ngập bởi ánh 
sáng và sau đó chuyển hóa thành thân ánh sáng 
chữa bệnh rực rõ với sự ấm áp, hỷ lạc và rộng mở. 

Thứ hai, bên cạnh việc hình dung thấy những 
hình ảnh đó, chúng ta cũng có thể định danh và 
nhận biết nỗi buồn, nguồn sức mạnh, phương tiện 
chữa bệnh, và đạt được sự khỏi bệnh. 


167 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Thứ ba, không chỉ thấy và định danh chúng mà 
ta còn cảm nhận nỗi buồn nhưng không trụ chấp 
trong nó. 


Hãy cảm nhận sự hiện diện của nguồn sức 
mạnh. 


Hãy cảm nhận năng lực của phương tiện chữa 
bệnh, bằng cách kêu cầu năng lực chữa bệnh này 
và cho nó hình thức thích hợp với nhu cầu và hoàn 
cảnh của bạn. Nó có thể là một luồng gió mạnh xua 
tan những phiền não, hay sự nuôi dưỡng, một cơn 
mưa nhẹ, hay năng lượng ánh sáng, hoặc sức mạnh 
tịnh hóa của lửa, hay bất cứphương tiện chữa bệnh 
nào khác thích hợp với bạn. 


Hãy cảm nhận toàn thân bạn tràn ngập năng 
lực chữa bệnh đầy nồng ấm, hÿ lạc, hạnh phúc, 
mạnh mẽ và rộng mỏ. 


Sau đó, cuối buổi tập không cần có tư tưởng hay 
hình ảnh nào nữa mà chỉ đơn giản buông lỏng và 
mở rộng với bất cứ cảm nhận nào bạn có. 


Cuối cùng, không chỉ hình dung thấy, định rõ 
và cảm nhận mà phải hoàn toàn tin tưởng rằng 
nỗi buồn của bạn hiện hữu ở dạng tảng băng; rằng 
nguồn sức mạnh đang hiện diện trước bạn với năng 
lực tuyệt đối để chữa bệnh; rằng phương tiện chữa 
bệnh có thể chữa lành bạn chỉ qua tiếp xúc; và rằng 
bạn hoàn toàn được chữa lành và chuyển hóa thành 
thân thể ánh sáng chữa bệnh của sự ấm áp, hỷ lạc 
và rỗng rang. 


168 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





Hãy cảm nhận và tin tưởng rằng vấn đề của bạn 
đã được chữa lành. Hãy vui thích trong sự chữa lành 
như bạn thấy và cảm nhận nó xảy đến. Hãy tìn tưởng 
rằng khó khăn của bạn được xoa dịu, tịnh hóa, tan 
biến hay loại bỏ. Sau đó, không có những tưởng niệm 
hay hình ảnh, đơn giản chỉ thư giãn và mở rộng với 
những cảm nhận mà bạn có trong cuối buổi tập. 


Một số vấn đề sẽ biến mất một cách nhanh 
chóng không dấu vết. Những vấn đề khác có thể 
cần nhiều buổi tập. 


Ngoài ra, chúng ta cần thực tế về phạm vi khả 
năng của chính mình trong việc cải thiện thế giới 
quanh ta hay thay đổi những vấn đề xảy đến. Tuy 
nhiên, mặc dầu thiển định không luôn thay đổi 
những hoàn cảnh của chúng ta thì thái độ của ta 
đối với chúng luôn có thể thay đổi. Chúng ta có thể 
hạnh phúc và an bình hơn. Điều này tự thân nó sẽ 
cải thiện hoàn cảnh hoặc thay đổi cách hành động 
của những người khác quanh ta. 


Trong bối cảnh của những bài tập chữa bệnh, 
điều quan trọng là tin tưởng vào sức mạnh của 
thiền định đem đến cho ta sự an bình. Chúng ta 
phải hoàn toàn đưa mình vào bài tập và cảm nhận 
mạnh mẽ hết mức rằng vấn đề đã hoàn toàn biến 
mất. Không nên lo lắng về những hoàn cảnh khó 
chữa lành. Trong thời gian thiền định, chớ nên để ý 
bất cứ điều gì ngoại trừ sự khơi dậy năng lực chữa 
bệnh và tin tưởng vào sức mạnh của nó. Đây là cách 
đánh thức sức mạnh bên trong của tâm và thân. 


169 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Trong cuộc sống hằng ngày khi chúng ta bắt 
đầu con đường chữa bệnh, tốt nhất là giải quyết 
một vấn đề đơn giản như thay đổi thói quen lo lắng 
về thời tiết hay nói quá nhiều mà không suy nghĩ. 
Tương tự, khi thực hành những thiền định chữa 
bệnh, trước tiên giải quyết một vấn đề đơn giản sẽ 
dễ dàng hơn là giải quyết những vấn đề phức tạp. 
Phương pháp đơn giản này phát sinh ra sự khéo 
léo, thói quen và cảm hứng để giúp ta dần dần đối 
phó được với những vấn đề lớn hơn. 


Nếu bạn đang thực hành chữa bệnh đối với 
một khó khăn đặc biệt trong nhiều buổi tập, không 
cần thiết mỗi lần lại bắt đầu bằng việc cảm nhận 
hay quán tưởng hình ảnh của vấn đề. Sau một thời 
gian, bạn có thể bắt đầu thiển định ngay về năng 
lực chữa bệnh. 


Ngoài ra, cũng nên suy nghĩ về nỗi buồn và cố 
gắng xác định đặc tính của nó. Có thể ích lợi nếu 
bạn có thể cảm nhận được nó nóng hay lạnh. Nếu 
là lạnh, hãy quán tưởng ánh sáng, nước hay không 
khí ấm áp như phương tiện chữa bệnh. Nếu vấn đề 
là nóng, hãy quán tưởng ánh sáng, nước, không khí 
lạnh. Hãy làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy đúng và 
nếu không cần phải áp dụng nhiệt độ, bạn có thể 
thực hành bất cứ điều gì là tự nhiên với bạn. 

Cũng nên nhớ rằng, nếu bạn đã cảm thấy tích 
cực, đây là thời gian làm cho cảm thức về hạnh 
phúc của bạn được sâu hơn nhờ thiền định và lúc 
nào cũng sẵn sàng đối phó với những phiền não khi 


170 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





chúng xảy đến. Bạn có thể tham thiền ánh sáng 
hay nguồn sức mạnh của bạn, hoặc dùng bất cứ kỹ 
thuật chữa bệnh nào. Dù bạn thực hành bất cứ sự 
chữa bệnh nào, hãy luôn luôn trau giổi thiền định 
của bạn như một ốc đảo bình an. 


KHAI THÔNG NHỮNG BẾỂ TẮC NĂNG 
LƯỢNG 


1. Giải thoát những sông cùm của căng 
thẳng 


Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sự tiếp cận thông 
thường. Sự tiếp cận này tự thân nó sẽ hữu ích như 
một bước sơ bộ cho thiển định hay bất kỳ kiểu hoạt 
động nào. 


Tập trung sinh lực và sau đó buông lỏng là cách 
tốt để giải thoát bất cứ sự căng thẳng vật chất hay 
tinh thần nào. Hãy tập trung tâm thức bạn, cảm 
thấy sự căng thẳng, rồi buông xả. Đây là cách đơn 
giản để làm thông thoát những bế tắc năng lượng 
trong tâm và thân. 


Khi bạn cảm thấy căng thẳng, trước tiên hãy 
tập trung cảm nhận áp lực ở đâu. Thường thì bạn 
có thể xoa dịu căng thẳng chỉ bằng việc hướng sự 
tỉnh giác đến nơi đó rồi buông xả. Nếu những cơ 
bắp bị căng thẳng ở nơi nào, hãy thư giãn khi tỉnh 
giác về sự buông xả có mặt ở đó. 


171 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Hãy giải thoát sự căng thẳng hay lo âu trong 
đầu bạn bằng việc buông lỏng các cơ mặt, trán và 
buông xả mọi căng thẳng. Bạn cũng có thể tưởng 
tượng rằng một ánh sáng chữa bệnh mở rộng và 
làm thư giãn sự siết chặt hay đau đón trong đầu 
bạn, hoặc sự căng thẳng ở bất cứ đâu. 


Một phương pháp đơn giản khác là đưa tay qua 
khỏi đầu và nắm chặt bàn tay lại. Hít vào khi đưa 
tay lên, gồng cơ bắp, giữ tư thế đó một lúc, sau đó 
tháo lỏng kết hợp với thở ra. Một tiếng ngáp to có 
thể giúp bạn trong lúc tháo lỏng. Hãy cảm nhận 
rằng mọi căng thẳng được giải thoát như nắm tay 
của bạn mở ra và buông xả. Nếu bạn hình dung 
hơi thở ra như một cơn gió ấm áp quét đi mọi căng 
thẳng sẽ có lợi. Hãy giải thoát hơi thở trong sự vô 
tận của hư không. 


Bất cứ bước nhỏ nào khiến ta cảm thấy ít căng 
thẳng hơn đều giúp ta được nhiều, nếu thái độ của 
ta là tích cực và hiến mình hoàn toàn cho sự giải 
thoát. 


2. Hồi phục trăng lực của an bình uà hạnh 
phúc 

Như được mô tả ở chương trước, nguồn sức mạnh 
là phương tiện căn bản của việc chữa bệnh. Việc gợi 
lại hình ảnh này có thể cho chúng ta sự thoải mái 
sẵn có những khi thân tâm ta mệt mỏi và cuộc sống 
dường như trống rỗng, vô vọng và vô nghĩa. 


172 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





Hãy thư giãn trong ít phút. Hít sâu vài hơi, thải 
ra những năng lực tiêu cực hay năng lực chết khi 
bạn thở ra. Bây giờ quán tưởng nguồn sức mạnh, 
an nghỉ tâm bạn và tập trung trọn vẹn ở đó. Không 
nên chạy theo hay quá phấn khích trong thiền 
quán. Hơn nữa, hãy để những cảm giác thoải mái 
và tịch cực này khởi lên do hình ảnh gợi lên trong 
bạn. Hãy từ từ xây dựng một tri giác tự tin rằng 
hình ảnh này là hiện thân của mọi năng lực tích 
cực hoặc những bậc thiêng liêng của toàn vũ trụ. 
Hãy an trụ với hình ảnh và hiến mình trọn vẹn cho 
nó. Hãy an trụ trong những cảm nhận về sự ấm 
áp và hoan hỷ mà nó sinh ra và vui thích với bất 
cứ cảm nhận tích cực nào xảy đến. Cuối cùng, hãy 
buông xả những hình ảnh, thư giãn và tỉnh giác 
hiện diện trong những cảm nhận của bạn. 


3. Nuôi dưỡng đóa hoa của trăng lượng tích 
cực 


Thiền định về một hình ảnh đẹp trong thiên 
nhiên, như một bông hoa, có thể đánh thức niềm 
vui sống của chúng ta. Để khai thông những bế tắc 
năng lực, hay củng cố năng lực tích cực ta đang cảm 
nhận vào lúc đó, hãy quán tưởng bông hoa trước 
khi kết nụ. Hãy nghĩ bạn như bông hoa. Hoặc là 
bạn thấy nó ngay trước mặt; hoặc là thực sự cảm 
thấy tự thân bạn chính là bông hoa. Bây giờ nụ 
hoa đang được nuôi dưỡng bởi cơn mưa nhẹ, ánh 
sáng mặt trời, những ngọn gió mang lại sự sống. 


173 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Hãy cảm nhận những ban phước đó một cách sâu 
sắc. Nếu điều đó có ích, hãy thấy chúng như đến từ 
nguồn năng lực của bạn. 


Hãy tận hưởng thời gian bạn an trú trong nụ 
hoa khi nó nở thành một đóa hoa rực rõ. Vẻ đẹp và 
sự thuần khiết của nó làm thích thú tất cả chúng 
sanh. Hãy thưởng thức những cảm giác đáng yêu, 
rộng mở mà sự thiền định có thể đem lại. 


Để mở rộng bài tập này trong đời sống hằng 
ngày, khi trồng cây, nuôi dưỡng chăm sóc cây cối, 
hãy quán tưởng rằng bạn đang chia sẻ và là một 
phần trong cuộc sống giàu có của thế giới tự nhiên. 


Khi bạn nhìn thấy một hình ảnh đẹp xảy ra 
trong đời sống hằng ngày, hãy cố gắng không bám 
chấp nó theo tâm thức như một đối tượng “ngoài kia” 
tách biệt với bạn, hay bị trói buộc theo cảm xúc vào 
nó như một sự hưởng thụ dục vọng. Hãy cho phép 
bạn tự thấy hình ảnh và cảm nhận kinh nghiệm 
về vẻ đẹp với một tâm buông lỏng và rỗng rang. Do 
vậy, sự tươi tắn, rỗng rang và an vui, những phẩm 
tính mà bạn đang thấy sẽ nở hoa trong lòng bạn. Sự 
thật là ý niệm về vẻ đẹp và hiệu quả của nó phát 
khởi trong tự tâm bạn chứ không phải trong những 
đối tượng. 


174 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





CHỮA LÀNH NHỮNG CẢM XÚC PHIÊN 
NÑNÃO 


1. Buông bỏ những đám mây đen phiên 
THUỘN 


Khi nỗi buôn mạnh, hãy biết sự hiện diện của 
nó. Hãy đón chúng với hai tay mở rộng. Hãy cảm 
nhận nỗi buồn một cách ngắn gọn và hoàn toàn, 
đủ lâu để ôm nắm lấy nó, và hãy biết cảm xúc với 
những gì đang hiện hữu. Bằng việc cảm nhận nỗi 
buồn, chúng ta có thể buông xả nó. 


Hãy quán tưởng nỗi buồn như một đám mây 
đen ở đầu, tim, bụng hoặc bất cứ nơi nào mà bạn 
cảm thấy đau nhất. Nó có thể là một cuộn mây đe 
dọa. Có thể đám mây là nặng nề, như đè nặng trên 
bạn. Hoặc bạn có thể cảm thấy một cảm giác lạ 
thường, buồn nôn. 

Khi bạn đã chú tâm vào nỗi buồn đủ để có cảm 
nhận về nó, hãy buông bỏ đám mây. Bạn có thể bắt 
đầu buông xả nó bằng cách trục xuất nó ra theo hơi 
thở. 

Hãy để nỗi buồn bốc từ từ ra ngoài cơ thể bạn 
giống như hơi nước nóng thoát khỏi ấm nước. Hãy 
để chúng hoàn toàn thoát ra hết. Cảm thấy sự 
nhẹ nhõm khi bạn hình dung chúng đang rời bỏ. 
Sau đó quan sát đám mây đen chậm chạp mà chắc 
chắn trôi đi xa dần, bay xa trên bầu trời. Hãy trông 


175 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


theo nó trở nên càng lúc càng nhỏ hơn vào khoảng 
không, giống như một con chim bay đi. Hãy làm 
mất đi càng lúc càng nhiều sự liên quan với nó. 


Cuối cùng ở tận chân trời xa nhất, đám mây 
hoàn toàn biến mất. Hãy cảm thấy bạn hoàn toàn 
mất bất cứ mối liên quan nào với nỗi buồn. Mọi 
căng thẳng trong bạn đã rời xa, rất xa và biến mất. 
Thân và tâm bạn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và 
thoát sạch ngay cả với vết tích của căng thẳng. Hãy 
nghỉ ngơi trong cảm giác đó. 


Lặp lại bài tập này nhiều lần nếu thích hợp. 


2. Sơi sáng bóng tối của phiên truộn 


Quán tưởng ánh sáng là một cách khác để loại 
bỏ phiền muộn. Nếu bạn cảm thấy tâm mình bị bao 
phủ trong chán nản, bối rối, thất vọng, không biết 
phải làm như thế nào, thoạt tiên hãy quán tưởng 
phiền muộn này ở dạng bóng tối. Quán tưởng toàn 
thân và tâm bạn bị bóng tối tràn ngập hoàn toàn. 
Hãy cảm nhận nỗi buồn nhưng không bị chìm ngập 
bởi nó. Sau đó cầu khẩn ánh sáng chữa bệnh. 


Có thể quán tưởng ánh sáng xuất phát từ nguồn 
sức mạnh của mình. Ánh sáng có thể đến từ trong 
bạn, trước hay sau hay bất cứ nơi đâu mà bạn cảm 
thấy đúng. Hãy thấy những tia sáng - ấm áp, hạnh 
phúc như hàng trăm mặt trời - chiếu sáng mạnh 
mẽ, tiếp xúc với bạn và lập tức xua tan bóng tối. 
Giống như một đóa hoa đẹp nở hoa khi được ánh 


176 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





sáng mặt trời tiếp xúc, toàn thân và tâm bạn nở 
hoa với ánh sáng hoan hỷ. 


Ánh sáng ấm áp tràn ngập toàn thân bạn, thấm 
vào từng tế bào xuống đến tận nguyên tử. Bạn cũng 
có thể tưởng tượng một trong những tế bào là toàn 
thể vũ trụ được tràn ngập bởi ánh sáng. Tế bào này 
sáng lấp lánh hay chiếu ra những tia sáng nhiều 
màu sắc. Hoặc ánh sáng chữa lành chuyển hóa 
tế bào thành một số hình ảnh đẹp đẽ hay những 
khuôn mẫu mà bạn tự lựa chọn. 


Sau đó, hình dung ánh sáng chiếu vượt ra ngoài 
cơ thể bạn làm sáng lên toàn thể thế giới. Hãy cảm 
nhận tính chất của ánh sáng chữa lành - không 
phải vật chất, tinh tế, rực rõ, tỏa khắp, mềm mại, vô 
biên. Ánh sáng không phải là cứng đặc nên không 
có gì để bám víu. Không gì có thể gây ra áp lực hay 
căng thẳng. Tất cả mọi sự đều là ánh sáng và phi 
vật chất. 


Hãy tin tưởng chắc chắn rằng sự u ám của phiền 
muộn hoàn toàn biến mất vĩnh viễn và một ánh 
sáng tuyệt diệu, đem lại sức khỏe tràn ngập toàn 
thể hiện hữu. Bạn, thế giới và ánh sáng trở thành 
một. Hãy vui thích ghi nhớ điều này. Có những 
khoảng nghỉ ngắn, lặp lại thực tập này nhiều lần, 
cuối cùng buông lỏng trong điều gì bạn cảm nhận 
mà không cần những hình ảnh. 


Bạn có thể trải rộng thực tập này trong cuộc 
sống hằng ngày. Khi bật đèn hãy thấy ánh sáng của 


177 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


mặt trời, mặt trăng; hãy thấy ánh sáng tràn ngập 
bóng tối và đem lại sức mạnh chữa bệnh. 


3. Làm khô đi những siọt trước tắt phiên 
THUỘN 


Nếu bạn có thói quen cảm thấy lạnh hay ớn 
lạnh, một sự không may nhẹ nhất hay một trạng 
thái xấu có thể gây ra cảm giác làm toàn thân bạn 
giống như bị ướt đẫm trong nước mắt của sự buồn 
rầu. 


Những vấn đề của hệ tuần hoàn, thiếu tập 
luyện, và chế độ ăn uống hay sự mất cân bằng 
hóa chất cũng có thể làm chúng ta cảm thấy lạnh. 
Và những vấn đề tại nơi làm việc, hay những mối 
liên hệ của chúng ta hoặc ngay cả những việc bình 
thường như thời tiết cũng có thể làm chúng ta thấy 
lạnh. Vì vậy chúng ta cần nhận ra những nguyên 
nhân đó và cần ứng xử với chúng một cách thực tế. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận ra rằng 
tâm thức ta là nguyên nhân lớn nhất của phiền 
muộn, và việc biểu lộ cảm giác lạnh của thân thể 
là sự phản ảnh của tâm thức chúng ta. Và nó cũng 
giúp chúng ta phát triển một thái độ rộng mở, vô 
tư lự ngay khi đối diện với khó khăn, và thiền định 
trong một cách đem lại sự ấm áp nhiệt thành. 


Hãy bình thản cảm nhận nỗi buồn và quán 
tưởng nỗi buồn trong bạn như bóng tối, hay những 
đám mây ướt đẫm nước mắt. Ở bên trên và phía 


178 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





trước bạn, hãy quán tưởng nguồn sức mạnh như 
là trung tâm và tinh túy của sức nóng đem lại sự 
sống. Bạn phải quán tưởng rằng nguồn lực chuyển 
hóa thành một trái cầu ánh sáng và sức nóng màu 
cam và như mặt trời hoặc có thể là một bổn tôn. 


Dần dần quán tưởng những tia sáng từ hình 
ảnh đó chạm đến đầu của bạn. Hãy thấy và cảm 
nhận sức nóng và ánh sáng rực rỡ. Hãy cảm thấy 
rằng sự lạnh lẽo, bóng tối và nước mắt dần dần bốc 
hơi, giống như khăn ướt được mặt trời làm khô. 


Hãy tập luyện bài tập này từng gial đoạn một 
cho mỗi phần của cơ thể bạn từ đầu cho đến ngón 
chân. Sau đó, quán tưởng sự ấm áp, ánh sáng, và 
cảm giác hài lòng đầy tràn trong toàn thân thể bạn, 
và rồi ánh sáng từ bạn chiếu ra và lập tức sưởi ấm 
môi trường quanh hay thậm chí toàn thể vũ trụ. 
Lặp đi lặp lại cách thiền định này. Chấm dứt với 
một cảm nhận rộng mở rỗng rang. 


4. Xua tan ảo tưởng của sợ hãi 


Khi bạn sợ hãi, hãy quán tưởng nỗi sợ và nghi 
ngờ như một màn sương hay bóng tối tạm thời trong 
thân bạn. Hãy cảm thấy màn sương mù này. Sau đó 
quán tưởng một tia sáng ban phước rực rỡ mạnh 
mẽ từ nguồn ánh sáng sức mạnh của bạn chạm vào 
khối sương mù và hoàn toàn loại bỏ chúng khỏi 
thân bạn. Toàn thân bạn được tràn ngập với ánh 
sáng chữa bệnh. An trụ trong sức mạnh và sự ấm 
áp này. 


179 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Bạn cũng có thể quán tưởng trước mặt một đấng 
thiêng liêng đầy thần lực ở dạng an bình hay phẫn 
nộ, tùy bạn lựa chọn. Trong con mắt tâm của bạn, 
hãy nhìn thẳng vào vị nam hay nữ ấy, thấy và cảm 
nhận sức mạnh lạ thường của ngài chiếu ra rực rõ. 
Rồi cầu nguyện và xin vị thần ban sức mạnh, hoặc 
hình dung rằng vị thần chuyển thành ánh sáng rực 
rõ và hòa nhập vào bạn. Bây giờ, hãy cảm nhận cái 
gì là không sợ hãi. Rồi tưởng tượng rằng bạn có thể 
di chuyển tự do khắp thế giới hay bất cứ đâu trong 
vũ trụ, không còn bất cứ một dấu vết nào của sợ 
hãi. 

Lặp lại sự thực tập, ở yên trong bất cứ cảm nhận 
được ban truyền sức mạnh (quán đảnh) của an tĩnh 
và hư không mà sự thiền định này đem lại cho bạn. 


5. Khai thông những ảo tượng lo lắng 


Cho dù chúng ta hạnh phúc hay khỏe mạnh, 
chúng ta vẫn chứa chấp sợ hãi hay lo lắng trong 
những chiều sâu của tâm thức và lòng mình. Nếu 
chúng ta không chuyển hóa những cảm xúc này, 
chúng có thể xuất hiện mạnh mẽ khi cơ hội khởi 
lên. 

Nếu bạn sử dụng một ít thời gian yên lặng nhìn 
vào trong mình bạn có thể nhận ra một số lo lắng 
hay sợ hãi quen thuộc. Trong một cách thân thiện 
hãy mời mọc chúng biểu hiện. Hãy cảm nhận bất cứ 
cảm xúc khó chịu nào khởi lên, và chú ý nếu chúng 


180 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





có vẻ như đến từ một phần đặc biệt của cơ thể. Hãy 
quán tưởng một hình ảnh nào thích hợp cho sự lo 
lắng của bạn. 


Có lẽ nỗi lo lắng giống như một ánh sáng tối tăm 
đến từ một hang động. Hãy hình dung ánh sáng tối 
tăm lạ lùng này bị che phủ hay bằng cách nào đó bị 
“kẹt” bên trong bạn, bây giờ không cần cố gắng, hãy 
mở và chiếu sáng ra ngoài. Mọi tối tăm hoàn toàn 
biến mất khỏi thân bạn. 


Bạn cũng có thể thấy nguồn sức mạnh của mình 
như chạm xúc hay hòa tan vào nơi bóng tối bị che 
phủ. Hãy cảm nhận và tin tưởng rằng thói quen lo 
nghĩ đã biến mất, và bất cứ sự lo lắng nào đều bị 
nhổ bật rễ khỏi tầm nhìn vĩnh viễn. Bạn cũng có 
thể tự nhủ “Tôi không có lo nghĩ! Thật là tuyệt khi 
cảm thấy tự do như thế này.” Hãy thưởng thức cảm 
giác nhẹ nhàng của tâm và thân thoát khỏi lo nghĩ. 


6. Phá uỡ lớp uỏ tự bảo uệ của sự nhạy cảm 


Nếu vì sự thiếu tự tin mà chúng ta để thói quen 
nhạy cảm với cảm xúc phát triển, cuối cùng ta sẽ 
kinh nghiệm hầu hết những hoàn cảnh như một 
nguồn của sợ hãi, nguy hiểm và đau khổ. 


Để chữa lành đặc tính nhạy cảm tâm thức, 
chúng ta cần phải phá võ thói quen của sự tự giới 
hạn, siết chặt, và sự dễ bị thương tổn của lớp vỏ bảo 
vệ của mình. 


Trước tiên, hãy nhận ra và chấp nhận những 


181 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


cảm giác nhạy cảm của mình. Bấy giờ, không ở 
trong những nghi ngờ và sợ hãi, tưởng tượng bạn là 
một hình thể vi tế - không có chất thể, trong suốt 
và rỗng rang. Bạn có thể nghĩ mình hình thành 
bởi ánh sáng, hay phì vật chất giống như một hình 
bóng phản chiếu trong gương. Hãy cảm thấy bạn 
chẳng có gì cần phải bảo vệ. Không gì có thể nắm 
giữ hay làm thương tổn bạn, và tất cả sự gây hại đi 
xuyên qua bạn và biến mất. Khi bạn thiền định về 
điều này, hãy tin tưởng rằng mọi cảm giác thương 
tổn, nhạy cảm và tự bám víu đã biến mất. 


Không cần phải lo nghĩ quá nhiều về sự vững 
chắc, buộc chặt của “cái ta”, bây giờ bạn có thể thoải 
mái và tận hưởng đời sống. Bạn có thể hoàn toàn 
hiện diện với bất cứ điều gì mỗi khoảnh khắc đem 
lại, và ứng xử với sự tự tin, nhiệt thành với những 
người mà bạn gặp. 


Vào cuối bài tập bạn có thể khơi lên nguồn sức 
mạnh và cảm thấy được tràn đầy ánh sáng chữa 
bệnh. Năng lực của nguồn sức mạnh có thể đem lại 
cho bạn sự phục hồi mạnh mẽ và rộng mở tâm thức. 


Z. Làm bình lặng thái độ tự chỉ trích 


Tội lỗi không phải bao giờ cũng là điều xấu. Nếu 
chúng ta kiêu mạn, một cảm thức lành mạnh về tội 
lỗi có thể làm giảm bớt tính ích kỷ và ngăn ngừa 
chúng ta lặp lại lỗi lầm. Tuy vậy, một số người trong 
chúng ta lại tự phê bình mình thái quá. Chúng ta 


182 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





chấp chặt vào sự phạm tội và đánh mất cơ hội để 
hạnh phúc và thỏa mãn. 


Không nên cảm thấy mặc cảm phạm tội vì tội 
lỗi của mình. Điều này chỉ làm bạn lạnh lùng và 
khắt khe. Hãy vui lòng đối với tội lỗi của mình, vì 
khiêm tốn là sự tích cực. Bất cứ quan điểm tích 
cực nào đều có thể tự động trở thành sự cảm hứng 
và chữa lành, ngay trong khoảnh khắc chúng ta 
bắt đầu chuyển đổi thái độ. Vì thế hãy xem sự tự 
phê bình của bạn như một nguồn của sự nồng ấm. 
Trong tâm bạn, hãy bao bọc nó với cảm nhận về 
khoảng không và sự an ỦI. 


Sau đó buông đi tội lỗi như một gánh nặng không 
cần thiết. Hãy cảm nhận dường như nó không có 
sức nặng nào cả và hãy để cho nó bị cuốn đi giống 
như một lông chim trong cơn gió nhẹ. 


Thiền quán về ánh sáng, như được mô tả trong 
những bài tập khác, cũng có thể có ích. Hãy quán 
tưởng sự tự phê bình hay tội lỗi như bóng đêm, mây 
đen hay sương mù. Hãy hình dung những tia sáng 
rực rỡ đến từ nguồn sức mạnh của bạn, chạm vào 
với tội lỗi, sưởi ấm nó, cảm thấy nó không có chất 
thể. Ánh sáng tràn đầy thân bạn, tiếp xúc với lòng 
và tâm thức, xua tan tất cả bóng tối. Không có tội 
lỗi, giờ đây chúng ta có thể cảm nhận niềm vui, ánh 
sáng và sự ấm áp. Hãy cho bạn buông xả trong bất 
kỳ cảm giác tích cực nào khởi lên. Hãy lặp lại thực 
tập này nhiều lần, cuối cùng thiền định trong một 
cách rộng mở. 


183 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


8. Tập truns tâm tán loạn 


Khi tâm thức quá nhạy cảm và tự thu mình lại, 
chúng ta thiển định để mở rộng ra. Trái lại, với một 
tâm vô mục đích và không kiểm soát chúng ta cần 
phải phát triển sự tập trung. 


Nếu tâm trí bạn lộn xộn hay tán loạn như chiếc 
lá trong cơn gió, hãy thực hành một trong những 
bài tập sau. 


Hãy quán tưởng thân bạn to lớn và nặng như 
một núi bằng vàng, bạc hay thủy tinh. Quán tưởng 
nó cố định và không thể di chuyển được. Cảm nhận 
tính chất sức nặng không thay đổi và không thể lay 
chuyển của cơ thể và nền tảng của nó. Hãy để thân 
và tâm bạn cảm thấy sức nặng. Lặp lại bài tập này 
và nghỉ ngơi trong cảm giác về sức nặng. 


Hoặc quán tưởng một tượng Phật to lớn như một 
núi vàng. Quán tưởng sức nặng, sự cứng rắn, sức 
mạnh và không thể di chuyển của tượng. Lặp lại 
bài tập và nghỉ ngơi trong cảm giác của sức mạnh 
và vững chắc. 


Tỉnh thức trong cuộc sống hằng ngày cũng làm 
chúng ta tập trung và vững chắc. Ví dụ, nếu bạn 
đang đọc sách, hãy tạo thói quen tập trung vào mỗi 
chữ và ý nghĩa của nó, không suy nghĩ gì khác. Khi 
bạn không làm gì, sự tập trung vào hơi thở rất có 
hiệu quả. 


184 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





9. Ổn định nhữns niăng lực trôi nổi 


Một cách khác để ổn định năng lực phân tán 
là quán tưởng ánh sáng tạo sự vững chắc. Khi tư 
tuởng và cảm xúc không ổn định, hãy quán tưởng 
sức nặng của ánh sáng từ nguồn năng lực xuống 
toàn thân bạn. Từ đầu tới chân, cảm nhận sức 
mạnh vững chắc của ánh sáng này. Khi vào lòng 
bàn chân, nó làm cho bạn vững vàng trên mặt đất. 
Bạn đang đứng chân trần trên một đồng cỏ xanh 
đầy sức sống, với sự sống rực rõ và ấm áp. Tập trung 
cảm giác vào hai lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất 
màu mỡ, phong phú và giàu có. Cảm thấy sự bồn 
chồn không yên của bạn đã mất. An trú trong cảm 
giác thoải mái của sự an toàn và vững chắc khi bạn 
đứng ở nơi đẹp đẽ này. Hãy trở thành một với cảm 
nhận đó. 


Và đây là một phương pháp đơn giản nếu bạn 
bị quấy rầy bởi những cảm giác trôi nổi, những tư 
tưởng lộn xộn hay lo lắng. Hãy tập trung sự chú ý 
vào lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Cũng vậy, 
việc chà xát nhẹ nhàng lòng bàn chân một cách 
buông lỏng với tâm thức thoải mái có thể giúp bạn 
trở lại với thân thể mình và ổn định. 


10. Xoa địu những ký tức tiêu cực 


Nếu bạn bị rối loạn bởi một ký ức dai dẳng 
gây nhức nhối trong lòng, chẳng hạn như một việc 
không hay xảy ra trong công việc, thoạt tiên hãy 


185 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


hình dung trong tâm thức bạn một hình ảnh, tình 
trạng hay những người liên quan mà không có sự 
phê phán hay đối kháng. Điều đó có thể giúp bạn 
quán tưởng và cảm thấy rằng ký ức đó là sương mù, 
đám mây, khói, hay ánh lửa trong cơ thể bạn. Tịnh 
hóa ký ức với một năng lực chữa lành thích hợp như 
ánh sáng, gió hay cam lồ êm dịu. Kéo dài càng lâu 
trong cảm giác dễ chịu nếu bạn thích. Cảm nhận 
rằng ký ức đã được làm bình lặng, bạn không còn 
phải đau khổ bị châm chích ngay cả nếu bạn nhớ 
lại việc đã xảy ra. Tùy theo khả năng, hãy an trú và 
hạnh phúc trong cảm giác tự do càng lâu càng tốt. 


11. Cắt đứt trói buộc của những liên hệ khó 
chịu 


Nếu bạn cảm thấy mình bị những cảm xúc làm 
bầm giập hoặc sợ hãi vì một mối liên hệ xấu hay 
ký ức về nó, qua thiền định có thể giúp bạn cắt đứt 
sự trói buộc với những điều đó. Những bài tập dưới 
đây cũng có thể giải thoát sự ràng buộc của bạn với 
những tương quan phụ thuộc thái quá khiến bạn 
cảm thấy quá yếu đến độ không thể tự mình đứng 
vững. 

Vấn đề khó khăn hay ký ức có thể dính dáng với 
một aI đó trong công việc, hoặc một người yêu hay 
người bạn đời trước kia. Gợi lên những cảm giác 
tiêu cực và quán tưởng người đó cách một khoảng 
trước bạn, lôi kéo bạn và trói buộc bạn bằng một 


186 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





sợi dây. Bạn không còn sức mạnh để ở yên, bạn bị 
giằng xé dữ dội. 

Sau đó, hãy cầu nguyện từ giữa trái tim mình, 
đến nguồn sức mạnh để được giải thoát. Hãy quán 
tưởng nguồn năng lực này môt cách rõ ràng, và 
tưởng tượng nó phóng ra ánh sáng ban phước giống 
như tia laser sắc bén nhắm trực tiếp vào sợi dây. 
Do sự xúc chạm, ánh sáng không những cắt đứt mà 
còn đốt cháy toàn bộ sợi dây không còn sót lại vết 
tích nào giống như giấy bị lửa đốt cháy. 


Hoặc tưởng tượng mình bị xô đẩy lôi kéo bởi 
một sợi xích. Khi ánh sáng ban phước tiếp xúc với 
xiểng xích, nó sẽ được tháo gõ khỏi bàn tay người 
mà bạn lệ thuộc, giống như sắt bị lực hút mạnh mẽ 
của nam châm. Sau đó quán tưởng xiềng xích tan 
chảy thành ánh sáng mềm dịu và hạnh phúc. 


Trong những quán tưởng đó, hãy tận hưởng 
niềm thoải mái lớn lao của sự tự do thoát khỏi 
những tương quan có hại. Hãy cảm nhận sức mạnh 
bên trong của chính bạn. Nếu bạn thích, hãy thoải 
mái trong cảm giác tích cực càng lâu càng tốt. 


Nếu bạn phải tiếp tục gặp gõ hay làm việc với 
người có vẻ như gây ra những khó khăn cho mình, 
bài tập này vẫn rất hiệu quả. Bạn có thể phá võ sự 
nô lệ vào những cảm xúc tiêu cực để tự do, hay ít 
nhất cũng bớt bị chúng gây phiền nhiễu. Nếu bạn 
hoan hỷ hơn và ít xem vấn đề là trầm trọng, hoàn 
cảnh bên ngoài có thể sẽ bắt đầu cải thiện. 


187 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


12. Liên kết uới thững nieười khác trong ánh 
sáng của sự chữa lành uà tình thương 


Chúng ta có thể bị lôi kéo vào những cảm xúc 
gây tổn hại như thù hận hay khao khát muốn trấn 
áp người khác nếu chúng ta ở trong cảm nhận rằng 
người này độc ác hay không tốt với ta. Thay vì nuôi 
dưỡng sự chán ghét hay giận dữ, hãy cố gắng nhìn 
thấy bản chất kẻ thù của bạn là tốt đẹp, cho dù bạn 
không nghĩ người ấy thật sự như vậy. 


Trong đạo Phật, người tử tế và hiền từ nhất có 
thể tưởng tượng ra là “người mẹ”. Hãy tưởng tượng 
kẻ thù của mình như là một “người mẹ” đã lạc đường. 
Người tốt này đã bị mù quáng bởi vô minh và bệnh 
tật, là nạn nhân bị hành hạ bởi chính những phiền 
não của họ. Người ấy đang gây nguy hiểm cho hạnh 
phúc của chính mình bằng việc tạo ra cõi địa ngục. 
Nếu bạn có thể thực hành từ bi và nhẫn nhục, tâm 
bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn. Vì vậy, 
chính người này cho bạn một cơ hội hết sức quý giá. 
Người ấy như một ông chủ tặng thưởng cho bạn vì 
làm việc giỏi. Ở một mức độ nào đó, người ấy độc ác 

với bạn và gây nguy hiểm cho chính hạnh phúc tâm 
linh của y, nhưng bạn phải biết ơn người ấy vì đã 
cho bạn cơ hội thực hành buông bỏ bản ngã và tạo 
nên tiến hóa tâm linh thật sự. 


Sau khi phát sinh được những cảm giác từ bị 
này, hãy quán tưởng những đám mây của ánh sáng 
trắng chữa lành và nồng ấm phát ra từ thân bạn và 


188 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





xúc chạm với kẻ thù. Chỉ bằng sự xúc chạm với ánh 
sáng mà thân thể, tâm hồn và trí óc người ấy đều 
ngập tràn hạnh phúc. Người ấy được sự an bình và 
hạnh phúc lạ thường mà chưa bao giờ y nghĩ đến. 
Hãy để cho người ấy nghỉ ngơi và hân thưởng cảm 
giác này. Sau đó hãy cảm nhận sự nồng ấm của 
lòng từ bi chiếu ra tới những người khác, và thậm 
chí thấm đẫm toàn vũ trụ. 


Bạn cũng có thể quán tưởng rằng ánh sáng từ 
nguồn sức mạnh của bạn chiếu ra chạm đến kẻ thù 
và chính bạn, và cả hai hòa tan vào một thân bằng 
ánh sáng. 


Nếu bạn có thể thiển định theo cách từ bi này, 
sẽ dễ dàng hơn để làm dịu đi những khổ đau và 
bạn trở nên thư giãn hơn trong sự liên hệ với người 
khác. Khi bạn bình an, bạn có thể ứng xử với những 
khó khăn thật sự trong cách thiết thực không thiên 
chấp, mù quáng bởi những cảm xúc tiêu cực. Sức 
mạnh của lòng từ bi sẽ cải thiện mối quan hệ của 
bạn và làm phát sinh năng lực an bình, hạnh phúc 
trong cả bạn và người bạn quan hệ. 


13. Tịnh hóa những siấc mơ đữ dội 


Những giấc mơ xấu là cách tự nhiên để giải 
thoát năng lượng tỉnh thần, vậy chúng ta không 
cần bận tâm về chúng - những giấc mơ ấy có thể là 
thú vị hơn là đáng sợ. Tuy nhiên, nếu chúng ta phải 
chịu đựng những cơn ác mộng căng thẳng đeo đuổi 


189 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


và quấy rối, ta có thể tịnh hóa chúng bằng cách 
cởi mở chúng trong thiền định những lúc tỉnh thức 
hoặc ngay cả trong giấc ngủ nếu ta có công phu cao. 


Chúng ta phải tự nhắc nhở rằng bất cứ cơn ác 
mộng nào cũng là một sáng tạo vô hại của tâm. 
Cũng vậy, ánh sáng chữa bệnh có thể làm an lặng 
bất cứ hình ảnh quấy rối nào. 


Ví dụ, nếu bạn thường nằm mơ bị bỏ tù, hãy 
dùng ánh sáng chữa bệnh từ nguồn sức mạnh chạm 
đến hình ảnh trong giấc mơ; hãy thấy và cảm nhận 
tù ngục biến mất. 


Hoặc trong những giấc mơ bạn liên tục bị một 
vật gì đó đuổi bắt, cuối cùng khi bạn cảm thấy sẵn 
sàng đối mặt với nó, bạn có thể ngừng lại và cứ để 
cho nó bắt được. Đừng giận dữ cũng đừng sợ sệt, 
chỉ dùng ánh sáng chữa lành xúc chạm và chuyển 
hóa nó thành những hình ảnh an bình và hoan hỷ. 
Trước mắt bạn nó có thể chuyển thành một hình 
ảnh an bình! 


14. Xoa địu những triệu chứng rối loạn thân 
kinh 

Một số người bị xáo trộn vì những ảo giác, điềm 
báo hay những cảm nhận về một tính cách huyền 
bí hoặc những triệu chứng thần kinh nghiêm trọng. 
Những lúc không ngủ của họ vẫn luôn giống như 
trong cơn ác mộng khủng khiếp. 


Cũng như chúng ta dịu dàng với những giấc mơ 


190 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





xấu ám ảnh giấc ngủ, sự dịu dàng là thích hợp với 
những xáo trộn loạn thần. 


Với những rối loạn này, chúng ta không nên sợ 
sệt, phải tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bạn bè 
hay những sự cố vấn khôn ngoan nếu cần thiết. 
Những thiển quán chữa bệnh cũng có thể giúp đỡ 
tịnh hóa những nguyên nhân tiểm ẩn. 


Chúng ta có thể dùng trí tuệ để nhận biết rằng 
kinh nghiệm rối loạn này là giả - chỉ là những bịa 
đặt hay phóng ảnh của tâm thức - ngay cả từ quan 
điểm của chân lý quy ước. Điều này tự thân nó cũng 
có thể xoa dịu những đau khổ của ta. 


Chúng ta cũng có thể thấy khổ não là tích cực, 
vì nó chỉ cho ta thấy cần phải giải thoát và chữa 
lành những đau khổ nằm ở dưới sâu. Những triệu 
chứng loạn thần kinh là kết quả của tâm thức cố 
gắng bám chấp để bảo vệ một vết thương tình cảm 
hay tâm linh sâu hơn, cũng giống như sự co cơ gây 
đau đón là một phản xạ để bảo vệ quanh vùng bị 
chấn thương hay căng cứng ở phần lưng. Sự khủng 
hoảng tinh thần cho ta cơ hội để chữa bệnh một 
cách sâu hơn. Cuối cùng chúng ta được khỏe mạnh 
và hạnh phúc hơn trước. 

Hãy để cho triệu chứng riêng biệt và những nhu 
cầu nhất thời hướng dẫn. Nếu có thể, hãy dùng bất 
cứ sự luyện tập nào đã được diễn tả phù hợp với 
những triệu chứng của bạn. Ví dụ, nếu bạn cảm 
thấy bị mắc kẹt, thiền định về ánh sáng sẽ có ích. 


191 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nếu bạn cảm thấy vui buồn thất thường và 
không kềm chế được, hãy nghỉ ngơi một cách yên 
tĩnh và tỉnh thức với cảm giác thoải mái đang hiện 
diện trong cơ thể bạn. Bất cứ cách thiền định nào 
giúp chúng ta bình an và ổn định đều tốt cả. 


Nếu bạn bị rối loạn quá, hãy bình tĩnh nghỉ ngơi 
trong sự nhận biết rằng rối loạn sẽ qua đi với sự 
nghỉ ngơi và chữa lành. Thậm chí trong tình trạng 
tâm thức này, bạn có thể tìm sự thoải mái trong 
một bức tranh hay quyển sách gây cảm hứng. Nhẹ 
nhàng hướng sự chú tâm của bạn vào từng chữ một 
trong một lúc, ngay cả chỉ cần đọc một đoạn hay 
một câu cũng đủ. 


Nếu bạn cảm thấy bị đè nặng hay tê liệt bởi 
những triệu chứng thần kinh kích động, hãy quán 
tưởng những cảm giác đó ở dạng một sức nặng 
khổng lồ. Sau đó đặt chúng sang một bên và có thể 
đi dạo hay thăm bạn hữu. 


Đôi khi, đơn giản sống với những cảm nhận 
theo cách buông lỏng lại là tốt nhất, đi theo dòng 
cảm xúc với hiểu biết và tin tưởng rằng bạn có thể 
vượt ra khỏi cơn bão phiền não. Hãy nghỉ ngơi và 
bình lặng. Hãy luôn luôn có thái độ chăm sóc đối với 
hạnh phúc của bạn. 


15. Dập tắt ngọn lửa phiên trão 


Nếu bạn kinh nghiệm một cảm xúc tràn ngập 
cao độ như thèm khát, giận dữ hay ghen ghét, hãy 


192 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





tạo khoảng cách với cảm xúc, nếu cần thiết hãy làm 
mình bình an với hai hơi thở buông xả. Hãy nhận 
biết sự tấn công và hấp dẫn của cảm xúc mà không 
bị choáng ngợp. Bây giờ hãy quán tưởng cảm xúc 
trong thân bạn như một ngọn lửa xanh. Cảm nhận 
cảm giác châm chích của ngọn lửa này. 


Sau đó tập trung sự tin tưởng mạnh mẽ rằng 
bạn phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Hãy cầu 
nguyện sức mạnh từ nguồn năng lực của mình. Hãy 
tưởng tượng dòng cam lồ chữa bệnh mát mẻ xuống 
từ nguồn năng lực vào trong cơ thể bạn, tràn đẩy 
từ đầu đến chân và dập tắt ngọn lửa hủy hoại. Hãy 
tưởng tượng bất cứ cảm giác dễ chịu, chữa lành nào 
có thể giúp bạn như sự mát mẻ hay cảm giác hài 
lòng của sự thoải mái và êm dịu. Cảm nhận và tin 
tưởng rằng ngọn lửa đã ra đi. Hãy vui mừng rằng 
ngay khoảnh khắc này bạn hoàn toàn giải thoát 
khỏi cảm xúc hủy diệt. Kéo dài cảm giác rộng mở 
này trong vài phút hoặc lâu hơn nếu bạn thích. Nếu 
có thể được, đem sự tĩnh lặng vào một hoạt động, nó 
sẽ vận dụng sự chú tâm của bạn và khôi phục lại sự 
vui thích, mạnh khỏe và thoải mái. 


16. Tịnh hóa những tham dục 0à những độc 
hại thuộc cảrn xúc 


Có một cách thiền định khác dành cho những 
phiền não mạnh mẽ, đặc biệt nếu chúng có vẻ như 
bụi đất hay cứng rắn, đó là quán tưởng chúng dơ 
bẩn và không thanh tịnh trong cơ thể. Hãy cảm 


193 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


thấy những cảm xúc này giống như chất độc, nếu 
bám vào có thể gây bệnh. Thiết lập sự tiếp xúc vững 
chắc trong tâm thức với nguồn năng lực, kêu gọi 
hay cầu nguyện giúp đỡ. Sau đó quán tưởng rằng 
từ nguồn năng lực có một ngọn lửa chữa lành to lớn, 
biểu tượng của trí huệ đến với bạn. Hình dung nó 
như một ngọn lửa trại mạnh mẽ nhưng hiền hòa. 
Chỉ việc chạm vào tất cả cảm xúc dơ bẩn trong hệ 
thống của bạn bị đốt thành tro. Sau đó, một dòng 
nước chữa lành, tượng trưng từ bi chảy vào trong 
bạn, rửa sạch tất cả những tro tàn cảm xúc nhiễm 
ô. Cuối cùng, một cơn gió ban phước mạnh mẽ biểu 
tượng năng lực, thổi bay đi tất cả những gì bất tịnh, 
không để lại một dấu vết nào. Hãy kinh nghiệm 
trạng thái không có những cảm xúc tiêu cực. 

Hãy tin tưởng rằng những năng lực chữa lành 
có thể xoa dịu mọi cảm xúc căng thẳng. Nghỉ ngơi 
với cảm giác thoải mái và tự do trong tâm và thân. 

Bạn có thể đem bài tập thiển định này vào 
trong đời sống hằng ngày bằng sự quán tưởng rằng 
những phiền não của bạn được chữa lành bất cứ khi 
nào bạn nhìn thấy hay tiếp xúc với bất kỳ biểu hiện 
nào của lửa, sức nóng, nước hay gió. 


17. Thoát khỏi phiên não ưới hơi thở 


Trong tất cả những cách chữa bệnh, đôi khi 
chúng ta có thể quên đi nguồn cung cấp lúc nào 
cũng sẵn sàng để chúng ta dùng, đó là hơi thở. Khả 


194 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





năng quán tưởng những hình ảnh tích cực là một 
công cụ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số người lại 
muốn thoát khỏi căng thẳng theo một cách khác, 
tùy theo nhu cầu của họ. 


Có lẽ bạn đã mệt mỏi vì đọc tất cả những lời 
hướng dẫn trong sách này, và đòi hỏi một cách nào 
đó thật dễ dàng? Vậy thì đây là một bài tập rất đơn 
giản và hiệu quả. 

Nếu bạn đang chịu sức ép của bất cứ loại căng 
thắng hay cảm xúc khó khăn nào, hãy đem tỉnh 
giác vào hơi thở, và đặc biệt là hơi thở ra. Hãy để 
hơi thở ra vào thư thả, trong lúc đó theo sát hơi thở 
ra. Tự để mình buông lỏng trong hơi thở ra. Bạn có 
thể thấy rằng hơi thỏ ra trở nên rất thư giãn và dài, 
nhưng dù nó thế nào, bạn chỉ cần đơn giản tỉnh giác 
có mặt với nó. An trú với điều này càng lâu nếu bạn 
cần. Đây là một chữa lành rất đơn giản mà bất cứ 
ai cũng có thể làm. 


CHỮA LÀNH QUA ÂM THANH 


Quán tưởng và tham thiền về hơi thở là hai 
phương tiện thiện xảo của sự chữa lành. Một 
phương tiện khác là giọng nói của chúng ta. 

Thông qua lịch sử, những tôn giáo đã sử dụng 
âm thanh như một diễn đạt quang vinh của tâm 
linh. Cũng vậy, trong văn minh thế gian, âm nhạc 
và lời hát dường như khởi lên tự nhiên như một sự 
tán dương của nhân loại. 


195 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Một số âm thanh tự nhiên làm chúng ta cảm 
thấy thoải mái và rộng mở. Những ca sĩ quen thuộc 
với lý thuyết âm nhạc nhận thức những khả năng 
làm cho vui tươi bằng cách (dùng) những nguyên âm 
“hồ hỏï được phát âm là “ah”, “ee”, “ay” (như trong 
may), “o]h” và “oở”. Tôi cũng từng nói rằng những 
bản nhạc của truyền thống nhà hát Broadway được 
viết để cho ca sĩ đơn ca luôn chấm dứt với một từ 
nằm trong bất cứ âm thanh nào kể trên. Ca sĩ có 
thể giữ nốt cuối với một cổ họng mở rộng và thoải 
mái, âm thanh bay vút lên và sự giải thoát mang 
màu sắc tình cảm từ đó làm cho mọi người cảm 
thấy hạnh phúc. 


Chúng ta có thể đem âm thanh chữa bệnh vào 
thiền định và cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 
Ca hát là việc đơn giản tất cả chúng ta ai cũng 
làm được, nhưng khi làm với sự chú tâm nó có thể 
trỏ thành cách chữa bệnh phong phú. Đạo Phật 
khuyên thực hành những chữ, những âm thanh 
nào đó, mặc dù bạn có thể cảm thấy thích hợp hơn 
để hát hay cầu nguyện với những âm thanh có ý 
nghĩa hơn với bạn, như bất cứ tên nào về Thượng 
Đế theo truyền thống của bạn, hay một chữ như 
amen, shalom (tiếng Do Thái là “bình an”), peace 
hay OM AH HUNG. 


1. Tạo êm địu qua âm thanh của sự rộng trở 
TÔNG Tan 


Trong kinh điển Phật giáo, âm AH được xem là 
nguồn gốc của tất cả lời nói và âm thanh - nguồn 


196 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





của sự rỗng rang. Việc hát lên nhẹ nhàng âm thanh 
này là một sự thiền định xoa dịu, mở rộng lòng 
mình. 


Hãy để cho âm thanh phát ra ngoài một cách tự 
nhiên với hơi thở và ngưng lại khi cần. Thưởng thức 
âm thanh của giọng mình, và tưởng tượng rằng 
toàn thế giới tràn đầy âm thanh an bình. Sau đó, 
tưởng tượng rằng âm thanh vang khắp truyền đến 
bạn một thông điệp mạnh mẽ này: “Mọi cảm giác 
bất toàn, mọi tội lỗi, mọi năng lực tiêu cực trong 
bạn đã hoàn toàn được tịnh hóa! Bây giờ, bạn thuần 
khiết, mạnh khỏe và hoàn thiện! Hãy tri ân và vui 
thích.” Hãy cảm nhận rằng âm thanh khơi dậy lập 
tức một cảm giác mạnh mẽ ấm áp và chữa lành, và 
thư giãn trong kinh nghiệm đó. Bấy giờ hãy hòa 
nhập bạn với sự ca hát của bạn trong một lúc. Đơn 
giản hãy là một với âm thanh. 

Bạn cũng có thể chữa lành những thương tổn 
gây ra bởi những lời nói tiêu cực. Nếu bạn cảm thấy 
tội lỗi hay giận dữ với ai đó, chẳng hạn như cha 
bạn, hãy quán tưởng rằng bạn nghe giọng của cha 
mình lặp đi lặp lại với âm thanh tích cực, nhân từ 
và trung thực như: “Cha rất hạnh phúc và vui lòng 
có con. Cả hai chúng ta đều có những thiếu sót, mà 
có a1 lại không? Chúng ta hãy tha thứ cho nhau. 
Này con, bất cứ con là gì, hãy là chính con, cha 
thương con.” Hãy kinh nghiệm một cách bình an ý 
nghĩa và cảm giác của những lời này. Rồi bằng âm 
thanh ca hát của bạn, bạn có thể nói với ông: “Cám 


197 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ơn cha đã nói với con điều cha cảm thấy! Con rất 
vui mừng khi cha là cha của con! Con thương cha, 
cha ơi!” Sau đó, hãy cảm nhận tất cả mọi khó khăn 
giữa bạn và cha mình biến mất giống như sương 
mù dưới mặt trời mùa hạ, vì vậy bạn cảm thấy an 
bình và bình thản. 


Tình thân thuộc không phải luôn thay đổi trong 
một sớm một chiều, nhưng nếu thực hành thiền 
định như vậy một cách toàn tâm toàn ý ta có thể 
tịnh hóa những bực tức phẫn uất trong ta. Điều 
này cuối cùng có thể đưa đến một sự cải thiện rất 
ấn tượng. 


Một cách dùng khác của âm thanh là lớn tiếng 
tự khuyến khích mình. Khi những khó khăn xảy 
đến, hãy cố gắng tự nói với mình rằng tất cả mọi 
việc đều hoàn toàn tốt ngay cả sự kiện không hoàn 
hảo. Hãy lựa chọn những lời thích hợp với nhân 
cách và những nhu cầu của bạn. Năng lực mạnh 
mẽ của âm thanh có thể khuếch đại hiệu quả tích 
cực của những lời nói bình thường hay cầu nguyện. 


Một số người trong chúng ta miễn cưỡng khi 
phải phát âm. Với những người quá nhạy cảm, âm 
thanh có thể chỉ là việc giải thoát những cảm giác 
như sợ hãi và nghi ngờ. Nếu bạn xấu hổ vì những 
người khác có thể nghe bạn, hãy tìm một nơi hẻo 
lánh. Khi tôi trưởng thành ở Tây Tạng, các tu sĩ trẻ 
đã thực hành những bài hát của họ ở bờ sông với 
những con sóng đang gầm thét. Trong một thành 
phố bạn có thể tụng đọc hay hát gần một con đường 


198 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





đông đúc, ồn ào, ở đó chẳng ai để ý gì đến bạn. Làm 
cho ấm lên một cách chậm chạp và với hơi thở ra 
thư giãn của mình, hãy phát âm to chữ AH hay 
bất cứ âm thanh nào mà bạn cảm thấy tự nhiên. 
Thật sự buông xả - bạn có quyền tạo ra một tiếng 
ồn hoan hỷ! 


2. Chữa lành qua âm thanh sia trì 


Những âm thanh OM, AH, và HUNG (phát âm 
hoong với âm h nhẹ) được xem như những “chủng 
tử tự' của thân, ngữ, tâm Phật, bản tánh toàn giác. 
Vì tính phổ quát của những âm thanh đó mà bất cứ 
ai cũng có thể được lợi ích từ chúng. 


Ba âm tiết này cấu thành một trong những bài 
tụng mạnh mẽ nhất trong đạo Phật. Chúng thuần 
khiết và là một mô hình lý tưởng trong bản chất, 
thoát khỏi mọi tạo tác giả tạo, khái niệm, bám 
chấp, và cứng nhắc. Vì thế chỉ cần phát âm những 
âm thanh này cũng đủ cho chúng ta nhiều rộng mở 
hơn. 


Với Phật tử, những âm thanh này cũng hiện 
thân ý nghĩa đặc biệt trong sự diễn tả về tất cả 
những phẩm tính của đức Phật. OM là sức mạnh 
bất biến và sự đẹp đẽ của bản tánh chân thật mà 
chúng ta sẵn có, là thân Phật; AH là sự diễn đạt 
không ngừng và là năng lực khắp cả của thực tại, 
là pháp âm của Phật; HỮNG là sự toàn thiện bất 
động của sự rộng mở rỗng rang nguyên sơ của thực 


199 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tại, là tâm Phật. Sử dụng lâu dài trong những thực 
hành chữa bệnh, những âm thanh này được ban 
phước bởi chư Phật và bậc giác ngộ qua suốt thời 
g1an. 


Mỗi âm tiết đại diện cho những phẩm tính chữa 
lành đặc biệt. Ca tụng chủng tự OM đem đến an 
bình, hỷ lạc, trong sáng, vững chắc, can đảm, kiên 
cố và sức mạnh; AH đem lại năng lực, rỗng rang, 
mở rộng và xin cho thần lực; HŨNG là sự kết hợp 
với giác ngộ, vô tận, tinh túy và nhất thể. 


Bạn có thể hát tụng mỗi âm tiết với sự nhấn 
mạnh bằng nhau. Hoặc nhấn mạnh khác đi và lặp 
lại một âm tiết tùy theo những phẩm tính chữa 
bệnh riêng biệt mà bạn cần. Ví dụ: 


OOOOOOOOOOMMMM AHHHHHHHHHHHH 
HUUUUUUUNNNNNGGG 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOO MMMMMMM AHHHHH 
HUUUUNNNGGG 


OOOOMM AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HUUUNNNGGG 


OOOOMM AHHHHHHHHH 
HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNGGG 


200 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 








CÁC CHỦNG TỰ OM, AH VÀ HUNG 
TRONG TẠNG NGỮ 


Nguồn: http:/vastawakening.com 


Tuy nhiên, bạn hãy hát theo cách nào mà bạn 
cảm thấy dễ chịu - trong một giai điệu lên hoặc 
xuống hay một nốt, lớn tiếng hay thầm lặng, cao hay 
thấp với một âm thanh dịu dàng hay như sấm sét. 


Bạn cũng có thể dùng những âm thanh này để 
chuyển hóa những tư tưởng, cảm giác và hình ảnh 
gây khó khăn. Hãy cảm nhận cảm xúc buồn phiền 
hay đau khổ được chứa trong âm om ở dạng đám 
mây, khói hay sương mù. Khi bạn hát ah hãy buông 


201 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


đi vĩnh viễn những vấn đề khó khăn. Với hung hãy 
cảm nhận sự chữa lành của an bình và rộng mở 
rỗng rang. 


Bạn cũng có thể khơi dậy nguồn sức mạnh của 
mình với những âm tiết này (hay chỉ với riêng một 
âm AH). Hãy cảm nhận rằng, âm thanh cầu khẩn 
và phát sinh ra tất cả lực chữa lành trong vũ trụ, 
và rằng nguồn sức mạnh phát khởi từ âm thanh và 
bản thân nó là một hiện thân của âm thanh. Hãy 
thấy và cảm nhận ánh sáng chiếu ấm áp, rực rổ 
chiếu ra từ âm thanh và hình ảnh. Ánh sáng dần 
dần tràn đầy đầu và toàn thân bạn. Trong khi bạn 
tiếp tục hát, hãy để thời gian tán dương âm thanh 
và ánh sáng đem lại sự chữa lành cho mọi phần của 
thân tâm mình. 


3. Tịnh hóa những cảm xúc thột cách thâm 
lặng 


Bạn cũng có thể trì tụng thầm. Một bài tập được 
gọi là “hơi thở ba phần” gồm việc niệm “ba chủng 
tử tự' hòa hợp với hơi thở. Phương pháp này phát 
triển sự tập trung và sức mạnh của tâm thức, tịnh 
hóa những cảm xúc tiêu cực và có thể là một khởi 
đầu tốt đẹp cho bất cứ sự thiền quán chữa bệnh nào 
khác. 


Trong hơi thở ba phần, niệm thầm om khi hít 
vào. Niệm ah khi ngừng thở một lúc cho đến khi hơi 
thở gần bắt đầu muốn ra. Niệm hung trên hơi thở 


202 


NHỮNG THIÊN ĐỊNH CHỮA BỆNH 





ra. Cảm nhận bạn đang hòa nhập hơi thở với thân, 
ngữ, tâm của chư Phật mọi thời. Nếu bạn cảm thấy 
thích hợp hơn với cách tiếp cận trần tục, hãy thông 
cảm những âm này như hiện thân của sức mạnh, 
sự rộng mở và nhất thể của vũ trụ. 


Hãy để cho hơi thở và những âm trôi chảy tự 
nhiên. Hoàn toàn chú tâm đến điều này sao cho 
hơi thở, những âm và tâm bạn trở thành một. Cuối 
cùng, hãy để cho việc niệm thầm tan vào hơi thở 
thư giãn, buông bỏ những âm và hòa nhập vào sự 
tĩnh lặng của hơi thở. 


Những tiếng ồn ào của đời sống hiện đại đã thu 
hút chúng ta vào sự phóng dật ôn ào, đưa chúng ta 
xa rời con người thực của mình. Có thể chúng ta 
sợ hãi sự yên lặng, giống như trẻ em sợ bóng tối. 
Bằng việc hoàn toàn hiến mình cho sự hát, tụng, 
do thân và tâm hợp nhất, ta biết cách thưởng thức 
âm thanh. Sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc 
hoàn toàn thưởng thức sự tĩnh lặng. 


203 


CHỮA LÀNH SỰ 
RỐI LOẠN THÊ CHẤT 


1): Phật tin rằng việc mất hài hòa giữa 
tâm và thân là gốc rễ của bệnh tật. Chữa 
bệnh qua thiền định tạo ra sự hài hòa về mặt tình 
cảm và thân xác, giúp giải thoát những chướng 
ngại tổn hại tiểm tàng và đem lại sức sống xuống 
tận cấp độ tế bào. 


Theo y học cổ truyền Tây Tạng, thân thể là sự kết 
hợp của những nguyên tố: đất, nước, gió, lửa, cũng 
như sức nóng và lạnh. Khoa học hiện đại đã cho chúng 
ta một hình ảnh của thân thể tuyệt diệu và phức tạp, 
nhưng ngay cả cho tới ngày nay bản đồ truyền thống 
truyền xuống cho ta từ những kinh điển Phật giáo xa 
xưa vẫn làm việc như một sự trợ giúp trong việc khai 
thác tiềm lực bên trong chúng ta. 


Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào sự nghiên cứu 
truyền thống y học phương Đông để hiểu tất cả 
những sự soi chiếu phong phú vào cảm xúc, thân 
và tâm thức. Tuy nhiên, với mục đích của chúng 
ta, trọng tâm của vấn đề là thái độ của chúng ta. 
Mặc dù nó có thể giúp xác định sự đau ốm là thuộc 
nóng hay lạnh, những người phương Tây thường có 
ít kinh nghiệm trong sự tiếp cận này. 


204 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





Bất cứ giải pháp thiền định thật sự nào làm 
chúng ta cảm thấy dễ chịu và tốt đẹp cũng có thể 
giúp đỡ ta cả hai khía cạnh tình cảm và thân xác. 
Bài tập về sự đánh thức năng lực chữa bệnh trong 
tế bào của chúng ta được mô tả trong chương 7, có 
thể đặc biệt thích hợp với những khó khăn của thân 
thể. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ bài tập nào để 
khai thông những năng lượng bị bế tắc. Hoặc vào 
bất cứ lúc nào, chúng ta có thể đem lại sự tươi mới 
và thoải mái đơn giản bằng sự thiền quán về nguồn 
sức mạnh của mình. 


Nếu bạn cảm thấy một vấn đề cảm xúc đặc 
biệt có thể là gốc rễ của những triệu chứng thân 
thể, bạn có thể thiền định để thoát khỏi nó. Nhưng 
không cần phải tập trung hay xác định rõ trên một 
chướng ngại tỉnh thần riêng biệt cần được chữa 
lành. Ý định đơn giản buông bỏ những bế tắc cảm 
xúc tự nó đã là sự lợi ích. 


Một sự thiền định thoải mái và rộng mở nhằm 
vào một vấn đề đặc biệt rõ có thể giải quyết những 
vấn đề khác và nâng cao tâm linh. Thiền định có thể 
là tác nhân chữa lành thân xác đầy năng lực. Ngay 
cả khi chúng ta không thể trục xuất một sự ốm đau 
thân thể, thiền định có thể giúp tâm trí ta tự do, đó 
là sự chữa lành quan trọng nhất trong tất cả. 


205 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


ÁNH SÁNG CHỮA LÀNH NHỮNG 
BỆNH TẬT THÂN THỂ 


Trong Phật giáo Tây Tạng, những quán tưởng 
ánh sáng là phương tiện phổ thông nhất của việc 
chữa lành cả bế tắc xúc cảm và bệnh tật thân thể. 


Trước khi bắt đầu bất cứ sự quán tưởng nào, 
hãy tự tạo một không khí tỉnh thần thư giãn, dù 
cho sự khỏi hắn những bế tắc tỉnh thần hay những 
đau ốm thân thể như một cái bướu hay bế tắc động 
mạch. Hãy thở một hơi thở sâu hay theo dõi hơi thở 
bình lặng trong một lúc. 


Nếu sự bế tắc là lạnh hay bạn cảm thấy lạnh, 
chỉ sau một lúc bạn cảm thấy lạnh lẽo như băng, tê 
cứng hay ớn lạnh. Bấy giờ hãy tưởng tượng nguồn 
sức mạnh ở trước bạn và ở trên một chút. Hãy để 
cho cảm giác tin tưởng thoải mái và mở rộng ra 
trong sức mạnh chữa lành của tâm bạn được khơi 
dậy. Bây giờ khơi dậy ánh sáng giống ngọn lửa từ 
nguồn sức mạnh của bạn. Nếu nguồn sức mạnh của 
bạn là sự quán tưởng về vị bổn tôn, thì ánh sáng 
cháy bừng tuôn chảy từ đôi mắt, bàn tay hay thân 
thể của vị đó. 

Ánh sáng hồng ấm áp thấm nhuần chỗ bế tắc. 
Nếu đó là bế tắc lạnh trong đầu bạn, hãy cảm nhận 
sự ấm áp và thoải mái khi ánh sáng tiếp xúc vào 
đó. Hãy tưởng tượng bế tắc như băng giá từ từ tan 
chảy, hòa tan hoàn toàn vào nước. Dòng nước chầm 
chậm chảy xuống thân thể, qua cổ họng, ngực, bụng 


206 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





và chân, xuất ra ngoài ở hai lòng bàn chân, móng 
chân, những cửa bên dưới, hoàn toàn biến mất vào 
trong lòng đất. 


Bạn cũng có thể làm việc với những bế tắc nóng 
hay lạnh như sau đây. Nếu bệnh tật của bạn liên hệ 
với sức nóng, hãy quán tưởng ánh sáng trắng mát 
mẻ đến từ nguồn năng lực của bạn và bao quanh 
phần trên cơ thể. Nó thu hút tất cả bệnh tật, giống 
như nam châm hút sắt, thoát ra khỏi đỉnh đầu bạn 
và hòa tan vào bầu trời. Nếu bệnh tật làm bạn thấy 
lạnh, hãy quán tưởng ánh sáng đỏ, ấm từ nguồn 
năng lực của bạn bao quanh vùng bụng và phần 
dưới cơ thể bạn. Nó thu hút bệnh tật và thoát ra 
khỏi bạn từ chân và hòa tan vào trong lòng đất. 


Nếu sự đau đớn hay tắc nghẽn bạn cảm thấy 
bén nhọn như mảnh đá, móng tay, dao hay kim 
châm, thoạt tiên hãy quán tưởng chúng dưới dạng 
như vậy. Sau đó quán tưởng rằng chỉ cần tiếp xúc 
với ánh sáng từ nguồn năng lực, sự đau đớn giống 
như móng tay tạo ra lập tức được rút ra khỏi cơ thể, 
giống như việc nhanh chóng nhổ một cái gai hay 
mảnh vụn. Hãy tin tưởng rằng nó hoàn toàn được 
rút ra và biến mất không để lại dấu vết đau đón 
nào. Hãy nghỉ ngơi trong cảm giác an bình, thoải 
mái và năng lực của sức khỏe tốt. 

Nếu bạn có một cái bướu, sau khi tập trung thời 
gian ngắn vào vị trí của nó và hình dạng gần giống 
như nó, bạn có thể quán tưởng ánh sáng giống như 
tia laser rất sáng, sắc bén đến từ nguồn năng lực 


207 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


của bạn. Chỉ cần ánh sáng tiếp xúc sẽ cắt sự tăng 
trưởng của bướu thành những mảnh vụn để chúng 
phân rã thành những nguyên tử hợp thành. Những 
nguyên tử này bị đẩy ra khỏi thân bạn và hòa tan 
vào lòng đất, hoặc tống ra ngoài theo nước tiểu hay 
phân. 


Nếu động mạch của bạn bị tắc nghẽn vì kết tụ, 
trước hết hãy cảm nhận chúng và chỗ khu trú của 
chúng. Sau đó sử dụng sức mạnh ánh sáng chữa 
bệnh từ nguồn sức mạnh để làm loãng ra, tan chảy, 
thanh lọc và làm sạch mọi tích chứa gây tổn hại. 
Hãy cảm nhận lặp đi lặp lại rằng những động mạch 
đã được mở rộng và khai thông sạch sẽ, dòng máu và 
sinh lực trôi chảy không có một dấu vết tắc nghẽn. 


Thế nên, tùy theo nhu cầu, chúng ta có thể quán 
tưởng ánh sáng chữa bệnh theo nhiều dạng - như 
ánh sáng nóng, ấm áp, ánh sáng sắc bén hay ánh 
sáng mát mẻ. Một số người hình dung những tia 
sáng giống như cái chổi quét sạch bệnh tật, hay 
những tia sáng giống như nước rửa sạch những sự 
không trong sạch của cơ thể. 


Hãy dùng phương pháp nào cảm thấy tốt nhất 
với bạn. Ví dụ, nếu những dây thần kinh hay cơ 
bắp của bạn bị áp lực hay bóp chặt, hãy làm những 
bài tập thân thể thông thường thích hợp hay điều 
trị với cảm nhận rằng ánh sáng ban cho sự ấm áp 
là ích lợi trong việc mỏ rộng các đầu nối, giải phóng 
những áp lực, và chữa lành bất cứ những mô nào bị 
thương tổn. 


208 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





NƯỚC CHỮA LÀNH NHỮNG BỆNH 
TẬT THÂN THÊ 


Giống như ánh sáng, nước thường được khuyên 
dùng như một hình ảnh trong thiền định để đánh 
thức năng lực chữa lành và tịnh hóa bên trong. 


Hãy quán tưởng nước như là một dòng nước 
thuốc như cam lồ. Từ nguồn sức mạnh của bạn nó 
chảy xuống qua đầu và tuôn trào xuống toàn thân 
bạn, xoa dịu và tẩy sạch từng phần, và trong việc 
đặc biệt phục hồi dòng chảy và sự hài hòa giữa 
những tế bào bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. Hãy cảm 
nhận và tin tưởng rằng nó tẩy sạch hết những dơ 
bẩn và giải tan những chất độc. Cơ thể bạn trở nên 
sạch như một cái chai sạch sẽ và trong suốt. 


Lặp lại việc thực tập này nhiều lần; sau đó thấy 
dòng nước tràn ngập cơ thể. Bạn có thể tưởng tượng 
nó tràn đầy ngay cả trong các mô và tế bào hồng 
cầu, đem đến sự tỉnh khiết và khỏe mạnh. Cuối 
cùng thư giãn trong những cảm nhận của mình. 


Bạn có thể quán tưởng dòng nước thuốc nóng, 
pha loãng chảy xuống vùng những bế tắc tỉnh thần 
hay thân thể như bướu, giống như nước nóng đổ 
trên băng tuyết. Hoặc nếu bế tắc có cảm giác nóng 
bỏng hay nhức nhối, quán tưởng một dòng nước 
cam lồ mát mẻ chầm chậm dập tắt ngọn lửa. Hãy 
cảm nhận sự mát mẻ của dòng nước khi chảy qua 
bạn. Cuối cùng, lửa tắt và dòng nước chảy từ từ 
qua cơ thể, rửa sạch đống tro của bệnh tật, và qua 


209 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


những ngõ ở dưới, lòng bàn chân và ngón chân, tất 
cả bế tắc bị cuốn trôi vào trong lòng đất. Hãy cảm 
nhận sự an bình và mát lạnh. 


LỬA, KHÔNG KHÍ VÀ ĐẤT ĐỂ CHỮA 
LÀNH 


Mặc dù không nổi bật trong truyền thống chữa 
bệnh như ánh sáng và nước, những nguyên tố như 
lửa, không khí, và đất cũng rất hiệu quả tùy theo 
nhu cầu và cảm nhận riêng của bạn. 

Lửa: Những làn sóng lửa chữa bệnh đến với bạn, 
bao phủ mỗi một tế bào của cơ thể. Ngọn lửa chiếu ra 
sự ấm áp, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nó đốt cháy và 
thiêu hủy tất cả bệnh tật thân thể liên hệ đến sự lạnh 
lẽo, không sinh khí hay thiếu năng lực. 

Không khí: không khí trong lành thổi tung đi 
những bệnh tật như suy tuân hoàn và hô hấp, tiêu 
hóa và tế bào bị nhiễm độc trong cơ thể bạn. Không 
khí ban phước tịnh hóa và khuếch đại phẩm tính sức 
khỏe của hơi thở và hệ tuân hoàn đem đến sức khỏe 
cho mỗi một tế bào của bạn. Bạn có thể quán tưởng 
cơn gió này giống như âm nhạc đẹp đẽ tuyệt vời 
trong bạn. Nếu bạn có một máy thu thanh hay máy 
nghe nhạc bên cạnh giường bệnh, bạn có thể nghe 
âm thanh thực sự của âm nhạc như thể là những âm 
thanh bên trong bạn, tạo ra sự thư giãn và sức khỏe. 


Đất: Nếu bệnh tật gây ra sự nghi ngờ, sợ hãi hay 
hoảng loạn, chúng ta có thể tự mình nhắc nhở không 


210 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





những mình có sức mạnh nội tại trong tâm mà còn 
có khả năng tự phục hôi. Hãy cảm thấy thân thể bạn 
mạnh khỏe và vững chắc, và để ít thì giờ vui thích với 
những phẩm tính căn bản giống như đất của nó. Hãy 
quán tưởng toàn thân bạn giống như đất, không thể 
lay chuyển được và tự làm mới lại, mặc cho những 
yếu đuối hay run rẩy của bệnh tật thoáng qua. Hãy 
mang đến càng nhiều chỉ tiết nếu bạn thích. Hãy thấy 
xương, cơ bắp, dây thân kinh, da đẻ và những tố chất 
của bạn tất cả đều mạnh mẽ. Tưởng tượng đất ở trong 
bạn, thân thể hay những tế bào vững chắc như quả 
núi, mạnh khỏe và tái sanh như cây cối, đẹp đẽ như 
tất cả thiên nhiên. 


CHỮA BỆNH VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA 
NGƯỜI KHÁC 


Ở Tây Tạng, những vị thầy tâm linh theo 
truyền thống phục vụ người khác bằng sự chăm 
sóc sức khỏe của cả tâm và thân. Như những người 
ban phát sự chữa bệnh thân thể, những vị thầy đã 
thành tựu dựa trên giáo lý bí truyền của Phật giáo 
Mật thừa, bao gồm thiền định, tụng niệm thần chú 
và những vật liệu như thực vật và cây thuốc đã 
được ban phước. 

Đối với đa số những thực hành cao cấp nhất 
của Phật giáo mật truyền, bạn cần có kinh nghiệm 
thiền quán mạnh mẽ, một sự quen thuộc với những 
nguồn £an¿ra, và được trao truyền trực tiếp từ một 


211 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


vị thầy đủ uy tín. Tuy nhiên, những giáo lý thông 
thường trong kinh điển đã nói rõ rằng bất cứ ai 
cũng có thể được lợi ích từ sự chữa lành qua những 
nghi lễ được cử hành bởi người khác. 


Những người phương Tây tự hào về chủ nghĩa 
duy lý của họ có thể chối bỏ ý niệm chữa lành chỉ nhờ 
vào một vị thầy chữa bệnh. Họ có thể nói: “Chuyện 
này thật hoàn toàn vô nghĩa” hay “Tôi không tin 
vào huyền thuật.” Tuy nhiên những người tự cho 
mình là hoàn toàn hiện đại và duy lý thường đặt 
niềm tin mạnh mẽ vào các bác sĩ y khoa. “Niềm tin” 
trần tục này liên hệ đến phương thức điều trị hiện 
đại, nhưng cũng vượt ra khỏi giới hạn đó - một bác 
sĩ giỏi có thể giúp tạo ra nơi bệnh nhân một thái độ 
tích cực. Điều này có tác dụng rất lớn lao, vì nó có 
thể kích thích những tiểm năng sẵn có trong bệnh 
nhân và trợ giúp hệ thống miễn nhiễm trong việc 
tiếp nhận hiệu quả từ cách điều trị cổ truyền. 


Chúng ta tự chữa bệnh, nhưng người khác có 
thể giúp ta chữa bệnh. Đây là quan điểm của đạo 
Phật, và cũng là lối nghĩ thông thường. Thế nên rất 
có ý nghĩa trong việc lựa chọn một thầy thuốc cổ 
truyền “khéo léo và tận tụy”, một người phối hợp 
giúp chúng ta trong việc chữa bệnh với một tình 
thần quan hệ thân hữu và cởi mở. 

Quan niệm thông thường cũng cho ta biết rằng 
phải vui mừng vì tình thương chữa lành mà người 
khác có thể mang đến cho ta. Những người cảm thấy 
được thương yêu có thể chống chọi tốt hơn với bệnh 


212 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





tật. Tình thương nuôi dưỡng tâm thức chúng ta, như 
một bông hoa dưới ánh mặt trời. Sự chia sẻ tình cảm 
từ những nhóm trợ giúp có thể rất có ích. Dù nếu 
chúng ta đơn độc với bệnh tật, chúng ta có thể tự 
thương yêu chính mình theo một cách rộng mở và 
thoải mái. Điều này đúng đắn và đầy sức mạnh. 


Cũng có thể tiếp nhận chữa bệnh từ những 
người khác qua thiền định. Trong lúc nhiều người 
chúng ta có thể cảm thấy thích hợp nhất là tự mình 
sử dụng những bài tập chữa bệnh, một số khác có 
thể được lợi ích từ người khác như là người chữa 
bệnh. 


Phương pháp sau đây, được dựa theo những 
nguồn Phật giáo Tây Tạng, có thể có hiệu quả rất 
mạnh mẽ nếu chúng ta cởi mở tiếp nhận nó. Năng 
lực chữa bệnh vốn sẵn có trong ta, nhưng đôi khi 
cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài để khai mở chúng. 

Với bài tập này, bạn và người chữa bệnh cho 
bạn cần phải sắp xếp với nhau thật tốt, và cùng 
chia sẻ một sự rộng mở với thiền định. Nằm xuống 
và nhắm mắt lại. Cả hai, bạn và người chữa bệnh 
cùng hít thở sâu vài lần, cảm thấy rằng tất cả năng 
lực tiêu cực của thân và tâm được loại trừ theo hơi 
thở ra. Bấy giờ, hãy thư giãn trong cảm giác an 
bình và trống trải trong một lúc, trước khi cùng 
nhau quán tưởng bài tập một cách yên lặng. 


Với những mục tiêu chữa bệnh thông thường, 
ánh sáng chữa bệnh đến qua đôi tay của người chữa 
bệnh từ nguồn sức mạnh. Lần lượt, cả hai, bạn và 


2158 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


người chữa bệnh có thể quán tưởng người ấy là 
nguồn sức mạnh. 


Người chữa bệnh xòe bàn tay ra, lòng bàn tay 
úp xuống và đặt nhẹ trên vùng giữa thân thể hay 
tại điểm đau hay vùng năng lực tiêu cực. Quán 
tưởng ánh sáng chữa bệnh xua tan mọi bệnh tật, 
buồn phiền và lo lắng. Chỉ vừa đủ chạm vào thân 
bạn, bàn tay của người chữa bệnh di chuyển chậm 
từ vai xuống tay. Bạn và người chữa bệnh tin chắc 
rằng mọi bệnh tật được xua tan, khi bàn tay của 
người chữa bệnh làm tư thế đẩy những bệnh tật ra 
ngoài qua những ngón tay của bạn. 


Đau đó người chữa bệnh chậm chậm thực hiện 
động tác này lần nữa từ điểm đau bệnh, nhưng lần 
này theo hướng khác, đẩy những bệnh tật ra ngoài 
qua chân bạn. Lặp lại sự tịnh hóa này nhiều lần 
theo sự cần thiết và thoải mái của bạn. 

Một giải pháp khác là người chữa bệnh dùng 
lòng bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng có bệnh từ 
từ theo chiều kim đồng hồ. Cả người chữa bệnh và 
người tiếp nhận đều phải quán tưởng và cảm nhận 
ánh sáng như một cơn mưa tràn đầy năng lượng 
chữa bệnh - sức nóng, hoan hỷ và hạnh phúc - được 
dẫn truyền từ nguồn sức mạnh qua bàn tay của 
người ấy, giống như tia sáng mặt trời chiếu qua 
cửa số. Hãy tưởng tượng bàn tay như cánh cửa sổ 
hướng tới nguồn sức mạnh, truyền trực tiếp ánh 
sáng đem lại sức khỏe, ấm áp, sáng sủa. Nhờ những 
cảm giác nhiệt thành và rộng lượng của người chữa 


214 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





bệnh đối với bạn, sức mạnh chữa bệnh được khuếch 
đại giống như kiếng phóng đại hay thấu kính mà 
ánh sáng đi qua. 


Tất cả những hậu quả đau yếu được tẩy sạch, 
và giống như những bông hoa nở rộ khi tiếp xúc với 
ánh sáng, những tế bào nở hoa với năng lực chữa 
bệnh. Khi bạn cảm thấy những tế bào mở ra với 
năng lực chữa bệnh và thân thể bạn được thấm đẫm 
năng lực này, người chữa bệnh vẫn phải giữ tay để 
làm vững chắc năng lực. Cả hai người có thể phơi 
sưởi trong những năng lực của sức khỏe lành mạnh 
được phát sinh, cuối cùng an trú trong sự rộng mở. 


Những bài tập tương tự cũng có thể dùng những 
hình ảnh của ánh sáng giống như tia laser đốt cháy 
bệnh tật thành tro bụi rồi bị quét sạch, hay những 
dòng cam lồ rửa sạch bệnh tật và làm tràn đây 
những chỗ đau yếu trong thân bằng sự khỏe mạnh. 


Một số người có thể nhận được lợi ích từ những 
lời cầu nguyện hồi hướng của những người khác, hay 
từ sức mạnh của những vật hoặc nơi chốn thiêng 
liêng. Nếu một thực hành tâm linh hồi hướng cho 
bạn, hãy cố gắng thiết lập một số nối kết vật chất 
với nguồn này. Việc bố thí hoặc cúng dường tài vật 
nếu được thực với sự rộng lượng chân thật có thể 
giúp bạn cảm thấy rộng mở nhiều hơn. Trong mọi 
trường hợp, sự tin tưởng vào nguồn chữa lành là 
cần thiết. 

Khi tôi khoảng mười lăm tuổi, nhiều người đã 
làm việc trong khoảng một tháng để xây lại nhà tôi 


215 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tại tu viện. Hai phụ nữ giúp việc xây dựng bị bệnh 
nặng. Thuốc men không hiệu quả. Họ bị chứng 
peken trethog, một sự rối loạn chất đờm thấp, là 
một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất trong 
khu vực của tôi, đặc biệt ở những người lớn tuổi. 
Căn bệnh ngăn cản người bệnh nuốt hay tiêu hóa 
thức ăn và làm họ bị đói dần đến chết. Tôi dùng 
bột nhào bánh £sampa, bột mì nướng và bơ, sau khi 
cầu nguyện ban phước, rồi đưa cho họ. Họ ăn bánh 
không có khó khăn nào. 


Trước khi chia tay tôi, họ mang theo một số 
lượng lớn bột nhào £sampa để trộn đã được gia hộ 
ban phước, và mỗi bữa ăn họ dùng một ít. Sau nhiều 
tháng, họ hoàn toàn khỏi bệnh. 


Bệnh này làm khổ nhiều người, kể cả tu sĩ và 
người thường, trong số đó có ông tôi đã chết khi 
tôi lên bốn, và bà tôi được sống sót nhờ vào bánh 
tsampa được gia hộ mà tôi đã đưa cho bà hay thuốc 
men mà bà đã dùng suốt đời, kể từ lúc tôi có còn nhớ 
được. Bà đã không bị chết đói, nhưng cũng không 
bao giờ khỏi hẳn. 

Để làm bột nhào bánh £sampa được ban phước, 
tôi quán tưởng Guru lầinpoche ỏ trên bầu trời trước 
mặt tôi khi nhồi bột và bơ. Lặp lại thần chú cầu 
nguyện, tôi mở rộng chính mình với lòng sùng tín 
mạnh mẽ từ đáy sâu trái tim và cầu khẩn những 
ban phước chữa bệnh của Ngài. Tôi quán tưởng từ 
vị Guru Rinpoche những năng lực chữa lành trong 
dạng những ánh sáng ấm áp và phúc lạc, hay đôi khi 


216 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





ở dạng những dòng nước cam lồ, chảy xuống và hòa 
trộn vào bột. Rồi với lòng tin chắc chắn, tôi nghĩ rằng 
bột nhào đã được truyền vào sức mạnh với những 
ban phước để chữa lành sự rối loạn đờm thấp. 


Bột nhào có thể chữa bệnh nhờ vào ba nguyên lý 
chữa lành. Những phụ nữ này hoàn toàn tin tưởng 
vào sức mạnh chữa bệnh của tôi. Họ đã mở rộng 
về mặt nghiệp để tiếp nhận sự ban phước. Và sự 
thành tâm của tôi đủ mạnh để tạo thành sức mạnh 
chữa bệnh. 


TĨNH GIÁC CHỮA LÀNH THÂN THỂ 
VÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG NĂNG 
LỰC 


Hãy nằm ngửa trên một nệm thuận tiện, dùng 
gối để giúp cho sự thư giãn các cơ của thân thể bạn. 
Sau đó, bình thản và chầm chậm qua những bài tập 
sau, từ một đến hai phút cho mỗi giai đoạn: 

Thở một hay hai hơi thở sâu, buông bỏ tất cả căng 
thẳng hay lo nghĩ của bạn, theo hơi thở ra và thư giãn 


thân, tâm. 


Hãy nhận biết và cảm nhận toàn thân bạn. Hãy 
cảm nhận sự bình lặng thâm nhập toàn thân bạn như 
là kết quả của việc thư giãn. 

Hãy nhận thức lưng bạn đang nghỉ trên tấm nệm, 
và cảm nhận trọng lực nhẹ nhàng hút bạn như thế 


217 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


nào về đất. Việc này làm ổn định những năng lượng 
trôi nổi và những tư tưởng dao động. 

Với một cảm giác về vô biên, hãy nhận biết việc 
thở của bạn không chỉ là không khí trong phổi mà còn 
là sự thở trong mỗi một tế bào của cơ thể từ đỉnh đâu 
xuống lòng bàn chân. Khi những tế bào thở, chúng 
chuyển động lên xuống theo một cách tự nhiên bình 
an, rộng mở và đều đặn. 


Hãy cảm nhận sự chuyển động và năng lực trong 
từng phần của thân bạn: những động mạch, mạch 
máu, dây thân kinh, cơ bắp, máu, tạng phủ, não bộ, 
xương sống, các xương và da - nhất là trong bộ phận 
mà bạn cân chữa bệnh. 


Sau đó, với tỉnh giác về năng lực tĩnh lặng này, 
hãy thưởng thức bài tập sau trong mười hay hai 
mưởơi phút: 


Rất chậm chạp và tự nhiên chuyển động phần 
mà bạn muốn chữa bệnh về trước sau, lên, xuống 
hay sang hai bên. Bạn có thể di động phần này sang 
mỗi phía trong một hay hai phút rồi một hay hai 
phút sang phía kia. Trong chuyển động này, điều 
quan trọng là bình thản, nhất tâm và hoàn toàn ý 
thức về dòng chuyển động. Hãy nhận biết như thế 
nào chuyển động dù nhỏ nhất trong một phần này 
của thân bạn được cảm thấy khắp cả phần còn lại 
của thân, giống như một chuỗi những làn sóng tiếp 
nối nhau truyền khắp phần còn lại của cơ thể. Hãy 
nhận biết sự an tĩnh và hỷ lạc thân thiết đang tuần 
hoàn trong bạn qua những chuyển động. 


218 


CHỮA LÀNH SỰ RỐI LOẠN THỂ CHẤT 





Đôi khi bạn cũng không cần phải khởi động bất 
cứ sự chuyển động thân thể nào. Bạn có thể chỉ 
tưởng tượng chuyển động, hay tưởng tượng năng 
lực di chuyển với sự tỉnh giác về những cảm giác. 


Sau bài tập này, bạn có thể tập thêm bài sau 
đây trong vài phút: 


Hãy quán tưởng và cảm thấy một cơn mưa ánh 
sáng ban phước (hay một dòng cam lồ ban phước) 
từ nguồn sức mạnh rót đây vào cơ thể bạn, đặc biệt 
ở phần cần được chữa. Hãy cảm nhận năng lực của 
sức nóng và hỷ lạc từ ánh sáng hay cam lồ ban 
phước được khuếch đại, giống như đổ dầu vào lửa, 
và nhận biết những cơn sóng nóng ấm hỷ lạc mà 
năng lực đó làm phát sinh trong cơ thể bạn. 


Kết thúc bài tập với sự thư giãn trong trạng 
thái tỉnh giác về tâm và thân trong nhất thể và 
rộng mở, mà không bám chấp hay phân biệt. 


Thực tập này ổn định tâm thức và năng lượng 
trôi nổi của bạn. Nó kết hợp thân và tâm bạn trong 
sự hài hòa. Nó giúp trau giồổi những trì giác tích cực 
và năng lực mạnh khỏe. Và nó đánh thức sự tỉnh 
giác về sức mạnh, an bình, niềm vui, những phẩm 
tính chữa lành của thân và tâm bạn. 


Sau khi thực tập thành thạo, bạn có thể cố gắng 
sử dụng cùng sự tỉnh giác về năng lực chữa bệnh 
trong những hoạt động hằng ngày khác như suy 
nghĩ, cảm nhận, đi dạo, nhìn ngắm, đứng, ngồi, 
ngủ, nói năng và làm việc. 


219 


10. 


- CHỮA BỆNH VỚI 
NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 


IN:° thật sự và mục tiêu cuối cùng của 
việc đánh thức tâm linh là trong tâm 
chúng ta, không phải ở trong thiên nhiên. Tuy vậy, 
thiên nhiên có thể là một nguồn giúp đỡ rất lớn lao 
cho ta. Một sự thưởng thức thiên nhiên cho ta một 
cơ hội và lập tức trực tiếp tự thoát khỏi chính mình 
và những mối bận tâm. Chúng ta cần cố gắng một 
chút để mở rộng với thiên nhiên. Chỉ cần mở rộng 
mắt và những giác quan, vẻ đẹp hoàn toàn của thế 
giới tự nhiên có thể đem chúng ta đến gần hơn với 
con người thực sự của mình. Khi sự tỉnh giác rộng 
mở, chúng ta đang được dẫn đến thật tánh của tâm 
ta. 


Ở Tây Tạng, lúc còn rất trẻ tôi đã bắt đầu nhận 
biết sức mạnh xoa dịu của thiên nhiên. Ngọn gió 
thổi qua và cây cối thung lũng giống như bản nhạc, 
những con sông có âm thanh của riêng nó. Thậm 
chí sự im lặng hoàn toàn dường như cũng là một 
loại âm nhạc. Chúng ta có thể rút toàn bộ chất bổ 
dưỡng và sự ấm áp từ sức mạnh oai nghiêm, hùng 
vĩ của những núi non, ánh sáng rộng lượng của 
mặt trời, mặt trăng hay sự hiện diện bao la của đại 
dương. Thậm chí nếu chúng ta sống ở đô thị đông 


220 


CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 





đúc hay ngoại ô, thiên nhiên hiện diện trong một 
chiếc lá cây bên lề đường hay sự ướt át của hàng 
rào sau cơn mưa. Bất cứ ta ở đâu, trên tất cả là sự 
rộng mở của bầu trời và hư không như người mẹ 
luôn khoan dung. 


Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không cần so sánh thiên 
nhiên với bất cứ cái gì. Thiên nhiên có thể xoa dịu 
và sưởi ấm chúng ta, nhưng một cách rốt ráo, thiên 
nhiên vượt trên những ẩn dụ và khái niệm. Chúng 
ta dùng những ngôn từ để diễn tả nó, nhưng kinh 
nghiệm thuần khiết nhất về thiên nhiên chỉ là nhận 
biết nó đúng thật như nó đang hiện hữu. Thiên 
nhiên vượt thoát khỏi những giới hạn, sự phân loại, 
áp lực hay căng thẳng. Bằng sự tận hưởng thiên 
nhiên một cách rộng mở, với sự tỉnh giác đơn thuần 
chúng ta có thể làm mềm lỏng đi những bức tường 
bám chấp và phân biệt của tâm thức. 


Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hay 
lẻ loi giữa thiên nhiên bao la. Điều này chỉ là “bản 
ngấ" bé nhỏ của chúng ta tự nhắc nhở chính nó. 
Thay vì lo nghĩ về sự cô đơn, chúng ta có thể được 
êm dịu với những cảm giác của mình. Chúng ta có 
thể thật sự vui thích vì sự lẻ loi này. Nếu chúng ta 
thư giãn với sự cô đơn của mình, điều này có thể là 
một sự tỉnh thức. Trong nhiều cách, thiên nhiên có 
thể giúp chúng ta thoát khỏi sự trói buộc của bản 
ngã. 

Theo đạo Phật, thế giới vật chất, bao gồm cả 
thân thể chúng ta, được tạo bởi những nguyên 


221 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tố đất, nước, gió, lửa và hư không. Thiền định về 
những phẩm tính tốt đẹp của những nguyên tố 
trong thiên nhiên cho dù ở dạng cây cối, bông hoa, 
hoặc đại dương, đều là một loại chữa bệnh tự nhiên. 


ĐẤT 


Đất mẹ oal nghiêm khoan dung tất cả mọi thứ, 
xấu hay tốt, mạnh hay yếu... Đất đại diện cho tất cả 
sự thịnh vượng hay cằn cỗi. Đất an bình cho dù mặt 
trời chiếu sáng hay một cơn bão dữ dội, không thay 
đổi bởi ngày hay đêm. Nó là nền tảng vững chắc của 
chúng ta - nhà của chúng ta. 


Với sự cẩn thận và tôn trọng, chúng ta ngôi 
hay nằm ngửa trên mặt đất trần trụi, cát hay đá. 
Hãy tiếp xúc với nó bằng tay hay chân. Cảm nhận 
tính chất vững chắc, mạnh mẽ và oai nghiêm. Bằng 
tham thiền và cảm nhận tính chất mạnh mẽ, bền 
vững của đất, tâm bạn tự nhiên nhận được những 
phẩm tính đích thực này. 


Hãy tưởng tượng rằng tất cả năng lực không 
lành mạnh trong thân đã gây ra cho bạn những 
lo nghĩ, bất an và cằn cỗi sẽ được loại bỏ. Hãy trở 
thành một với sức mạnh vô biên của đất. Hãy cám 
ơn năng lực chữa bệnh này, cám ơn sự phồn thịnh 
và khoan dung của đất nuôi sống chúng ta. 


Tập trung vào đặc tính nội tại của đất như 
mạnh mẽ và bền vững có lợi ích cho những người 


222 


CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 





tâm thức nóng vội, mơ mộng, trôi nổi và yếu đuối 
hay những người thiếu cảm thức thông thường, tập 
trung, kỷ luật, hiểu biết thông thường hoặc thiếu 
phương hướng vững chắc. 


NƯỚC 


Hãy tham thiền về tính chất bình an, mát mẻ, 
sạch sẽ, tổng hợp, hài hòa của nước. Hãy thưởng 
thức dòng chảy của một con sông, vừa kiên định, 
mạnh mẽ, vừa luôn hài hòa, tổng hợp. Ỏ biển, hãy 
thưởng thức sự bao la; hãy để những giác quan của 
bạn thấm đầy cơn gió âm thanh khỏe khoắn và thấy 
những ngọn sóng không ngừng nghỉ. Hãy quan sát 
sự đùa giỡn của sóng, cảm nhận năng lượng, vẻ đẹp 
của sự đi lên, tới đỉnh và rơi xuống của nó. 


Khi uống nước, hãy hoàn toàn kinh nghiệm sự 
hài lòng về việc dập tắt cơn khát. Khi tiếp xúc với 
nước, hãy cảm nhận sự tinh khiết của nó. Lúc tắm 
hay bơi lội, cảm nhận tính chất dịu dàng của nó. 
Bạn hãy tự mình cảm nhận mọi vấn đề được rửa 
sạch và tịnh hóa. Khi trời mưa hãy cảm thấy tính 
êm dịu của cơn mưa. Hãy cảm nhận cơn mưa nuôi 
dưỡng đời sống và tăng trưởng trong bạn. 

Ngồi yên tĩnh bên mặt hồ bình lặng hay một 
dòng suối chảy, tâm thức bạn hoàn toàn tự nhiên 
lắng đọng vào sự tĩnh lặng và trong sáng. Sự thuần 
khiết của nước thúc đẩy sự tôn kính trong ta. Nếu 


225 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bạn không thể gần được với nước, việc quán tưởng 
bạn đang ngồi ở trong cảnh như vậy có thể đem lại 
cảm giác an bình cho tâm thức. 


Đối với những người không nhất quán, khó 
thống nhất cuộc sống, hoặc khó đưa những kế hoạch 
đến kết quả, có thể sẽ có ích lợi khi tham thiền về 
sự kiên cố, bình lặng và năng lực trôi chảy của nước 
- đặc tính vốn có của nước trong việc nuôi dưỡng đời 
sống và gắn bó sự vật với nhau. 


° 


LỰA 


Lửa hủy diệt, nhưng nó cũng phát sanh. Sự ấm 
áp và ánh sáng cho phép đời sống phát triển, nở 
hoa, kết trái và trưởng thành. 


Trong thiền quán, chú tâm vào đặc tính, mạnh 
mẽ, hùng mạnh chiếu sáng của lửa. Trong đời 
sống hằng ngày, hãy vui mừng vì ánh sáng, năng 
lượng, sự ấm áp của mặt trời tỏa khắp. Hãy tưởng 
tượng tất cả năng lực chết hay tiêu cực và những 
khó khăn trong cuộc sống được chuyển hóa hay bị 
đốt cháy bởi ngọn lửa chữa lành. Cảm thấy thân và 
tâm bạn tràn đầy sự ấm áp và năng lực chiếu sáng 
làm những phẩm tính tích cực của bạn được chín 
muổi. Hãy cảm nhận sự ấm áp và hòa nhập làm 
một với nó. Quán tưởng toàn thể vũ trụ tràn đầy 
năng lượng vô tận của lửa, và vui thích trong sức 
mạnh chữa lành của nó. 


224 


CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 





Thiền định về sức nóng và ấm áp nội tại của 
lửa là một thuận lợi đặc biệt cho những người thiếu 
cảm hứng và động lực để thỏa mãn những mục tiêu 
và hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống. 


KHÔNG KHÍ 


Không khí bao bọc nhẹ nhàng chúng ta, ban cho 
đời sống và hơi thở. Hãy nhận biết không khí ở tất 
cả biểu hiện của nó, khi bất động và khi chuyển 
động, những phẩm tính thay đổi. Hãy chào đón 
sức mạnh của những ngọn gió, như thể nó mang 
bạn lên bầu trời. Hãy chào đón những ngọn gió hiu 
hiu mơn trớn nhẹ nhàng khuôn mặt và thân thể 
bạn như thể nó âu yếm chạm xúc từng tế bào và bộ 
phận. Chú tâm trên hơi thở và nhận biết từng vận 
động của nó, như thể vũ trụ và bạn trở thành một 
trong tương tục an bình của hơi thở. 


Hãy thấy và cảm nhận tính chất lạ lùng của 
không khí, hoàn toàn nhẹ nhàng và tỏa khắp mọi 
nơi. Tưởng tượng rằng với việc tiếp xúc với không 
khí chữa lành, tất cả năng lượng tiêu cực và những 
khó khăn được tan đi hay bị thổi bay ra ngoài thân 
và tâm không còn dấu vết. Hãy tưởng tượng bạn 
tràn đầy không khí nhẹ nhàng và tất cả năng lượng 
được tỏa khắp. 


Cảm nhận sự nhẹ nhàng và vận động nội tại của 
không khí - trong cuộc sống hằng ngày hay trong 


225 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


những bài tập quán tưởng - có thể tạo cảm hứng 
cho những người cảm thấy nặng nề, trì độn, chậm 
chạp lười biếng và vô cảm. Tuy nhiên, với những 
ai có tâm thức nhanh nhẹn, dễ kích động, cần phải 
khéo léo và thăng bằng trong việc sử dụng năng 
lượng chữa bệnh của không khí. 


HƯ KHÔNG 


Bằng việc thiển định về sự rộng mở của hư 
không, nguyên tế duy nhất không phải vật chất, 
chúng ta có thể kinh nghiệm sự rộng mở rỗng rang 
của bản tánh mình. 


Hư không thì trống không và phi vật chất. Hư 
không cung cấp khoảng trống cho mọi thứ, kể cả 
những nguyên tố vật chất khác. 


Hãy nhìn ra ngoài bầu trời xanh sâu thắm và 
cảm nhận tính chất không nắm bắt và phi vật chất 
của nó. Hãy thấy và cảm nhận phẩm tính bao la và 
không giới hạn, sự vô tận của bầu trời. Hãy nhận 
thức, trong thân thể sẽ phải chết của bạn, hư không 
và sự rộng mở vượt trên những chất vấn và tạo tác, 
thời gian hay nơi chốn. Hãy buông đi những niệm 
tưởng và lo nghĩ của bạn và là một với bản tánh của 
bầu trời. 

Chúng ta có thể cảm nhận sự an bình vĩ đại khi 
nhìn vào bầu trời, đặc biệt ở một nơi có tầm nhìn 
rộng và trong một ngày trong sáng. Nhưng bất cứ 


226 


CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 





một cái nhìn thoáng qua nào trong bầu trời cũng 
có thể đem lại an bình cho chúng ta. Nhìn vào bầu 
trời đêm, nhất là khi nó trong trẻo, rõ ràng, cũng sẽ 
khích lệ trạng thái thiền định của tâm. 


Bầu trời vô hạn có thừa chỗ cho nỗi đau khổ 
của ta. Hãy thực hành việc giải thoát vào trong hư 
không tất cả đau khổ, căng thẳng và bám chấp. 
Quán tưởng tất cả lo nghĩ và vọng tưởng xấu biến 
mất vào hư không, giống như mây hay sương mù 
tan đi không còn một vết tích. Thưởng thức bất cứ 
cảm giác thoải mái hay an bình nào đến với bạn. 


CÂY CỐI 


Cây cối có thể là nguồn chữa lành lớn cho tâm. 
Đức Phật đã chứng nghiệm sự rỗng rang toàn triệt 
trong lúc ngồi trú dưới gốc cây. 


Thiền quán về vẻ đẹp của cây cối là cách đơn 
giản để nối kết ta với năng lượng chữa bệnh của 
thiên nhiên. Thoạt tiên, hãy xem xét những phẩm 
tính của một cái cây: đặc tính lạ lùng của nó, mà 
dưới mắt ta nó không thay đổi và không có tuổi tác 
ngày này qua ngày khác; nó vững mạnh trong gió, 
bão hay mặt trời; sự chịu đựng của nó cho cả nóng 
hay lạnh; vẻ đẹp của nó trong tuyết giá hay mưa; sự 
sống động của nó. 


Tham thiền với sự hoàn toàn chú tâm của bạn 
vào những đám lá xanh, có thể trang điểm những 


227 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bông hoa nở, búp hoa, trái, hạt hay quả chín. Bạn 
cũng có thể nhìn thật sát một chiếc lá hay một hạt 
cây, thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng và sống động của nó 
trong kích cỡ rất nhỏ. 


Rễ cây cắm chặt vào mặt đất. Hãy thưởng thức 
sự khỏe mạnh và vững chãi như ngọn núi của cây. 
Và cũng đánh giá cao tính mềm dẻo uyển chuyển 
của nó. Cành nhánh của nó di động, đung đưa cả 
ngày và đêm, như thể trong một lễ hội khiêu vũ tôn 
vinh vượt trên khái niệm hay ngôn từ. Hãy mở rộng 
sự tỉnh giác của bạn về sự đẹp đẽ, khỏe mạnh và 
gây ấn tượng mạnh của cây cối như thế nào. Điều 
này cho phép cảm nhận sự ấm áp và khỏe mạnh 
phát triển tự nhiên trong bạn. 


Bạn cũng có thể thu hút năng lượng chữa bệnh 
từ một cái cây bằng cách ngồi yên lặng ở dưới hay 
bên cạnh nó, hoặc ôm quanh thân cây. Cây cối nối 
kết với sức mạnh của đất qua bộ rễ và những lực 
của vũ trụ qua cành, lá. Thân cây là một nhịp cầu 
sống giữa những lực mặt trời ở trên và mặt đất ở 
dưới. Nhánh cây vươn ra phía ngoài, biểu trưng 
tính chất cho và nhận của cây. 


Hãy thầm bảo cây hãy cho bạn kinh nghiệm 
năng lực tự nhiên của nó. Sau đó, khi bạn nhẹ nhàng 
tiếp xúc với thân cây, hãy cảm thấy bạn đang nối 
kết với nguồn năng lực thiên nhiên này, và năng lực 
tích cực đang khởi lên trong bạn. Hãy nhận ra bất 
cứ năng lực chữa bệnh nào mà bạn kinh nghiệm và 
hãy sung sướng với bất cứ cảm nhận tích cực nào 


228 


CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC THIÊN NHIÊN 





bạn có được. Hãy nghỉ ngơi với những cảm giác này, 
để cho tất cả ý niệm và tư duy hòa tan vào năng lực 
của khoảnh khắc. Đáp lại, hãy cho cây tình thương 
và sự cảm kích. 


Bạn có thể thu hút năng lượng chữa bệnh từ tất 
cả tạo vật của thiên nhiên đặt căn bản trên những 
nguyên lý trong bài tập này. Trong sự tham thiền 
buông xả về thế giới, chúng ta sẽ phải phát triển 
một sự biết ơn thiên nhiên với tất cả sức mạnh và 
sự vô biên của nó mà không cố bám chấp hay nắm 
g1ữ. 


229 


TI. 


CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY NHƯ SỰ 
CHỮA BỆNH 


M: trong những phương tiện chữa bệnh 
quan trọng và hiệu quả nhất là chuyển 
từng bước cuộc sống hằng ngày của bạn thành 
những bài tập chữa bệnh. Thay vì phân chia thiền 
định và đời sống thành những phần tách biệt, hãy 
đem chúng lại với nhau. Bằng cách mang sự tỉnh 
giác trống trải vào bất cứ điều gì bạn làm, sự thản 
nhiên, trong sáng và hoan hỷ đều có cơ hội được 
phát triển rực rỡ. Nếu chúng ta phát triển những 
thói quen tốt, tất cả mọi việc đều trở thành một sự 
chữa lành. Vì thế chúng ta phải kiên định cố gắng 
thiết lập một cách nhìn, suy nghĩ và hành động 
đúng đắn. 


Tỉnh thức là chìa khóa để chuyển hóa cuộc sống 
hằng ngày của chúng ta. Hãy buông đi những lo 
nghĩ và những ghét bỏ theo thói quen, và hãy đơn 
giản là dòng chảy của những hoạt động của bạn. 
Hãy nuôi dưỡng trạng thái rộng mở và thư giãn, 
cho dù bạn đang suy nghĩ với trí thông minh hay 
hoạt động với thân thể. Khi bạn đi, đứng, nằm, ngôi 
hãy hiến mình cho điều đó. Khi bạn nhìn ngắm một 
cái bàn, một bức tranh, hay đang lắng nghe nhạc 
hoặc người khác, bạn hãy nhìn ngắm hay lắng nghe 


250 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





với trạng thái đó. Hãy sống trọn vẹn với bất cứ điều 
gì bạn làm. Điều này đem lại sự rộng mở, tỉnh giác 
và nới lỏng sự trói buộc của bản ngã. 

Hãy tiếp cận với cuộc sống trong tinh thần vui 
thích ấm áp. Chỉ một số ít ngày trên tờ lịch được 
đánh dấu như là ngày lễ, nhưng chúng ta không 
cần chờ đợi chúng để được vui vẻ và hạnh phúc. Dù 
khi những khó khăn hay thách thức xảy đến, một 
thái độ rộng mở sẽ hướng dẫn chúng ta đi theo con 
đường tâm linh. 

Những kinh văn của Phật giáo Tây Tạng cung 
cấp nhiều pháp tu đặc biệt để chuyển đổi những 
hoạt động hằng ngày thành sự thực hành tâm linh. 
Bao giờ cũng vậy, chúng ta cần biết lời khuyên nào 
thích hợp nhất với những nhu cầu của ta. 

Ngài Yukhog Chatralwa, một đại sư mà tôi được 
biết vào khoảng năm mười tuổi, có ban cho một giáo 
huấn khiến hợp nhất toàn bộ cuộc sống với sự thực 
hành quán tưởng một bổn tôn, đó sẽ là bất cứ nguồn 
sức mạnh nào cho chúng ta: 

Trong lúc ngồi, quán tưởng đạo sư quý báu 
nhân từ vô song (nguồn của năng lực) 


Trên đỉnh đầu của bạn và 
Tiếp nhận nhiều lần sự ban phước (ánh sáng). 


Điều này hợp nhất tâm bạn với tâm chứng ngộ 
của đạo sư. 


Trong lúc bạn đang làm những hoạt động hằng 
ngày, 
231 


NĂNG LỰC CHỨA LÀNH CỦA TÂM 
Hãy thấy những hình tướng xuất hiện như 
những hình tướng của đạo sư, 
Tất cả những âm thanh là âm điệu của Ngài 
Và tất cả những tư tưởng xấu hay tốt đều là 
tâm trí huệ của Ngài. 
Đây là giáo huấn về những hình tướng khởi lộ 
như những đức hạnh của đạo sư. 
Trong khi ăn, hãy quán tưởng đạo sư trong cổ 
họng và 
Dâng cúng Ngài cam lồ của thức ăn và nước 
uống. 
Bấy giờ thức ăn và nước uống sẽ không tạo 
những nhiễm ô trong bạn, và 
Chúng được chuyển hóa thành một lễ cúng 
thiêng hêng. 
Trong khi ngủ, hãy quán tưởng Ngài ở giữa 
ngực bạn. 
Những ánh sáng của thân Ngài chiếu sáng thế 
gian và tất cả chúng sanh. 
Chuyển hóa họ thành ánh sáng và rồi hòa tan 
họ vào trong bạn. 
Đây là giáo huấn về chuyển đổi giấc ngủ và 
những giấc mơ thành sự thể nhập tánh sáng 
(quang minh, tịnh quang). 
Khi bạn đang rời bỏ cuộc đời để đến cuộc sống 
kế tiếp (cái chết), 


252 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





Không có xáo trộn trong quá nhiều lo nghị, 


Hãy tham thiền về sự hợp nhất tính giác của 
bạn và Tâm giác ngộ của đạo sư. 


THỨC DẬY 


Lúc thức dậy, có thể là thời gian hết sức an bình 
và ấm áp. Thân và tâm sống cùng nhau một cách 
tự nhiên trong giấc ngủ, và rồi bình minh của sự 
tỉnh giác xảy đến vào buổi sáng. Thay vì lao vào sự 
xáo động của những bổn phận hằng ngày, hãy dành 
thời gian để kinh nghiệm sự hợp nhất của tâm và 
thân. Hãy thoải mái với cảm giác rộng mở và thư 
giãn. 

Hãy thở sâu thư giãn, một hay hai lần, và giải 
phóng bất cứ những căng thẳng hay không trong 
sạch nào đã tích tụ suốt đêm. Hãy dành một vài 
phút để sống với thân và những cảm giác của bạn. 
Hưởng thụ sự ấm áp tự nhiên của thân bạn, từ đầu 
đến lòng bàn chân. Đơn giản là rộng mở một cách 
không giới hạn. Hãy cảm nhận cảm giác của sự ấm 
áp, rộng mở và hãy là một với cảm giác đó. 

Sự định hướng của thân và tâm này cần là nền 
tảng đơn giản nhất cho phần còn lại của cả ngày. 
Khi bạn thức dậy để bắt đầu cho buổi sáng, bạn 
có thể nghĩ: “Tôi sẽ chú tâm dùng sự tỉnh thức và 
năng lực này như là nền tảng của những hoạt động 
trong ngày.” Sau đó, thỉnh thoảng trong ngày hãy 


235 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


gợi lại sự ấm áp và bình an bạn đã cảm nhận lúc 
thức dậy, và hãy để nó thấm vào tâm bạn giống như 
năng lực và sự tĩnh lặng của đại dương bao la bên 
dưới những cơn sóng của nó. 


Ngay cả khi bạn cảm thấy một loại đau đón cảm 
xúc nào đó vào lúc thức dậy, sự khởi đầu tỉnh giác 
sẽ cho ta một thời điểm tốt để chữa lành. Vì sự tỉnh 
giác hết sức rộng mở khi chúng ta vừa thức dậy, ta 
có thể hòa nhập ý thức của mình với cơn đau, và rồi 
cảm xúc đau đớn có thể trở nên an bình hơn. 


Nếu bạn cảm thấy lo âu khi bắt đầu một ngày, 
hãy nhẹ nhàng tự làm dịu bạn trong những sinh 
hoạt của mình, và tâm trạng có thể thay đổi. Hay 
bạn có thể sử dụng những bài tập chữa bệnh để 
khai thông những năng lực bị bế tắc. 


Khi thức dậy, bạn cũng có thể tưởng tượng mình 
đang thức dậy từ vô minh của giấc ngủ và mở rộng 
con mắt tâm mình tới trí huệ của an bình, hoan hỷ, 
ánh sáng và tỉnh giác. Bạn có thể cầu nguyện như 
vậy cho tất cả chúng sanh. 


Ngay khi chúng ta vừa thức dậy, thật khó mà 
không nghĩ tới những lo lắng, tham muốn và xúc 
cảm quen thuộc ngay trước mắt của đời sống thế 
tục. Tuy nhiên, nếu chúng ta quay lại với cảm giác 
rỗng rang thay vì bám níu vào những cảm xúc đó 
hoặc chạy theo tâm thức tán loạn như cơn gió lốc, 
dần dần chúng ta sẽ phát triển được thói quen thức 
dậy với thái độ này một cách tự nhiên. 


234 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





Nhiều pháp môn tu tập khác nhau của đạo Phật 
khuyến khích thái độ này. Có một cách là quán 
tưởng bạn được đánh thức vào buổi sáng từ giấc 
ngủ của vô minh bởi giọng nói hoan hỷ của những 
bậc giác ngộ - người Phật tử gọi đó là “những vị 
thánh trí huệ' - hay những âm thanh của những 
nhạc cụ của họ như trống cầm tay. Một cách khác 
nữa là tiếp nhận những gia trì từ nguồn sức mạnh 
của bạn. 


TIẾP NHẬN NHỮNG GIA TRÌ 


Trước khi đi vào giấc ngủ buổi tối, hãy quán 
tưởng nguồn sức mạnh trong trái tim hay ở trên 
bạn, ánh sáng gia trì chiếu sáng suốt trong giấc 
ngủ của bạn. Lúc đột nhiên thức dậy, hãy cảm nhận 
sự hiện diện của nguồn sức mạnh sẵn sàng ở trên 
bạn. Hoặc quán tưởng nó đi lên xuyên qua thân và 
sau đó ngồi trên đỉnh đầu bạn, như người thủ hộ và 
dẫn đạo. Hãy hưởng thụ sự ấm áp và mạnh khỏe 
của sự hiện diện này. Hãy chia sẻ những cảm giác 
của bạn với toàn thể vũ trụ, và tiếp nhận an bình, 
hoan hỷ với bạn trong suốt ngày. 


LÀM VỆ SINH 

Khi rửa mặt, đánh răng hay tắm, hãy tưởng 
tượng rằng tất cả những gì không trong sạch của 
bệnh tật, phiền não và căng thẳng được rửa sạch 
bởi nước tinh khiết và toàn thân bạn được chiếu 
sáng với năng lực chữa lành. 


235 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Khi cảm thấy căng thẳng, bạn có thể làm việc 
lặt vặt như một sự chữa lành, cũng như trong 
chuyện Tổ Lamchungpa ỏ chương 4. Khi bạn lau 
nhà, giặt quần áo, đổ rác, hình dung rằng những 
cảm xúc, tỉnh thần (tâm thức) hay những sự không 
trong sạch vật chất cũng được tẩy sạch hoặc được 
mang đi giống như bụi và rác rưởi. 


THỞ 


Hơi thở là sợi dây treo cuộc sống. Nó là sinh lực 
cơ bản mà mọi chúng sanh luôn phụ thuộc vào. Nếu 
có thể chuyển việc thở thành một sự trợ giúp chữa 
lành tâm linh, việc tu tập của chúng ta sẽ tỏa khắp 
vào từng phần của đời sống. 

Hít thở vài hơi sâu, chậm với ý định mở thoát 
những lo nghĩ hay tiêu cực. Khi cảm thấy bị trói 
buộc hay dưới sự căng thẳng, hãy để hơi thở của 
bạn hoàn toàn thư thả. Hãy vui thích với bất cứ cảm 
nhận tích cực nào, ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất 
trong tâm thức, hay cảm giác rộng mở. Hãy mong 
muốn rằng tất cả mọi người có thể kinh nghiệm sự 
an bình và thoát khỏi đau khổ. 

Tỉnh giác hơi thở trong từng lúc suốt ngày đưa 
chúng ta về nhà của chính mình. Trong lúc luyện 
tập thân thể, bạn có thể phóng lớn những lợi ích 
tinh thần và vật chất bằng hơi thở tự do trong sự 
liên kết với những vận động của thân thể, hưởng 


236 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





thụ cảm giác của sự mở thoát và năng lực của hơi 
thở. 


ĂN UỐNG 


Vào sáng sớm, uống một tách nước nóng là có 
lợi cho sức khỏe. Nó thanh lọc hệ thống tiêu hóa, 
mở rộng các mô, cải thiện sự tuần hoàn của máu và 
năng lực. Điều quan trọng là dùng những thức ăn 
tốt và lành mạnh và uống một lượng nước vừa phải. 
Thực phẩm được dùng không phải như một nỗ lực 
vô ích để thỏa mãn những cảm xúc thèm muốn mà 
phải tùy theo những nhu cầu thực tế của cơ thể. 
Hãy xem thức ăn là để duy trì và nuôi dưỡng, và 
thưởng thức với sự tỉnh thức đối với mỗi vị mà bạn 
ăn. Hãy cố gắng nhận biết quá trình của từng ngụm 
chất lỏng và từng miếng thức ăn, ý thức đi theo sự 
di động thức ăn trong cơ thể đến chỗ xa nhất mà 
bạn có thể. 


Hãy cảm nhận món ăn thức uống không chỉ 
thỏa mãn sự đói khát của bạn mà còn phát sinh 
sức khỏe trong thân và tâm. Hãy cầu mong niềm 
vui thích như vậy cho tất cả mọi người. Trân trọng 
và biết ơn đối với niềm vui thỏa của từng miếng ăn, 
hớp nước mà bạn nhận. 

Một số pháp môn tu tập của đạo Phật xem thực 
phẩm như những phương tiện của sự chữa bệnh. Ví 
dụ, hãy tưởng tượng ánh sáng ban phước từ nguồn 


237 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


sức mạnh chuyển hóa thực phẩm thành cam lồ chữa 
bệnh. Sau đó hưởng thụ nó như một chất được ban 
phước cung cấp cho bạn sự hoan hÿ và sức khỏe. 


Hoặc khi bạn thưởng thức món ăn, hãy nghĩ: 
“Món ăn này cho tôi sức mạnh để nâng cao cuộc 
sống tôi và để phục vụ những người khác.” 


Hoặc nghĩ đến thực phẩm như một tặng phẩm 
thuần khiết, tuyệt vời và cúng dường thực phẩm ấy 
lên nguồn sức mạnh. Hãy quán tưởng nguồn sức 
mạnh tiếp nhận cúng dường với sự hài lòng và ban 
phước cho thực phẩm vì lợi ích của bạn để đáp trả. 
Sau đó thưởng thức món ăn với sự tỉnh giác rằng 
nó đã được ban phước. Sự tu tập này phối hợp lòng 
sùng kính với những thực hành về sự rộng lượng và 
tr1 giác thanh tịnh. 


Hoặc khởi lòng bi mẫn với vô số chúng sanh sống 
trong cơ thể bạn dưới dạng vi khuẩn, hãy thưởng 
thức món ăn và biết rằng thức ăn này cũng sẽ nuôi 
sống chúng. 

Hoặc với tri giác thanh tịnh, hãy tự quán tưởng 
bạn dưới dạng một bổn tôn, hoặc thậm chí như 
một chúng hội hàng trăm bổn tôn. Hãy hưởng thụ 
thực phẩm như phẩm vật cúng dường đã được ban 
phước, một phương tiện thiện xảo của trí huệ đem 
đến sự chứng ngộ an bình và phúc lạc. 


238 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





ĐI BỘ 


Đi bộ là hoạt động thông thường và đơn giản 
nhất của con người, nhưng có thể hoàn toàn là một 
niềm vui sướng. Cho dù chúng ta ra ngoài tản bộ 
hay sả1 bước có ý hướng đến một nơi nào đó, thì một 
thái độ thoải mái và sự cảm kích chuyển việc đi bộ 
thành một sự tu tập trong trí huệ của chánh niệm 
và chữa lành. 


ĐI bộ tự nhiên, đem tỉnh giác trọn vẹn vào đó 
hay bất cứ hoạt động nào khác, có thể cần đến sự 
thực tập. Thoạt tiên, có thể khó khăn để nhận biết 
việc đi bộ như một dòng tương tục trong đó những 
động tác riêng biệt và những hình thái xảy ra một 
cách tách biệt. Vào lúc khởi đầu, hãy lựa chọn riêng 
biệt một hình thái đi, chẳng hạn động tác của mỗi 
một bước chân như là mục tiêu của sự tập trung. 
Khi chánh niệm phát triển, hãy mở rộng ra với 
năng lực ban sức mạnh chung quanh bạn: mặt đất, 
không khí, âm thanh, mùi vị và quang cảnh. Hãy 
sung sướng với sự tác động qua lại không gián đoạn 
giữa thân và tâm rồi cứ thế mà bước, bước, bước... 


Trong số rất nhiều cách thực hành đi bộ, bạn có 
thể chọn cách quán tưởng nguồn sức mạnh ở trên 
vai phải và hình dung bước chân đưa bạn đi vòng 
quanh hình ảnh an bình này. Sự đi vòng quanh đó 
là một cử chỉ để tỏ lòng kính trọng với nguồn sức 
mạnh. 


Khi đi vào một căn nhà, một tòa cao ốc hay một 


239 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


khu phố, bạn có thể tỏ lòng kính trọng đối với tất cả 
những người sống trong đó bằng cách niệm tưởng: 
“Tôi đang đi vào thế giới của những người khổ đau 
để giúp đố hợ, hoặc “Tôi đang đi vào một cõi tịnh 
độ của chư Phật.” Khi đi ra bạn có thể niệm tưởng: 
“Tôi đang dẫn dắt mọi người ra khỏi khổ đaư”, hoặc 
“Tôi cám ơn cơ hội được thấy những người này như 
các vị Phật.” 


NGỒI VÀ ĐỨNG 


Ngồi là tư thế thân thể chủ yếu để thiền định, 
giúp cho tâm trí được buông lỏng và phát triển mà 
ít bị quấy rối nhất. Khi bạn không thiền định, tư 
thế tốt và vị trí thích hợp vẫn kích thích sự chú tâm 
chánh niệm hằng ngày. Bạn cũng có thể nhận biết 
tư thế ngồi vững chãi, làm phát sinh một trạng thái 
tâm thức có nền tảng và kiên cố. 

Khi đứng, hãy mở rộng thân bạn trong một 
tư thế tốt, buông lỏng, như thể một sợi dây tưởng 
tượng tại đỉnh đầu kéo bạn đứng lên theo đường 
thắng đứng với trục xương sống. Việc thực hành 
này có lợi ích làm giảm mệt mỏi. Nó cũng giúp bạn 
rộng mở hơn với những người khác trong quan hệ. 
Nếu bạn phải xếp hàng chờ ở siêu thị hay trạm xe 
buýt, cố gắng rộng mở tư thế. Thay vì phiền toái 
hay chán nản, việc mở rộng tư thế có thể giúp bạn 
hoan hỷ và rộng mở với khoảnh khắc quý báu của 
đời sống phơi bày khi bạn đang chờ đợi. 


240 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





LÀM VIỆC 


Thời gian làm việc chiếm trọn phần lớn cuộc 
sống của ta những khi thức tỉnh. Từ lúc còn bé đến 
khi bắt đầu trưởng thành, chúng ta là những học 
sinh làm việc siêng năng từ năm này sang năm 
khác. Sau đó, chúng ta bận rộn xây dựng sự nghiệp 
và kiếm sống. Cuối cùng chúng ta về hưu và làm 
việc siêng năng chỉ để sống còn, để giữ thân và tâm 
hòa hợp với nhau, và để xua đi nỗi buồn tẻ, cô đơn 
của tuổi già. Trong cuộc sống trần tục, thời gian 
ta làm việc và ngủ chiếm nhiều hơn bất cứ điều gì 
khác. 


Nếu sử dụng công việc trong đời sống như một 
phương tiện chữa lành, ta có thể chuyển hóa cuộc 
sống thành một mỏ vàng tâm linh và tình cảm. 
Chúng ta có thể làm điều này bằng cách trau giổi 
một trung tâm an bình trong chính mình ở mỗi 
hoàn cảnh có sự làm việc của ta. 


Bất cứ ta làm gì - công việc văn phòng, làm 
vườn, thợ mộc, vẽ hay viết... - ta đều có thể sử dụng 
công việc như một biểu hiện của bản tánh an bình 
nội tại. Hãy cố gắng tìm ra công việc gì bạn tự nhiên 
thích thú, mà cũng cố gắng thích thú với bất cứ việc 
gì bạn làm. 

Khi việc làm tiến triển tốt, hãy hoan hỷ và tán 
thưởng nó một cách chánh niệm. Khi ta cảm thấy 
buồn tẻ hay chán nản, ta cũng có thể đem sự tĩnh 
lặng và chánh niệm vào việc này. Hãy thấy tất cả 


241 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


việc làm là thích thú, hoặc ít nhất cũng tìm thấy 
một điều gì đó thích thú trong công việc. Hãy vui 
thích với những người bạn tiếp xúc, hãy vui mừng 
và hài lòng với những vấn đề đã được giải quyết. 
Cố gắng xem việc làm cực nhọc như một thách thức 
tích cực, và những kinh nghiệm xấu là một bài tập 
nhẫn chịu và buông xả. Nếu cảm thấy vướng mắc 
trong một tình huống cụ thể nào đó, chúng ta có thể 
tự nhủ: “Không có nơi nào khác tốt hơn chỗ tôi đang 
ở. Tôi thích ở ngay đây.” Bằng cách tự nhủ điều này 
một cách tin tưởng, bản tánh trống không của ta có 
thể được mở ra. 


Những thái độ như lòng bi mẫn, và những 
phương tiện thiện xảo như thiền định về ánh sáng, 
không hề được đưa ra như những lý thuyết hão 
huyền. Chúng ta có thể đem chúng vào ngay trong 
công việc. Đặc biệt, thái độ của sự rỗng rang, như 
được kinh nghiệm ngay lúc tỉnh thức hay tiếp nhận 
những ban phước vào buổi sáng, có thể là nền tảng 
cho trọn ngày làm việc của ta. Với sự rỗng rang, 
mỗi một hoàn cảnh có thể hòa vào kinh nghiệm tâm 
linh, giếng như những bông tuyết rơi vào đại dương. 


NHÌN 


Nhìn không chỉ đơn thuần là việc thụ động nhận 
lấy những hình tướng và màu sắc quanh ta. Đôi mắt 
chúng ta là cửa sổ qua đó ta phóng chiếu năng lực 
tinh thần. Với một cái nhìn đơn giản thoáng qua, 


242 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





đôi mắt chúng ta có thể truyền thông lòng nhân ái 
và hoan hỷ. Đôi mắt của một người tiêu cực có thể 
làm tràn ngập người khác với những chua cay và 
đau khổ. 

Với đôi mắt tươi cười và nồng ấm, hãy để lòng bï 
mẫn tỏa chiếu ra ngoài. Bằng cách này, hành động 
nhìn trở thành một sự cầu nguyện, một sự thiền 
định và một phương thức chữa lành. Nếu chúng ta 
nhìn người khác với ánh mắt nhân ái và chăm sóc, 
chúng ta không cần những cầu nguyện hay bài tập 
tâm thức nào khác. Nếu chúng ta nhìn thế giới bên 
ngoài một cách tĩnh lặng và trong sáng, con người 
bên trong chúng ta sẽ phản ảnh năng lượng tích cực 
này như trong một tấm gương. 


NÓI 

Cũng giống như với cách ta nhìn người khác, 
lời nói và giọng điệu của ta có thể tác động sâu sắc 
đến trái tìm của chính ta và những người quanh ta. 
Vì thế, lời nói nhân từ, chăm sóc trở thành lời cầu 
nguyện. Giọng nói hằng ngày của ta có thể êm dịu, 
nhẹ nhàng, mạnh mẽ và cũng dứt khoát khi cần 
thiết. Nếu chúng ta cảm thấy cứng lưỡi và không 
thể truyền đạt với người khác, ta có thể cầu khẩn 
sức mạnh từ nguồn năng lực và hình dung lời nói 
của mình đã được tịnh hóa. Hãy để âm thanh giọng 
nói bạn vang ra ngoài một cách tự tin, như thể nó 
khởi phát tự nhiên từ nguồn sức mạnh. 


243 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nếu chúng ta có thói quen nói một cách không 
suy nghĩ, điều này có thể gieo rắc mọi thứ phiền não 
cho chính ta và người khác. Hãy suy nghĩ trước khi 
nói. Và hãy học cách lắng nghe. Thay vì sử dụng 
việc nói chuyện như một cơ hội để thúc đẩy công 
việc, như một chương trình được ghi âm sẵn, tốt 
hơn ta hãy lắng nghe một cách cởi mở những điều 
người khác nói. Điều này có vẻ như quá hiển nhiên, 
nhưng trong chúng ta có bao nhiêu người thực sự 
làm như vậy? Chúng ta có thể phát triển cái lợi của 
lắng nghe, cũng là một cách khác nữa để buông bỏ 
chấp ngã. 


NGỦ 


Trong sự tu tập cao nhất của đạo Phật, trong 
giấc ngủ tâm thức hòa nhập vào trạng thái sáng 
tỏ quang minh (tịnh quang), và sự tỉnh thức trong 
đó biểu hiện như là trí huệ siêu việt của tánh giác, 
thoát khỏi chấp ngã. Cần có nhiều kinh nghiệm 
tâm linh để trải rộng thiển định vào giấc ngủ, điều 
này có thể được với sự tu tập thành tâm và chuyên 
nhất. 


Ngay cả khi chúng ta không thể chuyển giấc 
ngủ thành tỉnh giác trong sáng của thiền định, một 
số những thực hành đơn giản của đạo Phật cũng 
giúp ta thoải mái khi rơi vào giấc ngủ, và tự thân 
điều này là sự chữa lành. Hãy quán tưởng ánh sáng 
một cách rất bình an. Hoặc quán tưởng với lòng 


244 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





sùng mộ nhẹ nhàng nguồn sức mạnh ở trung tâm 
thân hay ở trên thân bạn, chiếu sáng thân bạn và 
ánh sáng tỏa ra bên ngoài, thế giới và vũ trụ. 


Nếu bạn thích trải rộng sự tu tập của mình vượt 
trên ý thức của lúc tỉnh thức, hãy có ý định mạnh 
mẽ rằng bạn sẽ đem tỉnh giác trong sáng của thiền 
định vào giấc ngủ, và duy trì sự quán tưởng ngay 
cả lúc tâm thức bạn bắt đầu đi vào trạng thái ngủ. 
Cuối cùng, nếu ta tiếp tục thực hành như vậy, sự 
tỉnh giác sáng suốt này có thể khởi lên tự nhiên 
trong giấc ngủ. 


Nếu bạn thức dậy giữa đêm, hãy lặp lại sự thiền 
định của bạn với một cảm nhận rỗng rang. Việc 
cảm nhận bạn là một thân thể bằng ánh sáng cũng 
là một thực hành tốt nếu bạn bị mất ngủ. Hoặc tập 
trung những tư tưởng tán loạn của bạn bằng cách 
hướng sự tỉnh giác nhẹ nhàng xuống bàn chân hay 
vùng ngay dưới rốn và cảm nhận sự hiện diện của 
ánh sáng ở đó. Sự tỉnh giác buông xả của hơi thở 
cũng làm cho rất bình lặng và chắc chắn có thể đưa 
bạn trở lại giấc ngủ. 


NHỮNG GIẤC MƠ NHƯ MỘT PHƯƠNG 
TIỆN ĐỀ TỈNH THỨC 
Một tu tập khác của đạo Phật là tham thiền 


về những giấc mộng, trong giấc ngủ và cả khi tỉnh 
thức. Chúng ta thường nghĩ những giấc mơ trong 


245 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


đêm của mình như những ảo giác, nhưng một trí 
huệ sáng suốt hơn chính là nhận thức ngay cả sự 
hiện hữu của đời sống lúc thức tỉnh cũng là một 
giấc mơ và hoàn toàn ảo hóa. Tham thiền về sự thật 
này là một cách để làm yếu đi những ái luyến và 
tham dục hằng ngày của chúng ta. 


Việc suy nghĩ về những giấc mộng và tính ảo 
mộng của đời sống như thế nào có thể mở rộng cánh 
cửa đến với tâm trong giấc ngủ. Lúc lên giường ngủ, 
hãy lặp lại nhiều lần ý nghĩ: “Tôi sẽ nhận ra những 
giấc mộng của tôi chỉ là những giấc mộng, và không 
bị vướng mắc hay sợ hãi chúng như thể chúng có 
thật.” 


Một số thiền giả có thể đem sự tỉnh giác sắc bén 
vào giấc ngủ. Trong lúc mộng, họ nhận ra giấc mộng 
như một ảo giác, và như thế họ có thể bay lượn một 
cách an lạc bên trên nguy hiểm hay chuyển đổi một 
con quỷ thành một vị Phật chẳng hạn. 


Như vậy, chúng ta nhận biết những giấc mộng 
như là những giấc mộng - và những hình tướng 
xuất hiện lúc thức cũng như mộng nữa! Một sự hiểu 
biết sâu sắc về điều này giải thoát chúng ta khỏi sự 
trói buộc của những thèm muốn và bám chấp. 

Với người theo đạo Phật, sự bình thản mà thực 
hành này đem lại được xem là sự chuẩn bị tuyệt 
hảo cho trạng thái chuyển đổi quan trọng giữa lúc 
sống sang lúc chết. Điều này cũng là một tu tập làm 
nhẹ đi những đau khổ của đời sống chúng ta lúc 
thức. Dĩ nhiên, chúng ta phải duy trì những cảm 


246 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





nhận thông thường và sự quân bình của mình. Ở 
Tây Tạng, tôi nhớ có một người bị lầm lạc đi đến cực 
đoan là giết mổ trâu bò rồi dùng những giáo lý về 
giấc mộng như một sự bào chữa. Sự tiếp cận lành 
mạnh là phát triển một trí huệ chơi đùa về “thực 
tại”. Chúng ta chịu trách nhiệm về những hành vi 
của mình; định luật nhân quả cho ta biết điều đó. 
Đồng thời, sự thật cũng là đời sống luôn thay đổi, 
thoảng qua và như huyễn. Những cường quốc và 
những chế độ luôn thăng trầm, người ta sống rồi 
chết, sự vật hiện ra ở đây rồi biến mất... 


Trong sự hiện hữu lúc thức của chúng ta, ta có 
thể vui đùa hơn với những tri giác về các sự kiện “có 
thực” đè nặng lên chúng ta. Hãy tưởng tượng chúng 
sẽ như thế nào trong một trăm năm nữa, hay thậm 
chí vài tháng, vài ngày nữa. Những chiến thắng và 
thảm kịch vĩ đại hôm nay có vẻ như cứng chắc và 
rất thật, nhưng với một ít thời gian trôi qua chúng 
chỉ còn tính chất của những chuyện thần thoại lý 
thú. Thế nên ta không cần phải quá nghiêm trọng 
với chính mình. Chúng ta có thể thư giãn đồng thời 
tiến bước trên chánh đạo của cuộc đời. 


MỘT THỰC HÀNH ĐƠN GIẢN 


Chúng ta có thể cảm thấy trói buộc vì bổn phận 
với gia đình, bạn bè và công việc ngay từ lúc ta thức 
dậy, đến nỗi dường như thật khó mà tu tập tâm 
linh. Nếu đúng là như thế, tốt hơn chúng ta hãy 


247 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


thực hành đơn giản trên giường trước khi thức dậy 
và bị rối tung bởi cuộc sống hỗn độn hằng ngày. 


Thực hành tỉnh thức trong sự rộng mở, như đã 
mô tả ở phần đầu chương này, là một sự rèn luyện 
đặc biệt rất hiệu quả. Tâm thức được thoải mái 
trong sự ấm áp và tĩnh lặng. Hãy biết rằng bạn 
có thể trải rộng cảm giác trống trải đến mọi hoàn 
cảnh. 


Bắt đầu với thực hành buổi sáng làm gia tăng 
ảnh hưởng của năng lượng chữa lành, giống như 
một buổi sáng bắt đầu với bình minh tươi đẹp. 


BA ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỂ TẬP 
TRUNG VÀO 


Cách tốt nhất để sống là gì? Câu trả lời rất tốt là 
đặt sự nhấn mạnh trên khoảnh khắc hiện tiền, chỉ 
ngay ở đây, ngay bây giờ, điểm chính xác trong đó 
chúng ta đang sống và có quyền tác động một cách 
trực tiếp và tức thời. Vì thế, trước hết hãy nắm lấy 
ngay giây phút này và sống một cách khôn ngoan, 
tốt đẹp trong hiện tại, không lãng phí sự tập trung 
của bạn vào quá khứ, tương lai hay một nơi nào 
khác. 

Thứ hai, chúng ta phải tập trung chú ý vào cuộc 
sống của chính mình và những người mà ta có trách 
nhiệm. Bằng sự ứng xử thực tế với những người 
sống quanh ta, ta sẽ không rơi vào sự khái quát hóa 


248 


CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NHƯ SỰ CHỮA BỆNH 





mơ hồ và những thế giới mộng tưởng. Bắt đầu từ 
bây giờ hãy là một nguồn hạnh phúc cho những ai 
hằng ngày tại đây, bao gồm gia đình, bạn bè, hàng 
xóm - và chính bạn. 


Thứ ba, chúng ta phải tự hiến dâng mình cho lợi 
lạc và hạnh phúc của tất cả mọi người, đặc biệt với 
những người chúng ta có liên hệ. Điều này là tinh 
túy của tâm linh. Như người ẩn sĩ nói cho vị vua 
vào lúc cuối truyện “Ba câu hỏi” của Léon Tblstoy: 


Hãy nhớ: chỉ có một thời gian quan trọng - bây 
giờ. Và nó quan trọng vì đó là thời gian duy 
nhất chúng ta có quyền chi phối chính mình; 
và người quan trọng nhất là người đang hiện 
hữu với bạn, vì không ai có thể biết chắc được 
liệu mình có còn được tiếp xúc với ai khác nữa 
sau đó, và việc quan trọng nhất để cố gắng là 
đối xử tốt đẹp với con người, vì chính đó là mục 
đích duy nhất mà con người hiện hữu trong 
cuộc sống này. 


249 


12. 


NHỮNG THIỀN ĐỊNH 
CHỈ VÀ QUÁN 


N" bài tập chữa bệnh trong sách này 
có ý nghĩa giúp chúng ta hạnh phúc và 
an bình hơn trong đời sống hằng ngày. Đây là một 
mục tiêu tuyệt hảo nhưng có lẽ còn giới hạn, vì đạo 
Phật tin rằng sự chữa lành rốt ráo là vượt lên hạnh 
phúc “của riêng mình”, để chứng ngộ trí huệ chân 
thật và giải thoát, siêu việt sự bám chấp vào những 
tư tưởng và cảm xúc. Những chương cuối cùng này 
phác thảo một số pháp thiền định căn bản có thể 
mở ra cho chúng ta sự chứng ngộ này. 

Việc mô tả thiền định bao giờ cũng khó khăn, vì 
ngôn từ chỉ có thể diễn đạt gần đúng kinh nghiệm 
thực tế của một cá nhân. Hơn nữa, sự chứng ngộ 
có nhiều giai đoạn. Các thiền giả, ngay cả người có 
nhiều kinh nghiệm và tận lực, rất dễ sai lầm bám 
chấp vào một giai đoạn này hay giai đoạn khác. 
Đây là lý do vì sao vào một thời điểm nhất định nào 
đó, việc thận trọng tìm kiếm một vị thầy hướng dẫn 
là điều rất quan trọng. 

Với một số người thông tuệ, bất kỳ bài tập 
chữa lành hay kinh nghiệm nào cũng có thể dẫn 
đến giác ngộ. Ở Tây Tạng, có những câu chuyện 
về những người sơ học thiền định về “những thực 


250 


NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN 





hành tiên khỏ? và đã kinh nghiệm sự chứng ngộ 
cao nhất, trong khi những người khác thực hành 
những tu tập cấp cao nhất và mong muốn trí huệ 
có thể không có một manh mối về ý nghĩa thật sự 
của những giáo lý. 

Những thực hành chỉ và quán (hay an định 
và quán chiếu), vốn rất phổ biến trong tất cả các 
trường phái của đạo Phật, là những phương pháp 
đã được chứng nghiệm qua thực tiễn, có mục tiêu 
rốt ráo là đạt đến sự rỗng rang và “vô ngẩ” - tức là 
giải thoát khỏi đau khổ gây ra bởi chấp ngã. 

Mặc dù những thực hành này hướng đến sự 
chứng ngộ cao hơn, nhưng chúng có thể mang lại 
lợi ích cho bất kỳ ai, bất kể trạng thái tâm thức hay 
cấp độ tâm linh của người ấy là như thế nào. 


Tất cả các pháp thiền định trong những chương 
cuối này cũng có thể mang đến hạnh phúc và sự 
chữa bệnh “thông thường”; cũng giống như những 
bài tập chữa bệnh “thông thường” được mô tả ở 
phần trước trong một số trường hợp có thể dẫn đến 
sự chứng ngộ. 


Mặc dù chúng ta có thể tu tập tâm thức trong 
thiền chỉ, bằng cách đem tất cả sự chú ý tới bất kỳ 
hiện tượng nào, nhưng ở đây là sự chú tâm vào hơi 
thở. Hơi thở của chúng ta là đối tượng đơn giản của 
sự chú ý, không có màu sắc và hình dáng. Hơn nữa, 
hơi thở gắn chặt thân thiết với tâm và thân, đến độ 
việc hướng sự tỉnh giác của ta vào nó sẽ tự nhiên 


251 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


giúp ta vững chắc trong chánh niệm, và như thế mở 
rộng con đường đến nhất thể. 


Ngoài sự tham thiền về hơi thở, nhiều trường 
phái Phật giáo cũng dựa vào những thực hành 
thiền quán mạnh mẽ. Nhưng không nghì ngờ gì, 
thiền định đơn giản về hơi thở chứa đựng hạt giống 
giác ngộ. Sự nhấn mạnh được đặt vào chánh niệm 
và tỉnh giác về hơi thở, đó là con đường đi đến định 
và tuệ. 

Thiền chỉ là sự vững chắc của tâm, phương tiện 
đến nhất thể, sự tẩy sạch bùn nhơ thành sự rộng 
mở. Thiền quán là tỉnh giác và nhất thể, bản thân 
sự rộng mở, không có khái niệm hay phân biệt giữa 
“bản ngã” và đối tượng đang được kinh nghiệm. 


Với những người sơ học, có thể mất nhiều tháng, 
thậm chí nhiều năm rèn luyện thiền chỉ trước khi 
thích hợp với thực hành thiền quán, thì những ranh 
giới giữa những pháp thiển định này có thể rất mơ 
hồ. Vì thế, đừng lo nghĩ quá nhiều về những định 
nghĩa. Chỉ đơn giản là ngồi trong một tư thế tốt và 
thực hành tỉnh giác về hơi thỏ. 


Đặc biệt vào lúc đầu, tâm trí chúng ta có thể 
giống như một nơi chốn tả tơi và hỗn loạn, bị quấy 
phá bởi những âm thanh, tư tưởng hay sự kích thích 
nhẹ nhất. Nhìn thấy tính chất chuyển động, không 
ngưng nghỉ của tâm là bước đầu hướng đến sự tập 
trung. Bằng cách đem tâm trở lại với hơi thở của 
mình, dần dần nó có thể trở thành vững chắc hơn. 


252 


NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN 





THIÊN CHỈ 


Tu tập thiền chỉ là tập trung vào một đối tượng 
mà không có bất kỳ sự xao động nào. Nói cách khác 
là chúng ta tập trung một cách toàn tâm toàn ý, có 
nghĩa là ta tập trung sự tỉnh giác vào chỉ một đối 
tượng duy nhất, trong trường hợp này là vào hơi thở 
của ta. Liên tục lặp lại việc hướng sự tỉnh giác của 
bạn vào hơi thở một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát. 


Nhiều người sơ học được ích lợi khi chú tâm 
trên hơi thở tại một điểm đặc biệt như đầu mũi, 
hay nhân trung là chỗ có thể cảm thấy hơi thở. Tuy 
nhiên bạn không cần thiết xác định vị trí hơi thở 
theo cách này, miễn là bạn cảm thấy thoải mái và 
có thể tập trung sự chú ý của mình. 


Một phương cách hiệu quả khác là đếm hơi thỏ. 
Đếm trong tâm bạn “một” khi hít vào, “ha1” lúc thở 
ra... cho đến “mười”, tiếp tục không gián đoạn chuỗi 
số này, từ một đến mười rồi lặp lại càng lâu càng tốt 
nếu thấy thoải mái. 

Buông lỏng vùng bụng có thể giúp bạn thở bình 
lặng. Một số người có khuynh hướng thở cao trong 
vùng ngực, nhất là khi họ căng thẳng, chúng ta nên 
thở tự nhiên, khi hít vào bụng phình ra nhẹ nhàng, 
hơi thở trở nên đầy và thoải mái. 

Trong lúc tập trung vào hơi thở, nếu cảm thấy 
khó chịu - như thể hơi thở trở nên ngắn hơn hay 
co thắt - hãy tập trung nhiều hơn trên hơi thở ra 
trong một lúc. Thở ra vào khoảng không vô tận giải 


253 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


phóng áp lực của sự tập trung. Nhìn chung, sự hít 
vào ngắn hơn sự thở ra. Sau một lúc, thời gian kéo 
dài của hơi thở sẽ tự nhiên trở nên dài hơn, nhưng 
bạn không nên cố làm cho hơi thở dài hơn. 


Khi tâm bạn vững chắc và cảm thấy ít xao lãng, 
hãy hướng sự nhận biết đến sự vào và ra của hơi 
thở mà không đếm nữa. Hãy nhận biết hơi thở bạn 
khi nó khởi lên, trụ lại và tan biến. Sự thực hành 
thiền chỉ này tạo dễ dàng hơn trong việc đem một 
chánh niệm thư giãn đến bất cứ điều gì chúng ta 
làm ngoài lúc thiền định. 


Ngay khi ta cảm thấy muốn tự chúc mừng vì 
sự thực hành thiền chỉ rất tốt đẹp thì có thể đột 
nhiên ta gần như rơi vào giấc ngủ. Buồn ngủ là 
một tác dụng phụ tự nhiên của sự yên tĩnh dễ chịu. 
Không nên chán nản. Nhưng phải thức tỉnh ngay! 
Việc hướng tâm ý mơ màng, lan man trở lại với hơi 
thở có thể là một cuộc đấu tranh cam go. Không quá 
nghiêm khắc hay hùng hổ, nhưng chúng ta phải trỏ 
về ngay với hơi thở. Và rồi ta có thể tĩnh lặng và 
sáng suốt. 


Trong khi thiển định, có thể có những kinh 
nghiệm an bình và vi tế khác nhau. Bạn có thể cảm 
thấy ánh sáng nhẹ như một cọng lông. Toàn thân 
bạn có thể được tắm trong phúc lạc, sinh động với 
một cảm giác như một làn gió mát mềm mại, mơn 
trớn tiếp xúc thân bạn. Một số người thấy những 
hình ảnh đáng yêu trong con mắt tâm của họ như 
những tỉnh tú, mặt trời, mặt trăng, ngọc ngà, châu 


254 


NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN 





báu, tràng hoa... Nếu có bất cứ những gì giống như 
vậy xảy ra, hãy xem đó như dấu hiệu tiến bộ của sự 
tập trung. Sự thiền định của bạn có thể rất hoan 
hỷ, nhưng đừng cố bám giữ hay nắm lấy hỷ lạc. 
Việc cố nắm giữ, “cố định” hay nhân đôi những kinh 
nghiệm hỷ lạc này có thể trở thành một chướng ngại 
cho sự tăng trưởng tâm linh. 


THIÊN QUÁN 


Tu tập thiền quán là để kinh nghiệm bản tánh 
chân thật của bất cứ đối tượng tham thiền nào đúng 
thật như chúng đang hiện hữu. Qua sự tham thiền 
về hơi thở, chúng ta trở nên nhận biết được những 
vận động và bản chất vi tế của hơi thở đúng thật 
như nó đang hiện hữu. 


Trong tỉnh giác, hãy trở thành một với hơi thỏ. 
Trong sự hợp nhất giữa tâm và hơi thở không còn 
có bản ngã để bám chấp. Sự thấu hiểu hoàn toàn về 
bản tánh thật sự của hơi thở có thể giúp chúng ta 
chứng ngộ bản tánh tuyệt đối của tất cả hiện tượng 
đều là vô ngã. 

Trong thiền chỉ, chúng ta theo dõi hơi thở, vì thế 
buộc phải rèn luyện tập trung vào hơi thở. Trong 
thiền quán, chúng ta duy trì sự tỉnh giác về hơi thở 
mà không suy nghĩ gì về nguyên nhân hay bất cứ ý 
niệm nào khác, chẳng hạn như là “ 
bình của hơi thở.” 


cảm nhận sự an 


255 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Quán là thực hành sự sáng tỏ trong nhất thể. Ví 
dụ chúng ta có thể nhận biết hơi thở dài, ngắn, lúc 
bắt đầu, khoảng giữa, và chấm dứt hay sự tĩnh lặng 
của hơi thở. Hơi thở chúng ta đến, đi và thay đổi, 
thoát khỏi mọi vướng mắc hay bám chấp. Trong 
tỉnh giác không cần một cái 'tôiï” để suy nghĩ và 
nhận xét về điều này. Chỉ đơn giản là ở trong sự 
tỉnh giác về nhất thể. 


Có một phương thức thiền quán là bắt đầu với 
sự quán niệm hơi thở, và tới một điểm nào đó thì 
buông bỏ cả sự tập trung hay phương pháp. Đối 
tượng của thiền định sau đó là bất kỳ đối tượng nào 
khởi lên, hay hoàn toàn không có đối tượng. Chúng 
ta có thể nhận biết hơi thở, hoặc có thể đơn giản an 
trú trong khoảng không gian bắt đầu mở rộng ra 
giữa những tư tưởng. 


Trong việc thực hành quán chiếu rỗng rang 
này, hãy để bất cứ gì khởi lên trong tâm đến và đi, 
không bám víu. Tất cả những loại tư tưởng, cảm 
giác, hình ảnh, cảm nhận và kinh nghiệm có thể 
khởi lên. Không xua đuổi chúng đi và cũng không 
chạy theo chúng. Chúng ta có thể cảm thấy sự xâm 
nhập của một “cái tôi” đang theo dõi sự thiền định. 
Tuy nhiên, không cần thiết phải xem điều này như 
một sự xâm nhập; đơn giản hãy cứ để nó khởi lên 
và tan biến đi. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, 
tích cực hay tiêu cực, không vướng mắc. Sự tĩnh 
lặng giữa những tư tưởng là bản tánh rỗng rang 
của chúng ta. Những tư tưởng như chúng khởi lên 


256 


NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN 





là hoàn toàn lành mạnh, nhưng đừng bám víu đuổi 
theo vào chúng. 


Trong khi thiển định, chúng ta có thể kinh 
nghiệm những làn sóng cảm giác đau khổ, nhưng 
khi chúng ta để cho chúng đến, không nắm bắt, bấy 
giờ chúng có thể trở nên an bình. Sự không hoàn 
hảo không phải là vấn đề khi chúng ta rỗng rang, 
nó tốt đẹp đúng như nó là. Với tỉnh giác của thiền 
quán, những cảm nhận không phải là dễ chịu hay 
khó chịu mà được kinh nghiệm một cách rỗng rang 
và như thế được siêu thoát. 


Thực hành thiền quán đem lại khả năng nhìn 
thấy tính cách của khoảnh khắc thoáng qua, vô ngã, 
của sự khác nhau vô tận và những hình dạng của 
hiện tượng, tại điểm chúng khởi lên và tan biến đi. 
Một chứng ngộ như vậy vén lên bức màn của những 
ảo giác tâm thức và của những giả tạo thuộc cảm 
xúc để bày lộ khuôn mặt của bản tánh bổn nguyên 
của sự vật như chúng vốn là. Thèm khát khoái lạc 
hay ghét sợ đau khổ, đã mọc rễ trong sự chấp ngã, 
bấy giờ sẽ tự nhiên tan biến giống như những hình 
vẽ trên mặt nước. 


Trong thiền định, có thể thấy thân thể không 
phải thanh tịnh, cũng không phải không thanh 
tịnh, mà chỉ như sự rộng mở bao la. Tâm không 
phải vĩnh cửu, cũng không phải không hiện hữu, 
mà chỉ là sự rỗng rang thanh tịnh. Tất cả hiện 
tượng không phải có ngã tính mà cũng không phải 


257 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


không có ngã tính, một hiện hữu thực sự, mà là 
rỗng rang, an bình và thoát khỏi tạo tác. 


Bất cứ một thoáng thấy rỗng rang nào cũng có 
thể giúp chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta 
có một hiểu biết và kinh nghiệm nào đó về sự rỗng 
rang, sẽ khôn ngoan khi làm cho sự thực hành của 
chúng ta sâu và rộng hơn, trong thiền định và trong 
đời sống. 

Có thể những mô tả về thiển quán và sự rỗng 
rang khiến cho chứng ngộ có vẻ như không thể đạt 
được. Suy nghĩ điều này có thể là tốt. Sau đó chúng 
ta có thể buông xả ý niệm sở đắc một số “kinh 
nghiệm” như đã mô tả theo một cách nào đó, và 
điều này tự thân nó có thể giúp chúng ta thiền định 
một cách rỗng rang. 


258 


13. 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 


T: cả mọi sự vật đều là một trong Phật 
tánh: tâm, trái đất, tinh tú, thời gian 
và không gian. Mọi thứ đều hoàn thiện trong cái 
nhất thể này, ngay cả những gì ta thường thấy như 
không hoàn hảo. Phật tánh đang hiện hữu trong 
tất cả chúng sanh, và trong những sự kiện của cuộc 
sống hằng ngày. Rốt lại, Phật tánh vượt khỏi những 
hình ảnh ngôn từ hay khái niệm được tạo tác bởi 
tâm phân biệt, nhị nguyên. 


Đây là điều đạo Phật tin tưởng. Khi một số 
người phương Tây quan tâm đến Phật giáo, họ có 
thể thất vọng với việc thực hành sùng tín. Họ nói 
đại loại như: “Cầu nguyện một quyền năng cao ở 
ngoài chúng ta, đây là điều chúng tôi đã muốn bỏ 
lại.” Thật là một hoàn cảnh buồn cười, chạy trốn sự 
sùng tín chỉ để tìm thấy niềm tin và sự cầu nguyện 
chực chờ sau đó! 


Vâng, thực sự thì tất cả vũ trụ là Phật tánh và 
an bình nằm ngay trong chúng ta. Vậy tại sao phải 
thực hành sùng tín? Nó là một cách chúng ta buông 
bỏ ý niệm về bản ngã. Tìn tưởng giúp chúng ta rộng 
mở. Nó là sự thoát khỏi những nghi ngờ và sợ hãi. 
Rộng mở và tiếp thu là một cách cầu khẩn sự giúp 
đỡ mà chúng ta cần. 


259 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Một số trường phái Phật giáo nhấn mạnh hành 
động lễ lạy như một thực hành sùng tín. Đây là một 
cách đơn giản để từ bỏ bản ngã. Nó chấp nhận niềm 
tin rằng việc bám chấp và cố gắng chế ngự mọi sự sẽ 
dẫn chúng ta xa cách khỏi trí huệ. Niềm tin cũng có 
thể ở ngoài hệ thống tôn giáo. Ví dụ, chương trình 
Mười Hai Bưóc của Alcoholic Anonymous nhấn 
mạnh sự từ bỏ cái ngã bé nhỏ và trói buộc đang cố 
gắng để kiểm soát. Nó công nhận sự cần thiết được 
giúp đỡ từ một “năng lực cao hơn” trong bất cứ cách 
nào mà cá nhân hiểu được. 


Trong đạo Phật, sự sùng tín là phát triển niềm 
tin vào đức Phật như vị Đạo sư, tin vào Pháp, những 
giáo lý của đạo Phật, như con đường Chánh đạo, và 
tin vào Tăng đoàn, cộng đồng Phật tử như sự nương 
dựa trên hành trình tâm lĩnh. 


Sùng tín nghĩa là cầu khẩn sức mạnh trên 
đường đạo. Sự đáp ứng những nhu cầu tâm linh của 
chúng ta có thể không luôn luôn ở dạng chúng ta 
ước muốn hay mong đợi hoặc phù hợp với thời biểu 
vạch sẵn của ta. Điểm quan trọng của niềm tin là 
sự rộng mở, đó là cách tiếp nhận những ban phước 
và giảm nhẹ đau khổ. Trích dẫn Đạo sư Liên Hoa 
Sanh (Padmasambhava), Ngài Patrul linpoche 
viết: 

Nếu tâm bạn thoát khỏi những nghi ngờ, 
những ưóc muốn sẽ đạt được. 


Nếu bạn hoàn toàn tin vào sự sùng tín, gia hộ 
ban phước sẽ vào trong bạn. 


260 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





Sự sùng tín giống như mặt trời, làm chảy tan 
sự chấp ngã và để thật tánh của chúng ta chiếu rọi. 
Trích dẫn Ngài Drigung Kyobpa Rinpoche, Ngài 
Patrul Ripoche viết: 

Từ vị thầy, giống như ngọn núi tuyết..., 

Mà không có sự chạm xúc của những tia sáng 
mặt trời của lòng sùng tín 

Sự ban phước như dòng suối sẽ không tuôn 
chảy. 

Thế nên hãy nỗ lực đưa tâm bạn vào việc tu 
tập sùng tín. 

Nếu chúng ta không có lòng tin hay sự sùng 
tín, cho dù đức Phật đứng ngay trước mắt chúng ta 
bằng xương bằng thịt, chúng ta sẽ khó tiếp nhận 
được bất cứ lợi lạc nào, bởi vì tâm thức ta, vốn là 
chìa khóa duy nhất cho sự tăng trưởng tâm linh, lại 
không sẵn sàng đón nhận cơ hội đó. Đây chính là lý 
do vì sao ngạn ngữ Tây Tạng nói: 

Từ bất cứ ai mà người ta thấy như một đức 
Phật, 

Những ban phước sẽ được tiếp nhận như từ 
một vị Phật. 

Từ bất kỳ ai mà người ta thấy như một người 
nøu SI, 

Những hiệu quả sẽ đến như từ một người ngu 
SI. 


261 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Như vậy Phật tánh ở khắp nơi, nhưng cũng có 
thể rèn luyện lòng sùng tín bằng việc thiển quán 
đức Phật, chẳng hạn ở dạng một pho tượng hay một 
hình ảnh tâm thức. Tự thân pho tượng sẽ không 
thay đổi cuộc sống chúng ta, chính tâm ta có thể mở 
rộng ra qua hành động sùng tín. Điều này là tinh 
túy của phương tiện thiện xảo. Những đối tượng 
tâm linh có thể tạo cảm hứng cho chúng ta, nhưng 
yếu tố chánh không phải là ở đối tượng mà là cách 
chúng ta nhìn nó, một cách tích cực, và cách chúng 
ta cảm nhận, với sùng tín và niềm tin, chúng giúp 
ta trên con đường đạo. 


Dựa vào một đối tượng tâm linh hay hình ảnh 
tâm thức nào là một cách tự quán đảnh với hoan hỷ 
phát sinh từ vị Phật bên trong tất cả chúng ta. 


Cho đến bây giờ, tôi đã nhấn mạnh việc người 
ta có thể thiển quán về một nguồn sức mạnh mà họ 
lựa chọn như mặt trời, mặt trăng hay một vài hình 
ảnh cá nhân. Nhưng ở đây, tôi sẽ mô tả một nguồn 
sức mạnh đặc thù của Phật giáo (Tây Tạng), một 
sự thiền định sùng mộ về đấng Đạo sư linpoche 
Padmasambhava, người đặt nền tảng cho Phật giáo 
Tây Tạng ở thế kỷ thứ chín, người là hiện thân của 
tất cả các bậc giác ngộ - chư Phật, chư Bổn tôn, các 
vị thánh và các nhà hiền triết. 

Có nhiều biểu tượng tâm linh có thể tạo hứng 
khởi cho chúng ta như nguồn sức mạnh. Ví dụ, 
chúng ta có thể thiển quán đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni để giúp chúng ta có được trí huệ, hay đức 


262 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





Phật Dược Sư để chữa bệnh, hoặc đức Tara, đức 
Phật trong thân người nữ, làm lặng tất cả sợ hãi 
và nguy hiểm. Tôi đã chọn Guru Rinpoche (được 
biết như đức Padmasambhava) vì lòng từ bi vô biên 
của Ngài, đã giúp nhiều người cầu khẩn Ngài qua 
nhiều thế kỷ và vì tôi được tu tập trong dòng truyền 
thừa của Ngài. Sự hiện diện oai nghiêm của Guru 
Rinpoche là sự biểu hiện kim cương của Phật tánh 
tuyệt đối, một sức mạnh và phúc lạc tràn ngập của 
vũ trụ làm an lặng tất cả phiền não. 


Để làm nền cho sự thiền định này, tôi sẽ đi vào 
một cách khá chi tiết về việc chúng ta có thể quán 
tưởng hình ảnh Guru Rinpoche như thế nào. Mỗi 
một chi tiết của hình tượng thánh kết hợp với một 
hình ảnh thiêng liêng cho chúng ta một lời dạy, 
và những dấu hiệu, biểu tượng, màu sắc và tư thế 
có thể khởi dậy những cảm nhận tích cực trong ta 
như tấm gương phản chiếu những lời dạy đó, vừa 
là từng cái một tiếp nối nhau, vừa như chúng được 
thấy và cảm nhận là một phần trong toàn thể. 


Những chỉ tiết có thể giúp cho một thiển giả 
có kinh nghiệm an trú trong tỉnh giác về một hình 
ảnh tâm thức trọn vẹn và phong phú. Nhưng đừng 
lo nghĩ nếu bạn thiếu kinh nghiệm và sự khéo léo 
thiện xảo; hãy đơn giản quán tưởng như thế nào mà 
bạn cảm thấy thoải mái. 


Trong sự thiền định được hướng dẫn sau đây, 
vấn đề thật sự là những cảm nhận mà ngôn từ nỗ 
lực để truyền đạt. Hãy dùng những cảm nhận để 


263 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


cầu gọi trong tâm thức bạn một hình ảnh của Ngài 
Padmasambhava đơn giản nhưng cảm thông sâu 
sắc. Nếu bạn chỉ cảm nhận sự ấm áp và sự hiện 
diện của Đức Padmasambhava, thì trong bản thân 
sự ấm áp và hiện diện này có thể là sự chữa lành 
rất hiệu quả. 

Cũng nên nhớ rằng những hình ảnh thể hiện 
trong sách này có ý nghĩa như một trợ giúp. Một 
bức hình hay bức tượng có thể tạo cảm hứng, dạy 
bảo hay giúp đỡ bạn như một điểm khởi đầu cho 
thiền định, nhưng đừng cảm thấy bị giới hạn bởi 
nó. Điều cốt yếu trong quán tưởng là hình ảnh 
trong tâm thức bạn, và sự nhiệt thành, rộng mở có 
thể đến qua sự sùng tín. 


CẦU KHẨN HÌNH ẢNH UY NGHI CỦA 
ĐỨC PADMASAMBHAVA 


Giống như một bông hoa nở rộ từ tánh Không, 
sự hiện diện uy nghi của Đức Padmasambhava hiển 
lộ từ sự quán tưởng. Trong ánh sáng hào quang đẹp 
đẽ, Ngài Guru Rinpoche trẻ trung và rực rõ ngồi 
trên một mặt trăng chiếu sáng trong trẻo, ở trên 
một vầng mặt trời sáng chói. Mặt trăng và mặt trời 
ở ngay trên một hoa sen khổng lồ, tỏa hương thơm 
ngát, tươi mát với hơi nước. Hoa sen có ngàn cánh 
hoa chiếu sáng đầy màu sắc. 


Mặt trời, mặt trăng và hoa sen là biểu tượng 


264 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





sinh ra của Ngài. Ngài được sinh ra bởi “sự sanh 
vô nhiễm” trong “Liên hoa Phật bổ”, từ sự hợp nhất 
giữa trí huệ (mặt trời) và đại bi (mặt trăng). 


Mặt của Ngài Guru Rinpoche màu trắng hơi 
hồng luôn luôn trẻ trung và minh triết, vượt khỏi 
phạm trù thay đổi và tuổi tác. Nụ cười hoan hỷ của 
Ngài vượt lên đau khổ. Đôi mắt từ ái, trong sáng 
không chớp đem lại phúc lạc cho vũ trụ, chữa lành 
tâm chúng ta trong mỗi một vận động và mỗi trạng 
thái của nó và thân thể chúng ta trong từng tế bào 
và nguyên tử. 

Áo choàng của Ngài tỏa chiếu ánh sáng. Áo 
choàng trắng bên trong và áo phủ bên trong màu 
đỏ biểu hiện sự giác ngộ của một Bồ tát, người giúp 
đỡ tất cả mọi người đau khổ trong thế giới này. Áo 
phủ bên ngoài màu xanh dương của Ngài biểu hiện 
sự hoàn thiện trong những chứng đắc mật truyền, 
và Ngài đấp y của một vị tăng đã thọ đại giới. Áo 
choàng ngoài không tay thêu kim tuyến là biểu 
tượng rằng tất cả những tu tập tôn giáo đều là một 
trong chân lý của vũ trụ. Áo choàng này, nón và giày 
của Ngài cũng nhắc nhở thần lực huyền diệu của 
Ngài. Chúng là tặng phẩm từ vị vua của Zahora đã 
ngạc nhiên trước những thần lực của Ngài. VỊ vua 
cố gắng thiêu cháy Ngài, nhưng Guru Rinpoche 
đơn giản chuyển hóa ngọn lửa thành nước, bây giờ 
được biết là hồ ewalsar ở Ấn Độ. 


Guru Rinpoche nắm giữ những biểu tượng của 
giáo lý. Một chày kim cương (va/ra) bằng vàng trong 


265 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tay phải Ngài biểu tượng cho sự khéo léo thiện xảo 
không thể hủy hoại và thần lực, nguyên lý của nam. 
Trong tay trái Ngài cầm một sọ người, giữ một bình 
đầy nước cam lô của sự bất tử. Sọ người biểu tượng 
sự hợp nhất giữa tánh Không và phúc lạc (bliss) 
là nguyên lý của nữ. Cái bình và nước cam lồ biểu 
tượng sự trường thọ và chân lý vô thời gian của 
Phật tánh. 


Trong đạo Phật (Tây Tạng), những vị thầy mật 
truyền thường kết hợp về mặt tâm linh với một 
người nữ phối ngẫu. Trí huệ của nữ tính được tượng 
trưng ở đây là một cây đỉnh ba, dựa vào khuỷÿu tay 
trái của Ngài Guru Rinpoche. Ba mũi sắc bén của 
cây đinh ba biểu hiện ba bản tánh chân thật của 
tâm: sự rỗng rang, trong sáng và sức mạnh của đại 
bị. Ba trang hoàng cho cây đình ba đại diện cho ba 
thân Phật: bộ xương đầu là toàn thể sự rỗng rang, 
hình ảnh trưởng thành sung mãn là hình tướng 
thanh tịnh của Phật, và sự trẻ trung là hình ảnh 
không thanh tịnh của đức Phật dưới cái thấy của 
tâm thức bình thường. 


Giữa những biểu hiện khác là lọn tóc treo ở cây 
định ba. Đây là sự nhắc nhở việc thực hành trong 
nghĩa trang việc thiền định về sự tan biến của thân 
xác và sự giải thoát do chứng ngộ chân lý của sống 
và chết. 


Trong trí huệ vô hạn của Ngài, Guru Rinpoche 
biết một cách đồng thời từng sự việc xảy ra trong 
vũ trụ, mà không rời lìa khỏi bản tánh rỗng rang, 


266 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





tuyệt đối của Ngài. Lòng đại bi vô biên của Ngài mở 
rộng tới toàn pháp giới và đến tận mỗi một chúng 
sanh, như một người mẹ gieo rắc tình thương yêu 
cho đứa con duy nhất. 


Bây giờ chúng ta đã khá quen thuộc với hình 
ảnh này, sau đây là một pháp thiền định sùng mộ 
mở rộng. 


CẦU KHẨN SỨC MẠNH VÀ LÒNG ĐẠI 
BI CỦA ĐỨC PADMASAMBHAVA 


Hãy quán tưởng rằng bạn đang ngồi ở một nơi 
cao ráo như một đỉnh núi, nhìn vào bầu trời trong 
xanh bao la. Thưởng thức cái nhìn trong vài phút, 
an trú trong sự rộng mở. Hình ảnh đang ở tại một 
điểm cao nâng tâm thức bạn lên trên sự ồn náo của 
mình. Bầu trời rộng mở làm sạch những hình ảnh, 
cảm xúc và tư tưởng ôn ào khỏi tâm bạn. 


Từ sự rộng mở này, đầu tiên hình dung một chỗ 
ngồi trên hoa sen với những cánh hoa đẹp đẽ, sau 
đó là một đĩa mặt trời và phía trên nó là đĩa mặt 
trăng. Cuối cùng, Guru Rinpoche hiện ra rực rõ. 


Hãy cảm nhận sự an bình và ấm áp vô biên của 
bổn tôn rất thương yêu linh thánh này và an trú 
thoải mái trong những cảm nhận này một lúc. Hãy 
để sự sùng mộ tan vào trái tim bạn. Khi bạn đem 
tỉnh giác của bạn đến hình ảnh, hãy hoàn toàn hiến 
mình vào nó, không phải chỉ như một hình tướng 


267 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


do tâm thức bạn tạo ra, mà như là vị Guru thật sự 
và chữa lành, thuần khiết. 


Bây giờ tưởng tượng toàn trái đất đầy những 
khuôn mặt hoan hỷ, những đôi mắt hạnh phúc tràn 
đầy những tấm lòng sùng mộ của tất cả các loại 
sinh linh. Tất cả đều nhìn chăm chú vào khuôn 
mặt thương yêu, đẹp đẽ và đầy sức mạnh của Ngài 
Guru Rinpoche, nguồn của tất cả sự chữa lành. 
Hãy tưởng tượng rằng bạn nghe tất cả họ cùng tụng 
thần chú trong cùng một giọng với một âm điệu dịu 
dàng và mạnh mẽ như sấm sét. Thần chú (mantra) 
là một lời cầu nguyện đến Ngài Guru Rinpoche, 
một phương tiện chữa lành cho những vấn đề của 
chúng ta, một biểu lộ hân hoan của những năng lực 
tỉnh thần và thân xác, một tôn vinh sự hiện diện 
của bậc thiêng liêng này, một sự thiền định về âm 
thanh thanh tịnh mà bản thân nó là bản tánh của 
nhất thể. 


Từ những chiều sâu của lòng mình, hãy hát 
chân ngôn của Ngài Guru inpoche, hoặc một trong 
hai dạng dưới đây: 


Trong âm Sanskrit được Tây Tạng hóa: 


OM AH HUNG BEDZAR GUEU PEMA SIDDHI 
HÙNG 


Trong Phạn ngữ (SanskrIt): 
OM AH HUM VA.JRA GURU PADMA SIDDHI HUM 


268 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





Mật chú này có thể tạm dịch là: “Hiện thân của 
thân, ngữ, tâm của chư Phật, Ôï Padma(sambhava), 
mong Ngài ban cho tất cả sự gia hộ ban phước.” 


Như một kết quả của lời cầu nguyện và sự rộng 
mở là những tia sáng của ánh sáng ban phước nhiều 
màu sắc từ Guru Rinpoche chạm đến bạn đem đến 
sự ấm áp và rộng mở trong thân và tâm. Những ánh 
sáng này không chỉ đẹp đẽ, thanh tịnh mà còn là 
năng lực của sự an bình, ấm áp, phúc lạc và rỗng 
rang. Hãy để cảm nhận này thấm sâu vào bạn qua 
mỗi một lỗ chân lông và ngõ vào thân thể, xua tan tất 
cả lo nghĩ và phiền não, như ánh sáng mặt trời xua 
tan bóng tối. Hãy cảm nhận toàn thân bạn chuyển 
hóa thành ánh sáng và năng lượng chữa lành. 


Lặp lại chân ngôn nhiều lần, đem toàn bộ con 
người bạn vào âm thanh. Hình dung rằng những lời 
cầu nguyện của bạn làm mở rộng tâm thức của tất 
cả chúng sanh vào niềm vui sùng mộ và ánh sáng 
từ Guru Rinpoche tỏa chiếu trong mọi hướng, xua 
tan tất cả đau khổ, phiền muộn và mê lầm. Tất cả 
chúng sanh được giải thoát trong một dàn đồng ca 
hùng lực. Lời hát tràn đầy vũ trụ, trở thành một 
trong âm thanh, ánh sáng và hoan hỷ. 


Hãy hoan hỷ trong sự ấm áp và rộng mở này. 
Để cho tất cả ý niệm và cảm giác tan vào một đại 
dương của sự an bình sùng mộ, trong đó không có 
những phân biệt hay ranh giới, vượt trên đau khổ 
và kích động, xấu và tốt, đây và kia, anh và tôi, mà 
nơi đó tất cả là một và cùng như nhau. 


269 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Mặc dù mục đích cao hơn của sự thiền định này 
là chứng ngộ tâm linh, bạn cũng có thể thiển định 
về Đức Guru Padmasambhava như một nguồn sức 
mạnh cho sự chữa lành thông thường những vấn 
đề cảm xúc hay thân xác, bằng việc quán tưởng bất 
cứ dạng năng lượng chữa lành nào đều bắt nguồn 
từ hình ảnh, giống như tia sáng laser. Hoặc tưởng 
tượng cam lồ chữa lành từ cái bình của Ngài Guru 
Rinpoche chảy vào trong bạn, thoạt tiên tẩy sạch 
tất cả đau khổ của tâm thức, cảm xúc và thân thể, 
rồi làm tràn đầy toàn thân, tâm bạn với an bình 
và sức mạnh. Ngài Guru Rinpoche cũng có thể là 
nguồn năng lực trong các pháp thiền định có nhờ 
đến một người khác làm người chữa bệnh cho bạn. 


Dù bất cứ sự quán tưởng nào, bạn có thể lặp 
lại nó thường xuyên trong một thời khóa nếu cảm 
thấy thoải mái. Khi bạn tụng ca hằng ngày, thỉnh 
thoảng đem cảm giác rộng mở của thiền định vào 
cuộc sống của bạn. Bạn có thể tụng ca chân ngôn 
lớn tiếng hoặc niệm thầm khi bạn ở nơi công cộng. 


THIỀN ĐỊNH TRONG SỰ RỘNG MỞ 
RÔNG RANG 


Trong quan điểm cao hơn của đạo Phật, những 
hình tướng xuất hiện khởi lên từ tánh Không và 
tan biến trở lại trong tánh Không. Vì thế chúng ta 
bắt đầu sự thiền định sùng tín này bằng cách đi vào 
trạng thái rỗng rang, để cho sự quán tưởng khởi 
lên giống như sự phản chiếu trong một tấm gương 


270 


THIÊN ĐỊNH SÙNG TÍN CHỮA BỆNH 





trong sáng. Sau khi an trú trong tĩnh lặng trên sự 
quán tưởng, chúng ta lại kết thúc trong sự rỗng 
rang và nhất thể. Đó là một tiến trình giống như 
việc sinh ra, sống và chết đi, một cách tốt để thực 
hành việc để cho mọi sự đến và đi. Trong mỗi buổi 
thiền định, đơn giản hãy luôn luôn ở trong trạng 
thái rộng mở rỗng rang của tâm bạn đúng như nó 
là vậy mà không bám chấp. 


Tùy thuộc vào trạng thái của tâm, chúng ta 
có thể an trú lâu hơn trong khoảng không của sự 
rỗng rang. Chúng ta có thể bắt đầu với một quán 
tưởng, và sau đó buông bỏ kỹ thuật và đơn giản chỉ 
thiền định trong một cách rỗng rang. Và rồi loại 
kinh nghiệm thiền định không còn quan trọng lắm, 
chúng ta có thể hòa nhập toàn bộ kinh nghiệm, 
người kinh nghiệm và những cách thức để kinh 
nghiệm vào nhất thể. 


Đừng cố định dạng sự rộng mở rỗng rang, hoặc 
xem nó như cái này hay cái kia, hay đạt được bất 
cứ điều gì trong nó. Hãy chỉ để sự vật là vậy. Đây là 
cách để tìm thấy trung tâm của bạn. Nếu bạn tin 
vào thật tánh của mình, bạn không cần phải tìm 
kiếm trung tâm nào khác. Hãy chỉ rỗng rang và 
tỉnh thức. 


Chừng nào mà chúng ta còn lệ thuộc vào khổ 
đau, việc thiển định có thể giúp chúng ta sâu xa và 
mạnh mẽ. Khi chúng ta chứng ngộ bản tánh của 
sự rỗng rang, thiền định được hòa tan vào đời sống 
hằng ngày. 


271 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Dựa vào những nguồn chữa lành bên ngoài cũng 
ích lợi và thậm chí rất cần thiết khi chúng ta còn 
chịu sự chi phối của những khái niệm nhị nguyên 
và tùy thuộc vào những đối tượng bên ngoài. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng sự chữa 
lành rốt ráo vượt trên sự phụ thuộc vào những lực 
bên ngoài. Nó là sự bảo đảm cho bản tánh rỗng 
rang, an bình của chúng ta khiến chúng ta có thể 
đạt đến trọn suốt sự rỗng rang và an bình đó. 


272 


14. 


ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ 
BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA 
LÀNH 


TT một hay hai hơi thở sâu, buông xả tất 
cả căng thẳng lo nghĩ và hưởng thụ cảm 
giác buông lỏng trong thân và tâm bạn. Sau đó từ 
từ và bình thản đi qua những bài tập sau đây trong 
vòng một hay hai phút cho mỗi bước. 


1. Khi bạn thức giấc vào buổi sáng, hay bất cứ 
lúc nào trong ngày, hãy cảm nhận sự sùng 
mộ đến nguồn sức mạnh. (có thể là đức Phật, 
Guru Rinpoche, hay bất cứ nguồn sức mạnh 
nào khác.) Sự sùng tín đem đến ấm áp, hỷ lạc, 
sức mạnh và rộng mở. 


2. Hãy quán tưởng và cảm nhận trái tim bạn, 
trung tâm của thân bạn trong dạng một bông 
hoa ánh sáng lạ thường, nở rộ trong sự nhiệt 
thành sùng tín. Như một kết quả, từ đóa 
hoa lòng sùng tín đó khởi lên trí huệ, tâm bi, 
năng lực, và những phẩm tính giác ngộ của 
bạn trong dạng nguồn sức mạnh. Nguồn sức 
mạnh, trong dạng một thân ánh sáng với sức 
nóng và phúc lạc, bốc lên qua kinh mạch trung 
ương - một kinh mạch trống không được làm 
bởi ánh sáng trong suốt và thanh tịnh - của cơ 


273 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


thể bạn. Bấy giờ nguồn sức mạnh tô điểm bầu 
trời không vết nhơ và vô hạn, như thể hàng 
ngàn mặt trời khởi lên với một thân. 


. Hãy tin tưởng rằng nguồn sức mạnh là hiện 


thân của trí huệ, lòng bi và năng lực của tất cả 
những bậc linh thánh và của chân lý vũ trụ. 
Cảm nhận toàn thể thân và tâm bạn tràn đầy 
sức nóng, hỷ lạc, và năng lượng vô biên do ở 
trong sự hiện diện của nguồn sức mạnh. 


. Bấy giờ hãy thấy rằng toàn thể trái đất đầy 


những chúng sanh khác nhau. Trái tim họ 
tràn đầy sự sùng tín và khuôn mặt họ nở hoa 
với những nụ cười hoan hỷ. Cặp mắt mở rộng 
của họ chú mục vào nguồn sức mạnh với sự 
tán thán. Cùng với bạn, tất cả họ biểu lộ sức 
mạnh sùng tín trong lời cầu nguyện, ca hát 
một cách du dương với những âm vang khác 
nhau, giống như một bản giao hưởng vĩ đại. 
Hãy tụng ca lời cầu nguyện với sự tán thán lớn 
lao trong đó không có những giới hạn hay bó 
hẹp hạn chế nào. 


5. Hát những lời cầu nguyện, tưởng tượng những 


274 


lời cầu nguyện kêu cầu tâm bi của nguồn sức 
mạnh. Từ nguồn sức mạnh, trí huệ, lòng bi và 
sức mạnh của nó đến với bạn dưới dạng vô số 
tia sáng ban phước đầy màu sắc (hay những 
dòng cam lổ). Những tia sáng này chạm đến 
từng lỗ chân lông của thân bạn. Hãy cảm 
nhận sức nóng khi chúng tiếp xúc. Hãy cảm 


ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





nhận bản tánh phúc lạc của sức nóng. Và cảm 
nhận sức mạnh của sức nóng phúc lạc này. 


6. Sau đó những tia sáng đi vào trong thân 
bạn. Hãy quán tưởng và cảm nhận rằng tất 
cả những thói quen tiêu cực, những yếu đuối 
tinh thần, những xung đột phiền não, thiếu 
hài lòng, sợ hãi, những bệnh tật hay những 
bế tắc lưu thông hay năng lực của bạn đều 
ở trong dạng bóng tối trong cơ thể. Chỉ việc 
tiếp xúc với ánh sáng ban phước, tất cả bóng 
tối đều hoàn toàn tan biến, không còn bất cứ 
dấu vết nào trong thân và tâm bạn. Thân thể 
bạn tràn đầy ánh sáng rực rõ lạ lùng, với cảm 
giác sức nóng, phúc lạc và sức mạnh. Sau đó 
thấy và cảm nhận rằng toàn thân bạn chuyển 
hóa thành thân ánh sáng ban phước. Hãy 
cảm thấy mỗi một tế bào trong thân bạn được 
chuyển hóa thành tế bào của ánh sáng ban 
phước với sức nóng, phúc lạc và sức mạnh. 


7. Sau đó hãy nghĩ về một tế bào ở trán bạn (hay 
bất cứ nơi nào khác trong thân thể). Tế bào 
được làm bởi ánh sáng rực rỡ ban phước. Nó 
đẹp đẽ và bao la. Hãy đi vào tế bào một cách 
từ từ. Nó vô biên và vô hạn như bầu trời. Hãy 
cảm nhận sự bao la của tế bào trong một lúc. 

8. Sau đó hãy thấy và cảm nhận thân bạn được 
cấu tạo bởi hàng tỷ tế bào bao la, đẹp đẽ và 
phúc lạc như vậy. Mỗi một tế bào được trang 
hoàng với sự hiện diện của nguồn sức mạnh. 


275 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Hãy nhận biết sự hiển bày và năng lực lạ lùng 
của thân thể kỳ diệu của bạn. Tất cả tế bào ở 
trong tình thương và hòa hợp với mỗi một tế 
bào khác. Cảm nhận sức mạnh của hàng tỷ tế 
bào phúc lạc trong thân bạn được trang hoàng 
bởi những nguồn sức mạnh. 


. Tất cả tế bào của những kinh mạch, bộ phận 


và cơ bắp của thân ánh sáng ban phước của 
bạn đang thở. Chúng đang thở bằng sức nóng 
và phúc lạc một cách rỗng rang và tự nhiên 
như những ngọn sóng của đại dương. Hãy cảm 
nhận sự chuyển động phúc lạc của những ngọn 
sóng. Những cơn sóng vuốt ve, thư giãn và hòa 
tan bất cứ nơi nào mà chúng ta bị chai cứng 
hay khó khăn, mọi bám trụ của những cảm xúc 
không giải quyết và những vết thương chưa 
lành với những vết tích của nó. Hãy cảm nhận 
hào quang của năng lượng. Hãy cảm thấy sự 
cảm nhận. Hãy là một với sự cảm nhận. 


10. Rồi bạn có thể hát OM AH HUNG (xem trang 


276 


231-232 và trang 251-254) như một chuyển 
động chữa lành để phát sinh sức mạnh, sự 
rỗng rang và hợp nhất với chúng. Bạn có thể 
hát lớn, nhẹ nhàng, hay thầm lặng trong tâm 
trí bạn. 


Khi bạn hát lặp lại chủng tự OM chậm chậm 
và liên tục, hãy nhận biết những làn sóng âm 
thanh vang dội mạnh mẽ như thế nào trong 
mỗi một tế bào, từ những dây thanh quản 


ĐÁNH THỨC NHỮNG NĂNG LỰC VÔ BIÊN BÊN TRONG CỦA SỰ CHỮA LÀNH 





xuyên qua toàn thân bạn giống như những 
làn sóng của đại dương. Hãy vui thích trong 
sự cảm nhận năng lực và sức mạnh, những 
phẩm tính của thân Phật. 


Khi hát chủng tự AH trong cùng một cách như 
vậy, hãy nhận biết những năng lực làm rỗng 
rang, giải phóng và làm nở rộ, những phẩm 
tánh của ngữ Phật. 


Khi hát chủng tự HUNG, hãy nhận biết sự hòa 
nhập của bạn với sự hợp nhất của sức mạnh và 
rỗng rang, là sức mạnh vô biên, những phẩm 
tánh của tâm Phật. 


11. Bạn cũng có thể kiết thủ ấn như những vận 
động chữa lành (xem trang 250 254) để phát 
sinh sức mạnh và rỗng rang rồi hợp nhất với 
chúng. 


Rất chậm chạp và liên tục, nắm những ngón 
tay bạn thành kim cang quyền ấn đặt tại trái 
tim bạn (đặt đầu ngón tay cái vào dưới lóng 
thứ ba của ngón đeo nhẫn, sau đó ngón giữa 
và ngón đeo nhẫn nắm lại đè trên ngón cái, 
ngón trỏ và ngón út duỗi ra ngửa mặt lên). 
Đặt bàn chân bạn tại điểm nối giữa hông và 
đùi. Hãy nhận biết sự vận động vang dội liên 
tiếp từ mỗi một tế bào của bàn tay qua thân 
bạn giống như dòng chảy của một con sông. 
Hãy hoan hỷ trong sự cảm nhận năng lực và 
sức mạnh là những phẩm tính của thân Phật. 


277 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Trong cùng một cách, tạo một cử chỉ hoa nở 
tại trái tim bạn. Giữ nắm tay hướng lên, mở 
những ngón tay (từng ngón một, bắt đầu từ 
ngón út) và mở rộng bàn tay và cánh tay và 
nhận biết cảm giác hoan hỷ của sự rộng mở, 
giải thoát và nở hoa, những phẩm tánh của 
ngữ Phật. 


Kiết ấn thiền định, đặt hai lòng bàn tay ngửa 
lên trong lòng bạn, bàn tay phải trên bàn tay 
trái, hai đầu ngón cái vừa chạm nhau, và hãy 
nhận biết sự tự hòa tan mình với sự hợp nhất 
của rộng mở và sức mạnh, là sức mạnh vô 
biên, những phẩm tánh của tâm Phật. 


Bạn cũng có thể thực hiện những thủ ấn (cử 
chỉ) này trong lúc tụng ca OM, AH VÀ HÙNG. 


12. Bạn có thể thấy hào quang bao la lạ làng của 


278 


ánh sáng ban phước sáng ngời tràn đầy sức 
mạnh năng lực chung quanh thân bạn. Đó là 
hào quang bảo hộ ngăn ngừa bất cứ tác động 
tiêu cực nào xảy đến. Đó cũng có thể là hào 
quang của sự chuyển biến khiến chuyển hóa 
mọi thứ trong hào quang năng lực thành ánh 
sáng ban phước, giống như những bông tuyết 
rơi vào nước nóng. 


Hãy chia sẻ những ban phước với tất cả những 
chúng sanh đã từng là mẹ ta. 


15. 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH 
CỦA TÂM ĐẠI BI 


N“ chúng ta phát triển tâm bi, những 
kinh nghiệm tâm linh khác sẽ tự nhiên 
khởi lên trong ta. Tâm bi là gốc của tất cả đức hạnh. 
Nó giúp ta thoát khỏi sự chấp ngã. 


Vì Phật tánh luôn hiện diện trong ta, tất cả 
chúng ta đều có khả năng khai mở tâm bi to lớn, 
hào phóng và rộng lượng. Tâm bi mở rộng tâm thức 
khép kín và đông cứng của ta. Nó làm an bình tâm 
thái hoang dã và chuyển hóa tính khí lạnh lẽo, mục 
nát và tiêu cực của ta. Nó đem chúng ta ra khỏi tối 
tăm, những tù ngục ngăn che được tạo tác bởi tính 
ích kỷ và sự chán nản để trở thành ánh sáng ban 
ngày. Thay vì lôi cuốn người khác phục vụ cho bản 
ngã hoang dã của mình, ta có thể tìm ra trung tâm 
thật sự của mình nhờ lòng bi mẫn đối với những 
người khác. Tâm bi là bản tánh chữa lành của tâm 
ta, qua đó ta có thể tìm thấy an bình. 


Dù ta hiểu rằng lòng bi mẫn đặt ta trực tiếp 
trên con đường chân chánh, chúng ta vẫn thấy khó 
ngừng sự bám chấp ích kỷ vào những mối quan tâm 
của mình, chừng nào ta chưa kinh nghiệm được 
tâm rộng mở với người khác. Cách tiếp cận căn bản 


279 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


của đạo Phật là bắt đầu từ một cách đơn giản và mở 
rộng vòng của tâm bi ra ngoài. 


Vì vậy, chúng ta nên cảm thấy một cảm giác lành 
mạnh của tình thương cho chính mình, thận trọng 
với những nhu cầu và tiện ích thật sự và hoan hỷ 
đón nhận niềm vui khi nó khởi lên trong ta. Chúng 
ta nên cảm kích những a1 ở gần mình và quan tâm 
chăm sóc họ, đạt được kinh nghiệm trực tiếp của 
thái độ nồng nhiệt hơn là chỉ dựa vào những ngôn 
từ hay cảm giác mơ hồ. Dần dần, chúng ta có thể 
mở rộng việc thực hành tâm bi. 


Tâm bi không có nghĩa là lo lắng. Nó là trí huệ 
chân thật cởi mở và là sự quan tâm chăm sóc. Trái 
lại, sự lo lắng bị mọc rễ trong sự bám chấp, làm hao 
mòn sức mạnh của ta và khả năng giúp đổ người 
khác. 


Thường thường, khi chúng ta quan tâm đến một 
ai, chúng ta lo nghĩ. Điều này là phản ứng không 
thể tránh được của một tâm thức bình thường. Vì 
thế, nếu bạn có thể, hãy quan tâm nhưng không lo 
nghĩ. Nếu những lo nghĩ nổi lên, đừng lo lắng về 
sự lo nghĩ đó. Hơn nữa, hãy nhìn điều này như một 
sự tích cực và nghĩ: “Fôi lo nghĩ vì tình thương với 
người này. Quan tâm là thái độ tốt nhất.” Bằng việc 
nhìn sự lo nghĩ trong ánh sáng tích cực này và hoan 
hỷ vượt qua nó, tác động tiêu cực sẽ được chuyển 
hóa thành năng lực xây dựng. 


Chúng ta có thể cảm nhận tâm bi hướng đến kẻ 
thù hay những người ta không thích như thế nào? 


280 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





Sự tiếp cận có hiệu quả là xem họ như những người 
mẹ, trên thực tế họ nhân từ, tử tế và có tình thương, 
ngoại trừ việc thật tánh của họ bị che lấp; hay có 
lẽ chúng ta thấy khó khăn trong việc nhận ra Phật 
tánh trong họ vì cái nhìn của ta bị ngăn che. 


Trong thiển định, chúng ta có thể bắt đầu phá 
vỡ bức tường ngăn cách ta với những người khác. 
Đức Tsongkhapa nói điều này về tâm bi và thiền 
định: 


“Đặc tính của tâm bi là ý tưởng “Cầu cho tất cả 
chúng sanh được thoát khỏi đau khổ và “Tôi 
sẽ dẫn dắt họ đến giải thoát.` Những giai đoạn 
của tâm bi là trước tiên ta thiền quán hướng 
đến những người mình thương, sau đó hướng 
đến người không thương, không ghét, và kế 
tiếp là hướng đến những kẻ thù. Khi một người 
có tâm bï nhìn người thương và kẻ địch cũng 
như nhau, hãy thiền định tiếp hướng đến tất 
cả chúng sanh trong vũ trụ.” 


Tôi sắp diễn tả một thực tập tỉnh thần nhắm 
vào sự thống khổ của người khác một cách sinh 
động. Một số người lo lắng rằng thiền định trên 
những đau khổ khủng khiếp có thể làm cho tỉnh 
thần yếu đuối, nhưng trên thực tế nó chữa lành 
chúng ta bằng việc giải thoát sự chấp chặt bản ngã. 
Vì thế hãy mở rộng trái tim bạn, và để cho cảm giác 
của tâm bi lớn lên. 

Hãy quán tưởng một cách sinh động và đồng 
cảm với một người bị hành hạ vô hy vọng, kinh 


281 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


hoàng, đang cầu cứu. Bạn cũng có thể dùng hình 
ảnh của một người đang hấp hối đơn độc với những 
đau đón nhức nhối không còn hy vọng sống sót, 
từng giây treo trên niềm hy vọng được sống, đang 
kêu gọi giúp đố và nhìn chăm chú vào thế giới của 
những người đang sống với dòng nước mắt. Hoặc 
bạn có thể quán tưởng một ai đó đang bị những 
người hành hình kéo lê đến cái chết bằng những 
bàn tay thô bạo trước đôi mắt sợ hãi, đầy nước mắt 
vô vọng của những người thân. Hoặc thấy một con 
vật vô hại, hiền lành đang bị giết thịt bởi con dao 
bén nhọn của những người đồ tể giữa những tiếng 
cười sấm sét hãi hùng. Hoặc hình dung một người 
bị kẹt trong lửa, lũ lụt hay động đất liếc nhìn thế 
giới yêu dấu lần cuối cùng qua những giọt nước mắt 
lẫn máu. 


Sau đó hiểu rằng sinh linh đau khổ đó không 
a1 khác hơn là cha mẹ, con cái hay người thân của 
bạn. Đạo Phật tin rằng, tất cả chúng sanh đã từng 
là người thân của chúng ta, vào lúc này hay lúc 
khác trong rất nhiều kiếp quá khứ. Và rồi hãy 
nghĩ: “Lúc bà ấy là mẹ tôi, bà đã cho tôi tất cả tình 
thương và chăm sóc lúc tôi cần, sưởi ấm trái tim 
tôi với lòng từ ái và hy sinh hạnh phúc, giấc ngủ vì 
lợi ích cho tôi. Nhưng hôm nay không a1 giúp bà ấy 
thoát khỏi nguy hiểm này. Bà không có cơ hội phát 
triển trí huệ và sức mạnh cần có vào lúc cuối cùng 
này. Tôi là đứa con duy nhất làm sao có thể tiêu tốn 
tất cả sinh lực vào những trò tiêu khiển ngớ ngẩn 


282 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





^ ^⁄ ` ` Z4 »* ˆ ` ~* 
của cuộc sống này, thờ ơ với nỗi đau khổ và sợ hãi 
của bà?” 


Bây giờ hãy quyết định đi theo con đường của 
tâm bị, suy nghĩ rằng: “Ngay từ khoảnh khắc này, 
tôi nguyện trước toàn thể thế giới, hồi hướng từng 
phút giây của đời sống tôi để phát triển tâm linh 
nhằm chữa lành tất cả chúng sanh là những người 
mẹ đang đau khổ của tôi.” 


Bạn cũng có thể bắt đầu tu tập tâm bi bằng việc 
an trú vào những hình ảnh tích cực. Nghĩ về lòng 
nhân từ và bi mẫn của một bậc cha mẹ, một người 
bạn hay một bậc thầy đã bày tỏ với bạn, và gợi lên 
cảm giác tuyệt diệu của những ký ức ấm áp đó với 
bạn. Sau đó tự nhủ mình phải chuyển tặng phẩm 
lớn lao đó của lòng đại bi đến những người khác, 
và ban tặng một cách rộng rãi, giống như ánh sáng 
sưởi ấm toàn thể thế giới và vũ trụ. 

Hoặc bạn có thể dùng cảm giác đau khổ và sợ 
hãi sâu xa của mình để phát sinh tâm bi. Đa số 
chúng ta cố gắng che giấu một cách vô ích khi đau 
khổ đến với ta, nhưng nó có thể là một nguồn lực vô 
giá. Với thái độ đúng đắn, mùi vị cay đắng của đau 
khổ khiến ta dễ dàng hơn trong việc hiểu được sự 
đau khổ của người khác. 

Thấy và cảm nhận đau khổ đem lại một sự hiểu 
biết mạnh mẽ về sanh tử luân hồi, hiện hữu trần 
thế ngắn ngủi của chúng ta. Điều này có thể phát 
sinh một năng lực đầy sức mạnh, không chỉ thương 


285 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


xót hay mong muốn tốt cho người khác, mà là một 
nguyện vọng và cam kết hết lòng nhận trách nhiệm 
giải thoát cho tất cả chúng sanh khỏi hầm lửa sanh 
tử. 

Bằng việc phát triển tâm bi mạnh mẽ cho tất cả 
chúng sanh như những người mẹ, chúng ta sẽ mất 
đi sự thù hận, ghen ty, đố ky và thèm khát. Tâm bi 
làm tiêu tan bức tường phân cách bạn bè và kẻ thù, 
anh và tôi, tốt và xấu. Nó cung cấp khoảng không 
cho hạnh phúc và an bình. 


Ngài Asanga (Vô Trước) một triết gia Đại thừa 
vĩ đại của Ấn Độ thời xưa, đã thiển định về Đức 
Phật Di Lặc (Mairreya), vị Phật của lòng từ ái, suốt 
12 năm trong một hang động. Tuy nhiên, Ngài đã 
thất bại không thấy được bất cứ dấu hiệu nào của 
thành tựu thực sự, cho đến ngày rời hang động và 
nhìn thấy một con chó rên rỉ gần chết trên đường. 
Khi Ngài cố gắng giúp đỡ con vật, đột nhiên tâm bi 
vô biên bùng mạnh và con chó chuyển thành thân 
chói lọi của Đức DI Lặc. Ngài Asanga than khóc: 
“Đức Phật, Ngài ít lòng bị với con, tại sao đã lâu 
Ngài không cho con thấy mặt.” Đức Di Lặc nói: “Ta 
luôn luôn ở cùng với con không ngăn cách. Nhưng 
con không thể thấy ta vì những chướng ngại tâm 
thức của con. Tâm bi đã tịnh hóa tất cả chúng.” 

Khi tâm bi tăng trưởng, ta dễ dàng hơn trong 
việc buông bỏ sự vật lộn của tâm phân biệt liên 
tục. Trong sự rộng mở của tâm bi, chúng ta có thể 
chuyển hóa những mê lầm của mình thành tri giác 


284 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





thanh tịnh, trí huệ bổn nguyên của tâm. 


Phần lớn chúng ta khó quan niệm về sự chứng 
ngộ sự rỗng rang trường cửu, toàn triệt. Tuy nhiên 
nếu chúng ta thực hành tâm bi, những ảo giác, bám 
chấp và những thói quen của nghiệp xấu sẽ bắt đầu 
rơi rụng. 

Khi chúng ta thành Phật, tâm bi tự nhiên khởi 
lên trong ta như một sức mạnh tỏa khắp, hiện 
diện khắp nơi của Phật tánh. Như Ngài Longchen 
RabJampa nói: 

Từ bản tánh chân thật (Phật tánh), 


Trong tất cả mọi hướng, khỏi dậy sức mạnh 
của đại bị, 

Hoàn thành sự lợi lạc cho mọi người qua sự 
hiển bày của nó. 


CẦU KHẨN ĐỨC PHẬT CỦA TÂM ĐẠI 
BI ĐỀ MỞ RỘNG TRÁI TIM TA 


Thiền định về bất cứ nguồn sức mạnh nào cũng 
có thể giúp chúng ta rộng mở tâm bi, giống như gieo 
hạt trên mảnh đất màu mỡ. Đặc biệt mạnh mẽ là 
thiền định về một vị thiêng liêng, như hình ảnh của 
sự cảm hứng. Bài tập đặc biệt tôi sẽ mô tả sau đây 
là cầu khẩn Ngài Quán Thế Âm (Avalokiteshvara), 
đức Phật của tâm đại bi. Sự tiếp cận và nội dung 
của sự quán tưởng này tương tự với những bài tập 


285 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


khác có thể dẫn ta đến sự rộng mở. Điều then chốt 
ở đây là ý định mở rộng tâm chúng ta. Dù đôi khi 
ta khó cảm nhận tâm bi trong cuộc sống hằng ngày, 
thì tự thân ý định đã là sự chữa lành hiệu quả. 

Khởi dậy quán tưởng này với càng nhiều chi tiết 
nếu bạn có khả năng, thiền quán về hình ảnh với 
một sự thư giãn nhưng tập trung nhiệt thành. Hiến 
mình vào thiền định, sao cho tỉnh giác và hình ảnh 
là một. 

Hãy tưởng tượng bạn ở một chỗ cao như là ngọn 
núi, nhìn vào bầu trời vô hạn. Hít một hơi thở sâu, 
và an trú với sự rộng mở này trong bao lâu tùy bạn 
muốn, giải thoát khỏi tất cả những căng thẳng tâm 
lý và lo nghĩ. 


Đức Quán Thế Âm hiện ra từ bầu trời rộng mở 
trước bạn, trong sự an bình và tạo cảm hứng nhất, 
và trong một hình dạng đẹp đẽ nhất mà bạn có thể 
tưởng tượng được. Thân Ngài màu trắng, chiếu 
sáng rực rỡ, giống như một núi tuyết hay pha lê 
chiếu sáng hàng ngàn tia sáng mặt trời. 


Ngài trang hoàng bằng lụa và châu ngọc, ngôi 
trên một đĩa mặt trăng giữa một hoa sen đẹp đẽ. 
Đức Phật ngồi vững chãi, biểu tượng trạng thái bất 
động của Phật tánh. 

Trong sự thiền quán này, đức Phật có bốn tay, 
ban rải lòng từ bi vô biên cho tất cả chúng sanh 
trong vũ trụ. Hai bàn tay thứ nhất của Ngài chắp 
lại ở ngực trong một cử chỉ biểu tượng nhất thể của 


286 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





Niết-bàn và luân hồi - sự hợp nhất giữa giác ngộ và 
đau khổ của thế gian, sự hoàn thiện của mọi sự vốn 
như vậy, bao gồm những đấu tranh và sự vô thường 
thế gian. Trong hai bàn tay chắp lại Ngài giữ một 
viên ngọc như ý, tượng trưng cho “những phương 
tiện thiện xảơ” thỏa mãn nhu cầu cho tất cả những 
chúng sanh nào rộng mở với cơ hội. Bàn tay phải 
thứ hai cầm một tràng hạt pha lê biểu tượng tính 
kiên định của tâm đại bi của Ngài đối với tất cả. 
Tay trái thứ hai của Ngài cầm một bông sen trắng 
biểu tượng trí huệ và sự hiểu biết vô biên, vô nhiễm 
của Ngài. 

Đôi mắt Ngài tràn đầy lòng quan tâm và từ ái 
vô biên, nhìn không nháy mắt vào tất cả mọi người 
trong một tình thương vô điều kiện và không ngừng 
nghỉ, Ngài là cả hai sự trẻ trung và không tuổi tác, 
vượt trên tất cả đau khổ, và khuôn mặt đang mỉm 
cười đầy hoan hỷ giải thoát đau khổ cho mọi người. 


Hãy phát triển cảm nhận trong tâm bạn rằng 
điều này không chỉ là một hình tướng do tâm thức 
tạo ra, mà là hình tướng thanh tịnh, chân thật của 
đức Phật đại bi, hiện thân của tất cả chư Phật và 
những bậc giác ngộ. Hãy tin tưởng vào hình ảnh 
này như là sự phản chiếu bản tánh thanh tịnh của 
tự tâm bạn, xuất hiện như đức Phật. Hãy cảm nhận 
sự hiện diện của Ngài trong trái tim, thân và tâm 
bạn. Hoan hỷ với những ban phước Ngài đem đến 
nơi bạn đang sống, đến những người đang sống với 
bạn, và toàn thể vũ trụ. 


287 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Trên mặt đất đối diện Đức Quán Thế Âm, hãy 
quán tưởng tất cả mọi loại chúng sanh vui mừng 
khôn xiết được hiện hữu trong sự hiện diện của đức 
Phật. Bây giờ, với một cảm nhận nồng nhiệt, hãy 
nghĩ rằng tất cả chúng sanh trên trái đất hợp cùng 
với bạn tụng ca chân ngôn sau đây: 


OM MANI PADMRE HƯNG HRI 
Hay: 
OM MANI PADMBE HƯNG 


Chân ngôn này có thể dịch là “Đức Phật của 
ngọc báu và hoa sen, chúng con cầu khẩn Ngài, 
hoặc rộng nghĩa hơn là “Ôi, đức Phật nắm giữ ngọc 
bầu và hoa sen của đại bi và trí huệ, mong Ngài ban 
cho chúng con những ban phước.” 


Hãy hiến mình trọn vẹn vào âm thanh của sự 
tụng ca; nói hay hát chân ngôn nhiều lần, theo cách 
mà bạn tìm thấy sự hứng khởi. Khi bạn làm như 
vậy, hãy làm tươi mới lại sự quán tưởng của bạn. 
Với lòng nhiệt thành và sùng mộ, hãy hình dung 
tất cả chúng sanh ở mọi nơi đều nhìn chăm chú 
vào đức Phật với đôi mắt mỏ rộng và hoan hỷ. Âm 
thanh êm dịu của chân ngôn tràn đầy trong vũ trụ 
như một bản giao hưởng làm chuyển hóa mọi sắc 
tướng, âm thanh và ý niệm trở thành sự tán thán 
đức Phật Đại B1. 


Bây giờ, trong tâm bạn nghe giọng nói êm dịu 
của đức Phật lặp đi lặp lại rằng: “Tất cả những hành 
vi và cảm nhận độc hại của con đều hoàn toàn được 


288 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





chữa lành. Bây giờ con thanh tịnh và hoàn thiện. 
Hãy cảm nhận hạnh phúc và an bình.” 


Hãy để cho ý nghĩa của những lời này thấm sâu 
vào lòng bạn, không chỉ như ngôn từ đến và đi mà 
là một quán đảnh và ban phước thật sự và được 
cảm nhận sâu sắc. 


Bây giờ, những tia sáng rực rỡ của ánh sáng 
chữa lành chiếu ra từ đức Quán Thế Âm và khi tia 
sáng chạm vào bạn, lòng bạn hoàn toàn rộng mở tới 
những người mẹ-chúng sanh vây quanh đức Phật. 
Những ánh sáng không những có sắc tướng đẹp đẽ, 
thanh tịnh mà còn là năng lực an bình, ấm áp, phúc 
lạc và rỗng rang. Ánh sáng từ đức Phật tuôn chảy 
qua bạn, tới tất cả chúng sanh, xua tan tất cả đau 
đớn, khổ sở. 


Hãy để cảm nhận về tĩnh lặng và rỗng rang lan 
tràn qua bạn. Cảm nhận rằng toàn thể thế gian trở 
thành một trong tâm đại bi. Sự rắn chắc và lạnh 
lẽo như băng giá trong tâm thức chưa thuần hóa 
của bạn được tan chảy, và bằng sức mạnh ánh sáng 
của đức Phật Đại Bi, thân bạn được chuyển hóa 
thành ánh sáng thanh tịnh. Ánh sáng của đức Phật 
giống như một ngàn mặt trời, nhưng không bao giờ 
làm tổn thương cặp mắt của bất cứ ai; trái lại còn 
đem đến một cảm giác an bình và giải thoát. Khi 
ánh sáng vô tận chiếu sáng rực rõ trong tất cả các 
phương, vũ trụ hòa tan trong sự an bình nhất thể. 


Hãy cảm nhận sự bao la và rỗng rang của vũ 
trụ. Để cho tất cả tư tưởng và cảm nhận của bạn 


289 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tan biến vào trong an bình và ấm áp vô tận của đức 
Phật, trong tâm bi của Ngài không có phân biệt 
đau khổ và hạnh phúc, xấu hay tốt, đây hay kia, 
anh hay tôi... Tất cả là một và như nhau trong an 
bình vĩ đại. Hãy an trú trong sự rỗng rang của tâm 
chữa lành của bạn. Sau đó bạn có thể lặp lại sự 
thiền định này nhiều lần khi thích hợp. 


Sự thiền định này có thể đổi khác bằng việc sử 
dụng những dạng của năng lượng chữa lành khác 
như đã thảo luận trong phần đầu sách này. Ngài 
Karma Chakme, một bậc thầy vĩ đại về nghi quỹ, 
đã đúc kết nhiều thực hành của những kinh điển 
phổ thông và thiêng liêng, cũng như những lời dạy 
bí truyền, trong một pháp thiền định về đức Phật 
Đại Bi có thể dùng để chữa lành những bệnh tật 
thông thường. 


Hãy quán tưởng đức Phật ở trên đầu của người 
bệnh, có thể là chính bạn hay một người nào khác. 
Đức Phật Đại Bi có hai tay, tay phải đưa ra trong 
cử chỉ che chở, tay trái nắm một hoa sen trắng tại 
trái tim. Trong nhiều khía cạnh xuất hiện kỳ diệu 
của Ngài là hình ảnh chân ngôn, OM MANI PADME 
HUNG, chuyển động trong một vòng tròn quanh 
trái tim Ngài. Từ chân ngôn, ánh sáng huy hoàng 
chiếu ra rực rõ. 


Hãy cầu nguyện đức Phật Đại Bi, vị Đại Bồ tát, 
Bậc Thí vô úy. Cầu cho được thoát khỏi bệnh tật, và 
tin tưởng rằng lời cầu nguyện này sẽ được đáp ứng. 


290 


SỰ THIÊN ĐỊNH CHỮA LÀNH CỦA TÂM ĐẠI BI 





Phần sau của pháp thiền định được Ngài Karma 
Chakme mô tả như sau: 


“Từ thân đức Phật, một dòng cam lồ chảy 
xuống và cuốn trôi đi mọi bệnh tật và những 
ảnh hưởng xấu của người bệnh và sau đó cam 
lồ phúc lạc tràn đây thân thể người bệnh. 


Sau đó lặp lại nhiều lần chân ngôn sau đây càng 
tốt: “OM MANI PADME HUNG SARVA SHANTING 
KURUYE SOHA" (Có nghĩa: Đức Phật của đại bï 
và trí huệ, mong sao tất cả [bệnh tật đó] được 
bình lặng.) 
Bấy giờ đức Phật ở trên đầu người đó tan biến 
thành ánh sáng và hòa tan vào người bệnh. 
Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể đem cảm nhận và 
năng lực từ bất cứ sự thiền định về đại bi nào vào 
trong đời sống hằng ngày của bạn; đó là một ban 
phước luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta. Hãy chào 
đón tất cả mọi sự mà đời sống đem lại cho bạn - tất 
cả đều là cơ hội để chúng ta chứng ngộ thật tánh 
của mình. 


Khi bạn hạnh phúc, hãy cảm nhận điều đó 
trọn vẹn như năng lực ban phước của đức Phật, 
mà không bám chấp vào nó. Khi bạn đau khổ, hãy 
nghĩ: “Mong sao sự đau khổ này là một vật chuộc 
để giảm nhẹ đau khổ cho tất cả những người mẹ- 
chúng sanh”, và xem sự đau khổ như một nguồn lực 
tích cực đem lại cảm hứng và tỉnh giác tâm linh, 
mục đích tối thượng của đời người. 


291 


NHỮNG NGUỒN KINH ĐIỂN 
CHO SÁCH NÀY 


N"> vấn đề chúng ta đối diện là bây giờ 
và ở đây, nhưng thường thì lời khuyên tốt 
nhất cho những khó khăn luôn được truyền lại cho 
chúng ta từ quá khứ. Một trong những ý định của 
tôi trong việc trích dẫn rộng rãi những vị thầy tâm 
linh vĩ đại gần đây hay xưa kia là hãy để những lời 
minh triết này nói một cách trực tiếp trong những 
ngôn từ đẹp đẽ và truyền cảm của chúng. 


Một lý do khác là để xác nhận sự tiếp cận nền 
tảng của quyển sách này. Kinh điển tràn ngập 
những lời giảng về cách thức để tâm thức chúng 
ta có thể chữa lành đau khổ. Tuy vậy, chỉ phần 
nhỏ của những kinh điển này có thể thích hợp với 
những chương của một cuốn sách như sách này. 
Tôi nghĩ độc giả có thể tò mò muốn biết một số 
bài tập chữa lành như khi chúng xuất hiện trong 
kinh điển. Phần phụ lục này cũng trình bày những 
nguồn kinh điển khác về tâm và những cảm xúc. 


292 


NHỨNG NGUỒN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





CHỮA LÀNH QUA QUÁN TƯỞNG 


Kinh điển hướng dẫn chúng ta chữa lành tâm 
và thân bằng niềm tin mạnh mẽ, cầu nguyện nhiệt 
thành, và gợi lên những hình ảnh tâm thức. 

Bước đầu tiên là nhận dạng được bệnh tật tỉnh 
thần hay thể xác - cái mà những bản văn Phật giáo 
ám chỉ như “đối tượng để phủ định”. Những cảm 
xúc tiêu cực và bệnh mọc rễ trong sự chấp ngã, 
nhưng trước khi chúng ta làm bình lặng chúng, 
điều cần thiết là phải thấy chúng rõ ràng. Như 
Ngài Shantideva (Tịch Thiên) nói: 

Không có sự nhận biết thực thể được gán cho, 
Bạn sẽ không nhận ra sự không hiện hữu của 
nó 

(không có tự tánh). 

Vậy, trước khi quán tưởng một hình ảnh tích 
cực, chúng ta cần phải hiểu được tâm và nguồn gốc 
của phiền não. Như Ngài Zhabkarpa nói: 

Nếu bạn không xác minh những đặc tính thực 
tế của tâm là gì, 

Bất cứ việc tu hành đức hạnh nào bạn theo 
đuổi, sẽ không đụng đến điểm cốt yếu. 

Cũng giống như có mục tiêu ở gần bên 

Nhưng lại bắn mũi tên đi xa mất. 

Giống như có một tên trộm trong nhà bạn 


Mà lại nỗ lực tìm kiếm ở bên ngoài. 


295 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Nhiều bản văn khuyên quán tưởng bệnh tật 
trong một dạng dơ bẩn. Một khi hình ảnh tiêu cực 
được gợi lên, nó có thể được tịnh hóa với những 
năng lực chữa lành như cam lồ và ánh sáng. Ngài 
Dri-me Ozer mô tả sự quán tưởng sau đây, trong đó 
nguồn sức mạnh là đức Phật Kim Cương Tát Đỏa 
(Vajrasattva) hiện thân của chân lý và sức mạnh 
vô tận: 

Hãy nghĩ rằng từ thân Phật những tia sáng và 
những dòng cam lồ ban xuống vào trong bạn. 
Những ngăn che tối tăm của thân bạn được 
tịnh hóa... Thân bạn được ban phước như thân 
kim cương, thân Phật. Với những tia sáng và 
dòng cam lồ từ ngữ Phật, những nhiễm ô của 
lời nói bạn được tịnh hóa... Ngũ của bạn được 
ban phước như ngữ kim cương. Với những ánh 
sáng và cam lồ từ tâm Phật, những ngăn che 
của tâm bạn được tịnh hóa... Tâm bạn được ban 
phước thành tâm kim cương. Với ánh sáng và 
cam lồ chảy xuống từ mọi phần của đức Phật, 
những nhiễm ô do bám chấp vào thân, ngữ, 
tâm như một thực thể cá biệt (bản ngã) được 
tịnh hóa... Bạn đã tiếp nhận sự ban phước trí 
huệ kim cương. 


Trong một nghi thức về chữa lành, Ngài Do 
Khyentse giới thiệu một quán tưởng chữa lành 
dùng khói, lửa, không khí, nước và cam lồ: 

Thy của vị bổn tôn (nguồn sức mạnh) cầm một 

bình kho tàng như ý, 


294 


NHỨNG NGUỒÓN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





Tóa ra những đám mây khói thơm ngát. 


Thiêu cháy mọi bất tịnh, khuyết điểm và nhiễm 
ô của chúng ta. 


Từ lỗ mũi của vị bổn tôn phát ra luồng gió trí 
huệ, 


TÚ . -Ä A z 2 ` A? 
Thôi tung mọi nhiễm ô, chán nản và vân dục. 


Từ miệng của bổn tôn, những đám mây, sương 
ban phước 


Và một cơn mưa cam lồ trí huệ đến 


Rửa sạch mọi bệnh tật, hậu quả độc hại, nhiễm 
ô, mất hài hòa và không toại ý của chúng ta. 


Cầu cho mọi bất tịnh bị thiêu cháy bởi lửa trí 
huệ. 


Mong sao chúng bị thổi tiêu mất bởi lực mạnh 
mẽ của không khí 


Mong cho chúng được tịnh hóa bởi cam lồ. 


Ngài TSewang Chokdrub, một tác giả vĩ đại về 


phương pháp thiền định ở thế kỷ mười tám, viết về 


sự cần thiết chuẩn bị tâm thức cho việc chữa lành 
- đặc biệt qua sự tập trung khiến dẫn đến tỉnh giác 


tĩnh lặng và trong sáng. 


Vậy, để loại bỏ hôn trầm, bạn nên giữ và hoàn 
toàn tập trung tâm thức mạnh mẽ, hoàn toàn 
và nhất tâm tại trái tim. Để loại bỏ sự buông 
thả, khích động hay sự rối loạn của tâm trí, 
bạn nên giữ và hoàn toàn tập trung tâm trí 


295 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


một cách mạnh mẽ, hoàn toàn và nhất tâm ở 
dưới rốn (đan điền). Khi sự tập trung của bạn 
trỏ thành nhất tâm và mạnh mẽ, sẽ không có 
sự hôn trầm hay khích động trong tâm thức. 


Một trong những bài tập chữa lành thực tế được 
do Ngài Tsewang Chokdrub đề nghị liên quan đến 
việc chúng ta tự quán tưởng mình như một vị Phật 
và tưởng tượng trong trái tim chúng ta chủng tự 
HUNG, đại diện cho tâm giác ngộ của đức Phật: 


Để chữa lành những bệnh tật thân xác, trước 
tiên quán tưởng và tự thấy bạn như vị bổn tôn. 
Quán tưởng chữ HUNG màu xanh dương đậm 
có cỡ như hạt đậu tại luân xa tim. Nếu tính 
chất bệnh tật của bạn là nóng, quần tưởng chữ 
HUNG màu trắng có kích thước như một hạt 
đậu được phóng ra từ chữ HUNG màu xanh 
dương đậm, và bao bọc mọi phần của phần trên 
thân bạn, cuốn hút tất cả bệnh tật, giống như 
nam châm hút sắt, thoát ra khỏi đỉnh đầu và 
biến mất vào không gian. Sau đó thở ra. Nếu 
tính chất bệnh tật của bạn là lạnh, quán tưởng 
chữ HUNG màu đỏ phóng ra từ chữ HUNG màu 
xanh dương đậm và bao bọc mọi phần dưới cơ 
thể bạn, thu hút tất cả bệnh tật liên hệ đến 
lạnh và thoát ra từ “những cửa dưới” sau đó 
tan biến xuống sâu trong lòng đất. Nếu bạn bị 
đau ở một chỗ riêng biệt như cánh tay, quán 
tưởng chữ HUNG màu đen tại chỗ đau. Nó thu 
hút mọi đau đón và thoát ra từ đầu những 


296 


NHỨNG NGUỒN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





ngón tay hoặc từ đôi mắt của bạn và biến mất 
vào không gian. 

Ngài Tsewang Chokdrub cũng mô tả phương 
pháp hòa lẫn tỉnh giác của chúng ta thành một với 
đau khổ. Ngài nói về sự hòa nhập vào Đại Ấn, một 


thuật ngữ của đạo Phật chỉ sự rộng mở, rỗng rang 
(tánh Không): 


Bất cứ bệnh tật nào bạn đang kinh nghiệm hay 
từ bất cứ nguyên nhân và điều kiện nào bệnh 
tật khởi lên, tất cả những đau khổ như bệnh 
tật và đau đón xảy đến với thân huyễn hóa của 
bạn xảy ra vì chuỗi vọng tưởng được tạo tác do 
không nhận ra chân lý, rằng những đau khổ 
được khởi lên chỉ vì hành vi chấp ngã, rồi theo 
sau là những lực lượng của phiền não, tham 
lam và sân hận. Bấy giờ bạn cần phân tích xa 
hơn. Nếu bạn nói: “Gốc rễ của tất cả đau đồn và 
khổ sở này do sự chấp ngã, và tôi sẽ từ bỏ nó”, 
bấy giờ (cái gọi là) tự thân người từ bỏ sẽ khỏi 
lên như một sự chấp ngã. 

Cách đúng đắn của việc tự nguyện từ bỏ sự 
chấp ngã là như sau: Không có bất kỳ tạo tác 
giả tạo nào, đối với bất cứ đau đón hay bệnh tật 
nào bạn đang kinh nghiệm, hãy tham thiền về 
sự hợp nhất hay nhất thể của (người đang kinh 
nghiệm) mùi vị đau khổ và tự chính sự đau 
khổ mà không có sự chấp nhận (chính mình, 
người đang kinh nghiệm nó) và không có sự 
khước từ (đau khôi. 


297 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Tập trung tâm trí bạn một cách mạnh mế và 
nhất tâm vào sự hợp nhất đó, nó là cái nhất 
thể và rỗng rang vô ngại, cả hai tự thân đau 
khổ và ý niệm về chính mình, người đang kinh 
nghiệm đau khổ, đều tan biến vào khoảng 
không của Đại Ấn mà không có bất kỳ sự phân 
biệt nào của sự chấp nhận bàn ngã và khưóc từ 
đau khổ. Điều này sẽ cắt đứt những trói buộc 
vào chấp ngã. 


TỈNH GIÁC VỀ THÂN, TÂM VÀ HIỆN 
TƯỢNG 


Tỉnh giác về những phẩm tính và tính chất của 
thân thể bạn, những cảm nhận, những tư tưởng, và 
những hiện tượng là chủ đề trung tâm của những 
thiển định Phật giáo phổ biến như “Bốn niệm xứ” 
và “chỉ, quán”. Điều này duy trì tỉnh giác về mọi tư 
tưởng và cảm nhận của tâm thức, và mỗi sự hiện 
diện thân xác và mỗi khoảnh khắc, một cách rộng 
mở, không có bất cứ khái niệm bám chấp hay cảm 
xúc xung đột nào. 


Tỉnh giác về những phẩm tính tích cực và hoan 
hỷ, và bản tính rộng mở của thân, tâm và vũ trụ là 
con đường và mục đích của “hai gia1 đoạn” (tức gial1 
đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu) tu tập của 
Phật giáo mật truyền. 


298 


NHỨNG NGUỒÓN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





THẤU HIỂU MỖI TẾ BÀO HAY NGUYÊN 
TỬ CỦA THÂN THỂ VÀ CỦA THẾ GIỚI 
LÀ NHỮNG PHẨM TÍNH CỦA PHẬT 


Trong giáo lý mật truyền của đạo Phật, bạn tu 
tập sự thấu hiểu mọi khía cạnh của thân và tâm 
bạn và vũ trụ như những phẩm tính và trí huệ 
khác nhau của Phật. Ngay trong những giáo lý phổ 
thông cũng nhận hiểu mỗi nguyên tử như sự biểu 
lộ vô tận và vô hạn của những cõi Phật tịnh độ. 
Bhadracharya-pranidhana nói: 


Mong sao tôi chứng ngộ trong mỗi vi trần 
(nguyên tử) 


Sự phô bày hoàn thiện của tất cả cõi tịnh độ 
trong ba thời. 


Cầu mong tôi được đi vào cõi tịnh độ của chư 
Phật 


(Của mỗi nguyên tử) của tất cả mười phương. 


HIỂU TÂM 


Ngài Chandrakirti (Nguyệt Xứng), một triết gia 
Trung Quán vĩ đại của đạo Phật ở thế kỷ thứ bảy 
viết: 

Chúng sanh, thoạt tiên chấp vào “ngã” như là 


^--22 


“tôi” và 


Rồi vào “các pháp” như là “của tôi, 


299 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Quay tròn trong chu kỳ của cuộc sống thế gian 
giống như một bánh xe dẫn nước. 


Nhưng làm sao những chúng sanh đau khổ 
là chúng ta có thể tháo mở sự chấp ngã? Mặc dù 
chúng ta có khuynh hướng nghĩ về những kinh 
nghiệm là tích cực hay tiêu cực, đặc tính tốt hay 
xấu của những hoàn cảnh không quan trọng bằng 
việc chúng ta thấy và sử dụng chúng một cách 
khéo léo như thế nào. Trích dẫn Ngài Longchen 
Rabjam, Ngài Paltrul Rinpoche hướng dẫn chúng 
ta trong việc sử dụng những phương tiện thiện xảo 
để chuyển hóa cuộc sống: 


Đôi khi hãy nhìn vào bản chất tự xuất hiện của 
những hoàn cảnh hài hòa. 

Bằng sự thấu hiểu chúng là tự biểu hiện, chúng 
khởi lên như sự hỗ trợ cho những kinh nghiệm 
tâm linh. 

Đôi khi hãy nhìn vào sự xuất hiện của những 
hoàn cảnh xấu. 

Điều đó rất hiệu quả để xua tan sự bám luyến 
vào những vọng tưởng. 

Đôi khi hãy nhìn vào bạn bè và những vị thầy; 
Điều đó cho bạn cảm hứng để rèn luyện bằng 
việc học được những tính tốt và xấu của họ. 
Đôi khi hãy nhìn vào sự phô bày của những 
điều kỳ diệu của bốn nguyên tố trong không 
gian. 


300 


NHỨNG NGUỒÓN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





Điều đó đem lại việc thấu hiểu sự tan biến của 
những nỗ lực tâm thức vào trong thật tánh của 
tâm. 

Đôi lúc hãy nhìn vào đặc tính của xứ sở, nơi Ở 
và những sở hữu của bạn; 

Thấy chúng như ảo ảnh xua tan sự bám luyến 
của bạn vào những hình tướng như huyễn ấy... 


Tóm lại, hãy đánh giá bản chất hoặc tính cách 
của những hiện tượng xuất hiện trong nhiều 
khả năng khác nhau; 


Điều đó phá tan sự bám luyến bị lừa dối của 
bạn với chúng như là có thật. 


Phần lớn chúng ta thấy sự cô đơn như một 
cảm xúc tiêu cực, nhưng những thiền giả có kinh 
nghiệm đã biết rằng cảm nhận đó, trong một tâm 
thức buông lỏng, có thể giúp chúng ta giải quyết 
những ý niệm khô cứng và đưa sâu vào thiền định. 
Ngài Paltrul Rinpoche viết: 


Nếu bạn ở một nơi mà cảm giác cô đơn (hoặc 
buồn bã, thờ ơ hay trống không) xảy đến, sự 
thể nhập thiền định khởi lên trong chúng ta. 
Như vị thánh Mllarepa nói: 

Trong những hang động của những 

thung lũng trống, 

nơi không có người, 

Không có thời gian cho cảm giác cô 

đơn ngưng dứt, 


301 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Không có thời gian để tách rời khỏi 
tâm thức sàng mộ 

Với Đạo sư (Guru) và chư Phật của 
ba thời. 

Khi chúng ta bắt đầu hiểu được tâm, chúng ta 
thấy rằng nó không cần bám vào hạnh phúc, buồn 
phiền, hay bất cứ hiện tượng nào khác thuộc tâm 
thức hay bên ngoài. Trong quan điểm đạo Phật, tất 
cả hiện tượng chỉ là những phản ảnh và định danh 
của tâm. Ngài Mipham Rinpoche viết: 

Vậy, tất cả đều là những trò phô bày huyễn 
thuật của tâm. 

Nếu giải thoát, đó là sự giải thoát của tâm, và 
nếu bị trói buộc, đó là sự trói buộc của tâm. 
La khỏi tâm không có giải thoát cũng không 
có trói buộc, 

Không có hạnh phúc cũng không đau khổ và 
không có Phật cũng chẳng có chúng sanh. 

Ở mức độ cao nhất của hiểu biết, chúng ta tìm 
thấy an lạc trong sự giải thoát khỏi bám chấp, và 
những phiền não của chúng ta rơi rụng. Đấy giờ 
cái vòng quay tròn của những khát khao thế tục sẽ 
dừng lại. Ngài Shantideva viết: 

Khi bạn đã thấu hiểu 


Rằng không có người kinh nghiệm những cảm 
nhận và 


302 


NHỨNG NGUỒN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





Không có cảm nhận, 


Làm sao sự khát khao của bạn (là kết quả của 
cảm nhận) không quay lưng bỏ đi? 


PHIÊN NÃO 


Chính thái độ nắm giữ của chúng ta gây ra 
phiền não. Theo kinh điển, sáu phiền não gây rắc 
rối đau đón nhất là: vô minh (sI), sân, tham, keo 
kiệt, ganh ty và kiêu mạn. 

Sự nhãn nhục nổi bật lên như một đức hạnh 
mạnh mẽ đặc biệt. Nó là một thái độ của việc hãy để 
như vậy, không khước từ hoặc bám chấp vào hoàn 
cảnh hay cảm xúc, mà để cho những xuất hiện khởi 
lên rồi tan biến. Ngài Shantideva viết: 

Không có gì xấu xa bằng thù hận 
Và không công đức nào bằng nhẫn nhục. 
Bởi thế, bằng những phương tiện khác nhau 


Hãy dâng hiến đời bạn cho sự thực hành nhẫn 
nhục. 

Những bài giảng của kinh điển về thái độ đúng 
thừa nhận sự khó khăn của hầu hết chúng ta đối 
với phiền não. Kinh điển dạy rằng hãy bắt đầu từ 
việc dễ dàng. Vì thế, nếu người nào đang ôm ấp sự 
ganh ty rất nặng nề thì việc nhỏ nhất trước tiên là 
hãy nghĩ đến một người nào đó kém may mắn hơn 
mình và cầu mong cho người ấy được thịnh vượng. 


303 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Điều này có thể làm mềm ởi thói quen cứng như đá 
chỉ mong muốn hạnh phúc cho riêng mình và gieo 
trồng khả năng cảm thấy hạnh phúc vì vận may 
của những người khác. 


Lời dạy như trên thường hết sức thiết thực. 
Để nói lỏng sự trói buộc của tính ích kỷ, chính đức 
Phật cũng dạy rằng trước tiên nên cho người khác 
một cái gì nhỏ nhặt, như rau cải chẳng hạn. Ngài 
Shantideva viết: 


Đạo sư (đức Phật) hướng dẫn người ta, 

Vào lúc bắt đầu, nên cho những vật như rau 
cải. 

Đã rèn luyện dần dần, về sau, 

Họ sẽ có thể cho ngay cả chính máu thịt của 
họ. 

Đạo Phật tin vào sự tái sanh, và xem sự hào 
phóng như là việc tạo nghiệp tốt có thể mang vào 
đời sống tương lai. Ngài Long Thọ nói với chúng ta 
rằng tài sản mà chúng ta không thể tặng cho hay 
hưởng thụ thì chỉ là nguồn gốc của đau khổ: 

Hưởng thụ tài sản sẽ đem lại hạnh phúc trong 
đời này. 

Đố thí tài sản đem lại hạnh phúc trong đời 
tương la1. 

Tài sản uống phí do không được hưởng thụ hay 
không được bố thí 

Chỉ đem lại đau khổ và không có hạnh phúc. 


304 


NHỨNG NGUỒN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





Ngài Sakya Pandita, học giả vĩ đại nhất của học 

phái Sakya thuộc Phật giáo Tây Tạng, tuyên bố: 

Sự giàu có tốt nhất là sự bố thí, 

Hạnh phúc tốt nhất là hạnh phúc của tâm. 

Những phiền não mạnh mẽ như tham dục làm 

chúng ta mắc bẫy trong đau khổ. Thèm khát và 
bám chấp dẫn chúng ta ra xa khỏi an bình thực sự 
của tâm. Để tháo mở những bám vướng của chúng 
ta, việc tư duy một cách sâu sắc về tính chất thoáng 
qua của mọi hiện tướng là rất khôn ngoan. Ngài 
NgagøI Wangpo nó: 

Sự giàu có của cuộc sống này giống như mật 

của những con ong. 

Dù chúng gom góp mật, mật lại được hưởng 

thụ bởi các loài khác. 

Sự tụ họp của họ hàng và bạn bè giống như sự 

gặp gõ của những khách trọ, 

Dù có ở cùng nhau, họ sẽ ra đi trên những con 

đường riêng lẻ. 

Đời sống là vô thường giống như hạt sương 

trên đầu ngọn cỏ. 

Dù chúng ta ở đây, sự biến mất của chúng ta 

sẽ sớm đến. 

Thần chết như những tên mật thám, 

Ngày đêm chờ trông cơ hội để bắt ta. 

Những hiện tượng của cuộc sống này cũng như 

người sắp tỉnh khỏi một giấc mộng: 


305 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 
Chúng là tạm thời và thoáng qua, rồi chúng ta 
sẽ ra đi, 
rời bỏ tất cả chúng. 
Những nghiệp của luật nhân quả, giống như 
cái bóng của chúng ta, 
Sẽ luôn theo sát bên ta. 
Thế nên, người có tâm trí sáng suốt 
Đi theo con đường giải thoát ngay từ hôm nay. 
Kinh Udanavarga (kinh Xuất diệu) dạy rằng: 
Nếu bạn muốn có tất cả hạnh phúc, 
Hãy từ bỏ tất cả những tham dục. 
Bằng sự từ bỏ tất cả những tham dục, 
Bạn sẽ hưởng thụ hạnh phúc tối thượng. 


Chừng nào bạn còn bám víu vào những đối 
tượng tham muốn, 

Sẽ không có sự thỏa mãn nào đến với bạn. 
Vậy, bất cứ ai, nhờ trí huệ kiềm chế được tham 
dục, 

Sẽ vui thích với sự hài lòng. 

Về tất cả những cảm xúc đau khổ, vô minh (s) 
là yếu tố độc hại chủ yếu. Đắm chìm trong cuộc bon 
chen của mình, chúng ta khó nhìn thấy được đúng 
thật về thế gian vô thường và khổ đau này cũng 
như chứng ngộ thật tánh của chúng ta và sự rỗng 
rang vĩ đại của mọi hình tướng. Trí huệ nằm trong 


306 


NHỮNG NGUỒN KINH ĐIỂN CHO SÁCH NÀY 





bất cứ bước tiến nhỏ nhặt nào mà chúng ta đạt được 
trong việc buông bỏ sự chấp ngã. Ngài Shanfideva 
nói: 

Vậy, bất cứ ai muốn làm bình lặng những khổ 

đau 

Nên phát triển trí huệ. 

Kinh Dharmapada (Pháp cú) dạy rằng: 
Khi bạn chứng ngộ với trí huệ của bạn 


Rằng mọi hiện tượng hiện hữu đều vô ngã (vô 
tự tánh), 


Bạn sẽ không bị thương tổn bởi đau khổ. 
Đây là con đường hoàn thiện. 


307 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 





308 


THUẬT NGỮ 


AH: Theo kinh điển Đại thừa, AH là nguồn gốc của 
mọi âm thanh, diễn tả và chữ viết; nó không 
sanh ra, không tạo tác, không do cấu tạo, là 
sự rộng mở rỗng rang, thanh tịnh và tự nhiên. 
Nó không truyền đạt bất cứ sự diễn tả ý niệm 
nào, nhưng biểu lộ bản tánh bổn nguyên của 
nhất thể, tánh Không. 


ánh sáng: Những ánh sáng thông thường như ánh 
sáng ban ngày được đặc trưng như là khía 
cạnh thanh tịnh của những nguyên tố thô. 
Ngài Na£sok Rangtrol viết: “Khía cạnh thanh 
tịnh của những nguyên tố thô là những tia 
sáng, như ánh sáng và tia sáng mặt trời, và 
tia sáng của pha lê.” 


ánh sáng tuyệt đối: Theo Ngài Longchenpa, năm 
uẩn của thân tâm trong quan niệm thế gian 
chính là năm thân Phật trong Phật tánh. Năm 
cảm xúc phiền não là năm trí huệ bổn nguyên, 
và năm nguyên tố vật chất (năm đại) là năm 
ánh sáng thanh tịnh... Trong Phật tánh, chúng 
hiện diện trong bản tánh của nhất thể hay sự 
hợp nhất, an bình và hoan hÿỷ, nhưng trong 
tâm thức trần tục, tâm và những đối tượng 
của nó được tri giác, chấp giữ và kinh nghiệm 
như là năm uẩn thân tâm, năm cảm xúc phiền 
não, năm nguyên tố vật chất... theo một kiểu 
nhị nguyên cảm xúc và đau khổ. 


309 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


bardo: Theo đạo Phật, sau khi bạn chết sẽ là gia1 
đoạn bardo, là một giai đoạn chuyển tiếp; sau 
đó bạn sẽ tái sanh vào một cuộc sống khác. 
Trong bardo nếu được trang bị, bạn có thể 
chứng ngộ bản tánh tối hậu và tất cả những 
hình tướng xuất hiện có thể khởi lên như là 
nhất thể. 
bản tánh chân thật (thật tánh): Còn được gọi là 
Phật tánh, bản tánh tối hậu, chân lý tuyệt đối, 
tánh giác ngộ hay Tâm Phật. 
chân ngôn của Đức Liên Hoa Sanh 
OM: Chúng tử tự của Thân Phật 
AH: Chủng tử tự của Khẩu Phật 
HUM: Chủng tử tự của Tâm Phật 
VAJRA: Kim cương (cứng chắc), Pháp Thân 
(Bản tánh tuyệt đối của Phật) 
GURU: Đạo sư (sự phong phú), Báo Thân 
(Tướng thanh tịnh của Phật) 
PADMA: Hoa sen (sự thanh tịnh), Hóa Thân 
(thân Phật người bình thường thấy được) 
SIDDHI: Thành tựu, đạt được những kết quả 
chung và không chung 
HỮM: Xin ban cho; mong rằng 
chân ngôn của Đức Phật Đại Bi: Trong những 
kinh văn Phật giáo, chân ngôn chỉ có sáu chữ, 
nhưng trong phần lớn những kinh văn được 


310 


THUẬT NGỮ 





phát hiện (Terma) lại có bảy chữ, thêm HRI 
là chủng tự tâm của đức Quán Thế Âm. Trong 
chân ngôn này HRI là chủng tự tâm của Phật 
được cầu khẩn và sáu chủng tự khác là phương 
tiện để cầu khẩn nó. 


OM: A+O+M=OM; biểu tượng thân, ngữ 
và tâm của chư Phật, do đức Quán Thế 
Âm hiện thân. 

MANI: Ngọc quý; biểu tượng cho sự thỏa mãn 
những ước nguyện, những phương tiện 
thiện xảo. 

PADME: Hoa sen; biểu tượng cho sự thanh 
tịnh không nhiễm ô, cho trí huệ. Tu tập 
những phương tiện thiện xảo và trí huệ 
là con đường tâm linh của đạo Phật và 
sự toàn thiện của chúng là phương tiện 
thiện xảo và trí huệ của Phật tánh. 


HUNG: Sự hợp nhất, sự cầu khẩn, hay việc 
hợp nhất. Nó tượng trưng cho sự hợp 
nhất giữa trí huệ và phương tiện thiện 
xảo. Nó cầu khẩn chư Phật ban cho trí 
huệ, phương tiện thiện xảo và tất cả sự 
gia hộ ban phước. Lần lượt hung hợp 
nhất thân, ngữ và tâm của người ta làm 
một không thể tách rời với (Thân, Ngữ và 
Tâm của) Phật. 


HRI: Chúng tự tâm, đại diện cho tỉnh túy tâm 
của đức Phật Đại Bi để cầu khẩn và được 
hợp nhất. 


đ11 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


chấp ngã: Ý niệm nhận thức về chính mình (“tôi 


Nghĩa đơn giản: “Ôi! Đức Phật, Ngài 
nắm giữ ngọc báu và hoa sen (đại bi và 
trí huệ), mong Ngài ban phước gia hộ cho 


con. 


và “của tôi”) hay về người khác hoặc sự vật 
(ông ấy”, “bà ấy” hay “này”, “kla”, “đây”, “đồ”) 
như thể chúng thật sự hiện hữu. 


cõi giới tối hậu (Pháp giới): Ngài Shakya Chokden 


kim 


312 


viết: “Cõi giới tối hậu (không gian tối hậu) là 
trí huệ của Phật tỏa khắp, thấm khắp nền 
tảng, con đường và quả.” Ngài viết rằng pháp 
giới cũng có thể giải thích theo ba bối cảnh: 
“Trong bối cảnh của nền tảng, tức là luân hồi, 
thì pháp giới hiện diện như bản tánh tuyệt 
đối và thanh tịnh. Trong bối cảnh con đường, 
trong các bậc thánh hay chứng đắc cao của 
Đại thừa, nó hiện diện như phương tiện chứng 
ngộ (hay phát triển) của Pháp thân với hai sự 
thanh tịnh (thanh tịnh khỏi những nhiễm ô 
đột nhiên sanh khởi và thanh tịnh trong thật 
tánh của nó từ vô thủy). Trong bối cảnh của 
kết quả, Địa vị Phật, nó hiện diện như ba thân 
Phật và những hoạt động Phật tự nhiên thành 
tựu. 


cương (vajra): Biểu tượng cho phẩm tính 
cứng rắn, kiên cố bất hoại và không thay đổi. 
Giống như thập tự giá trong đạo Cơ Đốc, kim 
cương là biểu hiện của đạo Phật mật truyền. 


THUẬT NGỮ 





Kim cương cũng giống như một vương trượng, 
một pháp khí được bổn tôn cầm hay được sử 
dụng trong những buổi lễ, tượng trưng cho sức 
mạnh nam tính. 


mantra (chân ngôn): Chữ hay nhóm từ hoặc nhiều 
nhóm từ bí mật đầy năng lực bằng tiếng Phạn, 
hiện thân bản tánh tuyệt đối của âm thanh, 
ngôn ngữ, diễn tả và sức mạnh. Nó cũng là 
sự biểu hiện hoặc diễn tả trí huệ tỉnh hoa và 
năng lực của một bổn tôn, một vị Phật. Với 
hành giả, nó có thể được tụng niệm như một 
thiền định, cầu nguyện hay phương tiện diễn 
đạt tâm linh hoặc hành động. 


năm màu: Mỗi một màu có sức mạnh chữa lành 
riêng. Ngài Kunkhyen Longchenpa viết: “Khi 
trí huệ (thật tánh) biểu hiện sự bất biến, ánh 
sáng của nó xuất hiện như màu xanh lá cây. 
Khi trí huệ biểu hiện thanh tịnh, ánh sáng 
của nó xuất hiện là màu trắng. Khi trí huệ 
hiện thân những phẩm tánh, ánh sáng của nó 
xuất hiện là màu đỏ. Khi trí huệ thành tựu 
tất cả bốn hành động, ánh sáng xuất hiện là 
màu xanh dương. Ngài viết: “Ngài Rang Shar 
giải thích: 'Ánh sáng màu trắng là (ánh sáng 
của hành động hay năng lực) của sự an bình; 
ánh sáng màu vàng là sự phát triển; ánh sáng 
đỏ là sức mạnh (khiến tất cả được kiểm soát); 
ánh sáng xanh lá cây là lực (giải thoát khỏi 
tiêu cực) và ánh sáng xanh dương là sự thành 
tựu của tất cả (bốn) hành động.” 


315 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


những thân Phật: Những phương tiện khác nhau 


của Phật. Phần lớn những giáo lý giới thiệu 
ba thân Phật. Thân tối hậu (Pháp thân) là 
tánh Không toàn thể hay khía cạnh rỗng rang 
của Phật tánh. Thân hưởng thụ (Báo thân) 
là hình tướng chân thật hay thanh tịnh của 
Phật. Trong đây, tất cả mọi hình tướng của 
chư Phật và những hình tướng hiện tượng của 
cõi tịnh độ là bất biến và không thể tách rời 
khỏi chính Phật tánh. Thân biểu lộ (Hóa thân) 
không phải là thân thực sự hay thanh tịnh 
của Phật. Nó là một dạng biểu hiện cho chúng 
sanh bình thường để phục vụ cho những nhu 
cầu và tri giác của họ. 


terma: Những giáo lý và những đồ vật được tìm 


thấy nhờ năng lực của giác ngộ. 


Tịnh độ: Những tướng chư Phật và những biểu 


hiện của vùng đất mà chư Phật an trụ. Trong 
Phật tánh không có những phân biệt chủ và 
khách. Tất cả đều hiện diện trong trạng thái 
nhất thể, như trí huệ và sức mạnh của trí huệ 
với an bình, niềm vui và đẹp đẽ. Từ này có thể 
dịch là cõi Phật hoặc đất Phật. 


Thân ánh sáng: Nhiều Đạo sư Thành tựu của 


314 


Đại Toàn Thiện (Dzogchen) Tây Tạng vào lúc 
chết đạt được “Thân ánh sáng” hay “Thân 
cầu vồng” đalu), họ chuyển hóa thân sanh tử 
thành thân ánh sáng thanh tịnh, và chỉ để lại 
tóc và móng chân, tay. Một số đạt được “thân 


THUẬT NGỮ 





ánh sáng thanh tịnh của đại chuyển di” alu 
phowa chenpo), trong đó họ chuyển hóa thân 
thể thô nặng thành thân thể ánh sáng thanh 
tịnh, không để lại dấu vết vật chất gì. 


thở theo OM AH HUNG: OM là sức mạnh bất 
biến và vẻ đẹp của thật tánh mà chúng ta đều 
sở hữu, thân Phật. AH là sự diễn tả bất tận và 
là năng lực thịnh hành của thực tại, ngữ Phật. 
HUNG là sự toàn thiện bất động của sự rỗng 
rang bổn nguyên của thực tại, tâm Phật. Cũng 
có những thực hành như thở ra chữ OM và hít 
vào chữ HUNG và giữ hơi thở lại với chữ AH 
hay thở ra với OM, thở vào với AH và giữ hơi 
với HÙNG. 


thực hành phương pháp thở bí truyền: Trong 
Phật giáo Tây Tạng có nhiều cách rèn luyện bí 
truyền về năng lực hay khí như sự rèn luyện 
Lung (rung) hay Tsalung (rTsa rÏanng). 
Chúng sử dụng năng lực của cơ thể như một 
phương tiện đầy sức mạnh để phát sinh năng 
lực, nó lại đem đến sự chứng ngộ về sự hợp 
nhất của đại lạc và rỗng rang (tánh Không), 
chân lý tối hậu. Kết quả, hành giả mật truyền 
sống với nội nhiệt mà không cần quần áo để 
giữ ấm, bay trong bầu trời như chim muông; 
tự nuôi sống bằng năng lực thay vì phải dùng 
thực phẩm thô và hưởng thụ sự tươi trẻ và 
trường thọ. Ngoài ra, một trong những cách 
tốt nhất để neo buộc lại những năng lực và 


3lã 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


tâm bạn là chú tâm vào điểm ở dưới rốn (đan 
điền). Những giải thích về cách rèn luyện này 
nên đọc ở những sách khác. 


tư thế hoa sen: Đây là một tư thế thiền định phổ 
biến nhất ở phương Đông: (1) ngồi theo thế 
kiết già (hoa sen), (2) đặt tay trong lòng theo 
tư thế thiển định, (3) giữ xương sống thẳng, 
(4) hơi cúi đầu xuống, (5) cánh tay hơi đưa ra 
giống như cặp cánh hay một cái ách, (6) hạ 
thấp tầm mắt tập trung trước mặt khoảng 
một đến hai thước ngang tầm chóp mũi, và (7) 
đặt đầu lưỡi đụng lên vòm họng. 

tsa ba và grang ba: Theo y học Tây Tạng, mọi 
bệnh tật của thân thể đều liên hệ đến £sa ba 
(nóng) hay grang ba (lạnh). Phần trên cơ thể 
là trung tâm của £sa ba và phần dưới là trung 
tâm grang ba. 


316 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu của ông Daniel Goleman........................ 5 
DI H5 cà« 9 
NHI GD 2á6ia0i1eiagdbdtstbdbglblareblaoliáustbiupljlsguileaiflllai 11 
1. Nền tảng của sự chữa lành ................................-- -- 23 
Những lợi lạc của sự chữa lành..................... 24 
Bất cứ ai cũng được lợi lạC:ssseoseaaae 26 
Sự thiền định, tâm thức, thân thể..................... 28 
Đường lối của y học Tây Tạng 
trong việc chữa lành tâm linh........................ 32 
Tại sao chúng ta đau khổi?...................... -.- ---- 33 
Chúng ta đều là phật...........c.eeeeso 36 
Ý 0(ïGITIE-CHILG LINH sóensnsbyasenliblanalwaneaduskie 40 
2. Sức mạnh chữa lành của tâm ............................ 42 
Tâm lã nhân tổ chíHauissseciccecaL.suii 44 
Sống như thế nào trong cuộc đời?................... 47 
Điều gì quan trọng cho cuộc sống?................ 49 
Khởi đầu con đường chữa lành ..................... 56 
8: Bước khối dầu sáasenuuaaiisoisanasudsasabsslu 61 
Chọn địa đIỂN¡ccccst cái 0200641406104161/66a88 6g 62 
Ê Hữi†/ÄTT (TL E TT uusiskevasyfoieiabdinudlehleebeafiMlpiiaifne 63 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


0) LÍTLLTC âu tia tult si2/01801 0 06ixfuayftulBfttufpaitsekilii 65 
Si 'BU(YTYZ |OITP ssa1i90snaxeibieibbvsgfsfbiglRfl835 12 ng 67 
Tạo khoảng không tâm thức............................ .. 67 
"THỊ thánh tu nhiiÀaViA EI0À071/A0144À201áàdkn0003yialiebidfodfei Z1 
É TÍG TH TIFTP 10u/tagisint0busiaisiditetiiggubitsufieofAlogAil 72 
ĐI) T.I TT waskaaadaasbilfulbedgluoikbbesbgjaagigx014a4 Z5 
SP PP TT insgktnsapnattisiceedtdsabtndibessidgetdsgi 77 
Hồa nhập vào nhất thể................cccseeee 78 
THỊ TENU FT 2asax4idilo3g x31 (4ot0440615000384& 16x 8132 Tủ 
Thái độ giác ngộ (bồ để tâm) .......................- 82 

4. Phát triển sự tự tỉn...........................--- --s-<s<<sc<sc<<¿ 85 
Nhìn vào sự tiến triển của mình......................- 88 
Phóng lớn ngay cả tiến bộ đơn giản.............. 89 
TTỊZiIITHOTIH TH HÌ 20sifndidgediôbipiddid04s0idiaG4 91 
Kiên định và tỉnh tấn ........................ --- ¿<< << << «+ 99 
SÚT TT \uinnauyjtikiunlltgoilmgiaifoknitlanadalsd 102 
@ iifnš ốc ốẽốẽ xa 106 
Thấy hay cảm nhận với toàn thể thân tâm... 107 
ae -JIfE-r1ä: SIT ĐĨ ENWS sa scbisidanoasehipiiburbiin 108 
Biết được những sự mạnh mẽ và yếu đuối của 
CHÍNH: TTTERfyixsaxássáia4520404444ã6040A4846ã63k4014d0a 109 

5. Đối phó với những vấn đề khó khăn 

HHÙ KHỂ HÀ0 tren 1i010a0i00snifibis8it0gl 112 
Sự tránh nề .....................-..--.-.cc csssSsese2 112 
Sự nhận biết và chấp nhận........................- 114 
Tìm ra nguồn gốc của vấn đề....................... 116 
Giải thoát những vấn đề qua cảm nhận ...... 118 


318 


MỤC LỤC 





Bình thản đối mặt với những vấn đề........... 121 
Nhìn những vấn đề là tích cực .................... P2: 
Nhìn thấy sự rộng mở rỗng rang 
Của những VẤN ha nà tia gia 0ghàaiện 130 
ĐỐI BNNG VỚI SƠ HT cosuts6tosdgrevtgisgiieibdisgiie 152 
Giải phóng những sợ hãi mạnh mẽ............. 134 
6. Đối phó với những đau ốm 
thân xác như thế nào ............................ .- << «<< «<<<e« 137 
7. Những năng lực chữa lành .............................. 149 
Ngii0N:filifiEr TUGa 6áxdastseavattadaiteasbaobbd 149 
Ánh sáng như là một phương tiện chữa bệnh152 
Quán tưởng ánh sáng...........................-.--<- 155 
Đánh thức năng lực chữa lành..................... 158 
Ánh sáng chữa bệnh và năng lượng trong đời 
S0 HAT }]E H9/1skuexauesdtdwa006x806asás0seicbykdsle 161 
8. Những thiền định chữa bệnh............................. 165 
FhI  c ni nso 2e naasleeeoaaorssko 165 
Khai thông những bế tắc năng lượng .............. 171 
1. Giải thoát những gông cùm 
E3 nhí TỊTHTIP SaxesseusieetaftuodstraBgidketiefadiei 171 
2. Hồi phục năng lực của an bình 
Vũ: HẠNH: |DHDCSuitstselatitiiidoagilibbiaindltoseindiiabile 172 
3. Nuôi dưỡng đóa hoa 
CŨø Tiatfff TUIDITE TỊC H(CUÍC tuuagyksiaulpoadimusiibllisitia 173 
Chữa lành những cảm xúc phiền não.............. 175 


1. Buông bỏ những đám 
mây đen phiển muộn ..........................-- -- --: 175 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


2. Soi sáng bóng tối của phiển muộn........... 176 
3. Làm khô đi những giọt 
fiước tiStEphihi HÔI suiacsseoasoeaeoasieaasa 178 
4. Xua tan ảo tưởng của sợ hãi .................... 179 
5. Khai thông những ảo tượng lo lắng.......... 180 
6. Phá vỡ lớp vỏ tự bảo vệ của sự nhạy cảm 181 
7. Làm bình lặng thái độ tự chỉ trích........... 182 
8. Tập trung tâm tán loạn....................... ... ««« 184 
9. Ổn định những năng lực trôi nổi............. 185 
10. Xoa dịu những ký ức tiêu cực................. 185 
11. Cắt đứt trói buộc của 
những liên hệ khó chịu............................... 186 
12. Liên kết với những người khác trong ánh 
sáng của sự chữa lành và tình thương.......... 188 
13. Tịnh hóa những giấc mơ dữ dội ............ 189 
14. Xoa dịu những triệu chứng 
rối loạn thần kinh..................... ----- +. << << sxscx+2 190 
15. Dập tắt ngọn lửa phiển não.................. 192 
16. Tịnh hóa những tham dục 
và những độc hại thuộc cảm xúc ................ 193 
17. Thoát khỏi phiền não với hơi thở ........... 194 
Chữa lành qua âm thanh.................................... .- 195 
1. Tạo êm dịu qua âm thanh 
của sự rộng mở rỗng rang ...................... ----- 196 
2. Chữa lành qua âm thanh gia trì .............. 199 


320 


3. Tịnh hóa những cảm xúc 
ffiOt:CátCH: hiểm" HN sec sx2x30i6666048á0e sjd3iad 202 


MỤC LỤC 





9. Chữa lành sự rối loạn thể chất.......................... 204 
Ánh sáng chữa lành 
những bệnh tật thân thể.........................----- 206 
Nước chữa lành những bệnh tật thân thể.... 209 
Lửa, không khí và đất để chữa lành ............ 210 


Chữa bệnh với sự giúp đỡ của người khác... 211 
Tỉnh giác chữa lành thân thể 


và những chuyển động năng lực................. 217 
10. Chữa bệnh với năng lực thiên nhiên ............. 220 
E2) 1Í aapexzbybgybfbriipfftstbitSùbyhopbidsagiagag2awybbinsbbioibta 222 
BI say py0410x0011216txi6406 1219)8126244aA000k2ilalieddudnni 223 
KHI  suyyissøiekitdyilianbtyeiliRipayilBingdinuelisstdbswpgbiatdvblbels 224 
KNOITE KHÍ vuiociitbiriaieuehipiyltbosssipiGiladtskioiieaela 225 
BNƒ HT  ạbdtitipSpueluortMiustlBldighbaexifiuxiG8( 04000 /tkiet 226 
n0 0056 na ẽaẽỶ ao. ?Ƒ 
11. Cuộc sống hằng ngày như sự chữa bệnh........ 230 
TIẾN DÍ 1ÿ chao nbaol1otcalnobtiengalhaelstibiiÐietfillxbla 233 
Tiếp nhận những gia trÌ...................... ..- ----- 235 
F111 Ề T06 se a0 xál6xaggyuônguôi 235 
TT TÔ cuiáxeit2Pndpi0:30106402066i4054Ai9a808i131601480Em 68:44 236 
Bi NT 2 00022 a ven Mác TẢ 
DI TÍT sìvy54315044/1998/444004048044 1110031004608) ãsl 239 
ND 0Ì F7 na na. 240 
Là VIỆ tác báv6166660456616.8634 0004032633668 241 
BỊ TT bu tdyntaafiaetiaiarkiamafiesSiubfipebliyisifluetieigisds 242 
(Ji iyptkgluhdpbiidxd44/0EEitk0dx6ibiatglBi4aix3ifest0vabeGugl 243 
| HÍ sááxö ng t0nateoutEndihaipdtuskbbidaskdtiliesBtsiaiuelli 244 
Những giấc mơ như một phương tiện để tỉnh 
TH 22g saebyogieawdbiegdibdabienixbagodiausuflyicbieubtusẩdk 245 


NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM 


Một thức Hanh 0H GẦN taaageebiosaesabsa 247 
Ba điểm quan trọng để tập trung vào.......... 248 
12. Những thiền định chỉ và quán........................ 250 
IUlE LÍ: TA go absivffcseevtiy9tfiegrsofelllevilXti nh 
THII TY ỊỈ EIFTx2xsezxlxgá6453804L4331ubigL2sakasasdb 255 
13. Thiền định sùng tín chữa bệnh ...................... 259 
Cầu khẩn hình ảnh uy nghi của đức 
FailiiiasainililfiäVii iissistassiousioldesdlosdlsad061244 264 
Cầu khẩn sức mạnh và lòng đại bi của đức 
FaiiiiasriiIliidfV2] sandasdxioadsaittasllaioladdinlaskbasia 267 
Thiển định trong sự rộng mở rỗng rang ....... 270 


14. Đánh thức những năng lực vô biên 


bên trong của sự chữa lành ..................................... 273 

15. Sự thiền định chữa lành của tâm đại bi......... 279 
Cầu khẩn đức Phật của tâm đại bi để mở rộng 
NHI 1U TY Tổ tua poetstifbtakb tlbsgidiiaRt Disflhaditkbughlfingiliegbkk 285 


Phụ lục: Những nguôn kinh điển cho sách này.... 292 
Chữa lành qua quán tưởng.......................... .-. cưa 
Tỉnh giác về thân, tâm và hiện tượng.......... 298 
Thấu hiểu mỗi tế bào hay nguyên tử 
của thân thể và của thế giới 


là những phẩm tính của Phật..................... 299 
miitä ni ẻ . .... 299 
PHlii TS xassslassxeaioulisitsuddalosdvssadiskesseedbbs 303 
TỊTITAT TÍP DĨ siàu4iagiiás(aa60i46101012/01ãax6wiy0000À20/14815144 309 


322 


&⁄⁄2 (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1- thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia 

sẻ, truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi 

người Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực 
hành Pháp thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, 
bố thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ 
rằng việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua 
sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở in ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình 
và người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi 
làm theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn 
lòng chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người 
khác cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách 
nằm yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không 
có người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 

3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách oê đọc, tự tình 


sẽ được rất nhiêu lợi ích. 

- Chia sẻ, truyên rộng bằng cách cho 
mượn, biếu tặng kinh sách đến nhiêu 
người thì lợi ích ấu càng tăng thêm 
gấp nhiêu lân. 

- Đóng sóp công sức, tài uật để hỗ trợ 
công 0iệc biên soạn, dịch thuật, giảng 


giải, in ấn, lưu hành kinh sách thì 


công ñức lớn lao không thể suụ lường, 


ơì có 0ô số 1igười sẽ được lợi ích từ 


uiệc lưu hành kinh sách. 











9 
B 
z 
2 


¬—= 





. TỦ Sáph —- . 
SA... . 
s O 


⁄ 






www.lienphathoi.org 
WwWww.ronømotamhon.net 


